PGS. TS. MAI NGỌC CHÚC 
PGS. TS. NGÔ ĐẠI QUANG 
GS. TSKH. MAI TUYẾN (CHỦ BIÊN) 


Những vốn đề 
hoá (lUC 


ứng dụn | 





NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 





PGS.TS. MAI NGỌC CHÚC 
PGS.TS. NGÔ ĐẠI QUANG 
GS.TSKH. MAI TUYẾN (chủ biên) 


NHỮNG VẤN ĐỀ 
HOÁ DƯỢC ỨNG DỤNG 


lời 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VẢ KỶ THUẬT 
Hà Nói 2007 


LỜI NÓI ĐẦU 


Hoá dược là một lĩnh vực quan trọng trong công nghiệp hoá chất, 
sắn liên với như cầu cuộc sống của hàng triệu người. Hoá dược cũng được 
quan tâm thường xuyên trong những công trình nghiên cứu khoa học công 
nghệ của Viện Hoá học công nghiệp, một cơ quan nghiên cứu khoa học 
công nghệ hoá học trong công nghiệp hoá chất. Trong 50 năm tồn tại và 
phát triển của mình, cùng với việc quan tâm nghiên cứu tứng dụng theo yêu 
cấu của nhiều lĩnh vực khác nhau của công nghiệp và đời sống, Viện đã có 
những nghiên cứu về công nghệ hoá dược nhằm đáp ứng nhụ câu thuốc 
chữa bệnh ngày càng cấp bách của nhân dân ta. Tuy nhiên, những nỗ lực 
nghiên cứu tập trung và mạnh mề hơn về hoá dược đã được bắt đầu từ năm 
1986, khi tại Viện, một đơn vị thuộc chuyên ngành Hóa dược chính thức 
được xây dựng với tư cách là một tổ chức khoa học công nghệ đầu tiên vả 
duy nhất chuyên về hoá dược trone công nghiệp hoá chất. 





Từ khi được xảy dựng vào năm 1986 cho đến ngày nay, năm 2006, 
liên tục trong 20 năm đấu tiên trong tiến trình nỗ lực của Viện Hóa học 
công nghiệp, chuyên ngành Hoá dược đã tích cực tham gia thực hiện nhiều 
nội dung về công nghệ hoá dược thuộc các chương trình khoa học công 
nghệ cấp Nhà nước 64C và KY-02 về tạo nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp dược, cũng như các chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ và 
Tổng công ty, theo hai hướng lớn là khai thác các hoạt chất được dụng từ 
nguồn nguyên liệu thiên nhiên và bán tổng hợp và tổng hợp hoá học các 
hoá dược có nhủ câu sử dụng trong điều trị ở nước ta. 





Trong 20 năm qua, nghiên cứu về các nguồn nguyên liệu thiên nhiền 
và bán tổng hợp, trước hết phải kể đến việc tách chiết artemisinin từ cây 
thanh hao hoa vàng Việt Nam và bán tổng hợp các dẫn xuất của 
artemisinin dạng ete và este, và dẫn xuất chứa flo. Với những nghiên cứu 
này, Viện Hoá học công nghiệp đã được nhận Giải thưởng Hỏ Chí Minh vẻ 
khoa học theo Quyết định số 105/2003/QĐ/CTN của Chủ tịch nước Cộng 
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28 tháng 02 năm 2003. Cũng theo 
hướng khai thác hoạt chất thiên nhiên, tại Viện đã nghiên cứu nhiều văn đẻ 





3 


tách chiết và bán tông hợp trên cơ sở eugenol từ cây hương như, mentol 
tỉnh thể từ cây bạc hà, rotundin và các dẫn xuất từ củ bình vôi, polyphenol 
từ chè xanh Việt Nam, phytin và inositol từ cám gạo, cellulose vi tỉnh thể 
từ bông và bột giấy v.v. 


Theo hướng tổng hợp hoá học, đã thực hiện thành công các để tài 
trong các chương trình 64C và KY-02, như tổng hợp axit salicylic và các 
hợp chất liên quan, nh aspùin trung tính, metyL salicylal, axit 
closunfonic, sunfaguanidin và sunfadimidin. Axi salicylic dã được sản 
xuất thử tại Công ty Phân dạm và Hoá chất Hà Bắc với quy mỏ 50 
tấnInăm, axit closunfonic dã được sản xuất thử tại Công ty Supephosphat 
và Hoá chất Lâm Thao với quy mô 3 tấnÍnăm, sunƒaguanidin đã được sản 
xuất thử tại Công ty Vật tư và Thiết bị Y tế Vĩnh Phú với quy mô 3 tấn/năm. 
Đã thực hiện thành công đề tài độc lập cấp Nhà nước vé công nghệ sản 
xuất axit tricloisoxiamuric (TCCA). Đây là sản phẩm được sử dụng rộng 
rãi trong việc khử trùng các nguồn nước, đề phòng dịch bệnh và nhất là xử 
lý các hồ nuôi trồng thuỷ sản. Để chuẩn bị cho việc phát triển công nghiệp 
kháng sinh (ampixillin, amoxyxillin, cephalexin, cefadroxil), tại Viện cũng 
đã nghiên cứu công nghệ tổng hợp các tác nhân axyl hoá, như phenylglyxin 
và hyáđroxyphenylglyxin. 


Những nội dung nghiên cứu khoa học công nghệ hoá dược theo hai 
hướng lớn nói trên phù hợp với nội dung khoa học công nghệ do các 
chương trình khoa học cóng nghệ các cấp quy định đêu đã được nghiệm 
thu với những đánh giá tốt và kết quả đã được lần lượt công bố trén các 
tạp chí khoa học và tuyển tập công trình khoa học cóng nghệ. 


Nhân dịp, tròn 20 năm chuyên ngành Hoá được được xảy dựng và 
hoạt động tại Viện Hoá học công nghiệp, trên cơ sở các báo cáo nghiệm 
thu và các bài báo đã công bố, chúng tỏi tiến hành hệ thống hoá và tập 
trung giới thiệu những thành tựu bước đấu trong nghiên cứu khoa học công 
nghệ về hoá dược tại Viện, từ đó nhìn lại, rút ra những bài học kinh 
nghiệm, định hướng hoạt động cho thời gian năm tới. 





Vừa qua, Viện Hoá học công nghiệp chủ trì đã cùng với một số cơ 
quan liên quan xây dựng và để xuất Chương trình khoa học công nghệ và 
phát triển nguyên liệu hoá dược cho đến 2010 và định hướng đến nằm 
2020. Chương trình này đã được Chính phủ phê duyệt. Với việc thực hiện 


chương trình này, chắc chắn cẩn sự hợp tác của nhiều viện khoa học và 
trường đại học, cũng như các đoanh nghiệp hoá dược 





Hy vọng rằng, chuyên khảo này có thể trở thành tài liệu tham khảo 
bỏ ích khóng những cho các nhà khoa học công nghệ hiện đang làm việc 
tại Viện Hoá học công nghiệp, mà cả đối với những nhà khoa học liên 
quan trong quá trình hợp tác với Viện Hoá học công nghiệp. Tài liệu này 
cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các thầy có giáo, các sinh viên những 
năm cuối theo chuyên ngành công nghệ hoá học và các nhà quản lý liên 
quan. 


Chung tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Hoá học công 
nghiệp đã động viên và hỗ trợ cho việc biên soạn chuyên khảo này, cảm ơn 
các nhà khoa học công nghệ của Viện đã đóng góp vào hoạt động sói động 
về nghiên cứu khoa học công nghệ hoá được trong 20 năm qua, cũng nhự 
các nhà khoa học công nghệ của nhiễu cơ quan bạn đã hợp tác và chia sẻ 
thông tìm hữu ích. Hy vọng rằng trong 20 năm tới, những hoạt động khoa 
học công nghệ về hoá được tại Viện Hoá học công nghiệp nói riêng và của 
cả nước ta nói chưng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn và hiệu 
quả hơn. 





Các tác giả 


MỤC LỤC 
Trang 
Lời nói đầu 3 


Phần thứ nhất 
HOÁ DƯỢC NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN VÀ BÁN TỔNG HỢP. 





Chương ¡. Artemisinin và các dẫn xuất 








1.1. Artemisinin từ cây thanh hao hoa vàng 13 
1.2. Bán tổng hợp các dẫn xuất của artemisinin 20 
1.2.1. Những dẫn xuất ete và este của artemisinin 20 
1.2.2.Dẫn xuất của artemisinin chứa flo 26 
Tài liệu tham khảo. 37 


Chương 2. Bán tổng họp trên cơ sở eugenol 


2.1. Tổng hợp các dẫn xuất di-(2-cloetyl)amino của eugenol và 


nghiên cứu hoạt tính chống ung thư 40 
2.2. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hạ nhiệt của các bazơ 

Manich từ eugenol và isoeugenol 48 
2.3. Nghiên cứu tổng hợp metyl eugenol làm chất hấp dẫn ruồi đục quả. 54 
Tài liệu tham khảo 37 


Chương 3. Mentol từ bạc hà 


3.1. Tính chất của tỉnh đầu bạc hà và mentol s9 
3.2. Công nghệ sản xuất mentol tỉnh thể 63 
3.3. Nghiên cứu kết tỉnh mentol từ tỉnh dầu bạc hà Hưng Yên 64 
Tài liệu tham khảo T12 


Chương 4. Rotundin từ củ bình vỏi 
4.1. Giới thiệu chung về rotundin 14 


4.2. Tách chiết và tinh chế rotundin từ củ bình vôi 

4.3. Rotundin hydro clorua và rotundin sunfat 
4.3.1. L-Tetrahydropalmatin hydro clorua 
4.3.2. Rotundin sunfat 

Tài liệu tham khảo 


Chương 5. Polyphenol từ lá chè xanh 
5.1. Polyphenol chè xanh 
5.2. Tác dụng sinh học của polyphenol chè 
5.3. Chiết tách polyphenol từ lá chè xanh 
Tài liệu tham khảo 





Chương 6. Phytin và inositol từ cám gạo Việt Nam 
6.1. Phytin và inositol 
6.1.1. Nguồn và tính chất chung 
6.1.2. Tính chất dược dụng 
6.1.3. Công nghệ sản xuất phytin và inositol 
6.1.4. Chất lượng phytin và inositol 


6.2. Nghiên cứu chiết tách phytin từ cám gạo Việt Nam 
6.2.1. Nghiên cứu tách chiết phytin từ cám gạo chưa tách dảu 
6.2.2. Nghiên cứu tách chiết phytin từ cám gạo đã tách dầu 





6 
6.3. Thuỷ phân phytin thành inositol 


Đánh giá chất lượng sản phẩm 


6.4. Bán tổng hợp inositol nicotinat 
Tài liệu tham khảo 
Cương 7. Cellulose vi tỉnh thể 


7.1. Cellulose và cellulose vi tỉnh thể 
7.2. Các phương pháp chế tạo cellulose vi tỉnh thể 


7.3. Nghiên cứu chế tạo cellulose vi tỉnh thể từ nguyên liệu 


trong nước. 
Tài liệu tham khảo 


76 
79 
79 
82 
84 


86 
89 
90 
97 


98 

98 
104 
107 
113 
116 
116 
120 
122 
124 
132 
137 


139 


142 


143 
150 


Phản thứ hai 
HOÁ DƯỢC TỔNG HỢP HOÁ HỌC 


Chương 8. Những hợp chất salicylat 

8.1. Axit salicylic 
8.1.1. Các phương pháp tổng hợp axit salicylic 
8.1.2. Tổng hợp axit salicylic theo phản ứng Kolbe-Schmitt 
8.1.3. Xác định điều kiện công nghệ tổng hợp axit salicylic 
8.1.4. Sản xuất thử nghiệm axit salicylic trên dây chuyền thiết 

bị công suất 10 tấn/năm 

8.2. Metyl salicylat 

8.3. Tổng hợp aspirin 

8.4. Tổng hợp aspirin trung tính 
§.4.1. Tổng hợp hợp chất phức giữa aspirin và kali cacbonat 
8.4.2. Điều chế aspirin trung tính theo hướng phối chế giữa 

aspirin và muối xitrat 
8.5. Aspirin bền hoá bằng polyphenol chè xanh 
Tài liệu tham khảo. 


Chương 9. Nghiên cứu công nghệ sản xuất axit closunfonic 
9.1. Mở đầu 
9.2. Các phương pháp tổng hợp axit closunfonic 
9.2.1. Các phương pháp tổng hợp axit closunfonic trong pha lỏng. 
9.2.2. Các phương pháp tổng hợp axit closunfonic trong pha hơi 
9.3. Nghiên cứu tổng hợp axit closunfonic 
9.4. Sản xuất thử nghiệm trên đây chuyển sản xuất thử tại Lâm Thao 
Tài liệu tham khảo 


Chương 10. Công nghệ sản xuất sunfaguanidin 
10.1. Mở đầu 
10.2. Tính chất của sunfaguanidin 


153 
153 
157 
161 


162 
171 
173 
176 
176 


180 
182 
186 


189 
189 
190 
193 
193 
196 
198 


199 
199 


10.3. Tổng hợp sunfagpuanidin 
10.4. Nghiên cứu tổng hợp sunfaguanidin 
10.4.1. Tổng hợp sunfoclorua 


10.4.2. Tổng hợp sunfocanxi từ sunfoclorua và ung dịch thủy 


phân canxi xianamit 
10.4.3. Chuyển đổi ion canxi bằng ion amoni 
10.4.4. Chuyển vị nội phân tử 
10.4.5. Thủy phân 
10.5. Sản xuất thử nghiệm sunfaguanidin 


10.5.1. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trong phòng thí nghiệm 
10.5.2. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất 


sunfaguanidin trên dây chuyền thiết bị piloL 
Tài liệu tham khảo. 


Cluương LI. Tổng hợp sunfadimidin 

11.1. Mở đầu 

11.2. Giới thiệu chung vẻ sunfadimidin 
11.2.1. Thành phần hóa học 
11.2.2. Tính chất vật lý 
11.2.3. Độc tính 
11.2.4. Xác định sunfadimidin 

11.3. Các phương pháp tổng hợp sunfadimidin 
11.3.1. Hướng thứ nhất 
11.3.2. Hướng thứ hai 

11.4. Nghiên cứu tổng hợp sunfadimidin 





11.4.1. Phản ứng không cần dung môi 

11.4.2. Phản ứng trong etanol 

11.4.3. Phản ứng khi thêm nước 

114.4. Phản ứng trong dung dịch axit 

114.5. Phản ứng trong dung dịch có pH khác nhau 
Tài liệu tham khảo. 


200 
203 
203 


209 
212 
213 
215 
217 
217 


226 
232 


234 
235 
235 
235 
236 
236 
238 
238 
239 
239 
239 
24 
24 
14 
215 
250 


Chương 12. Tổng hợp axit tricloisoxianuric 

12.1.Tính chất và khả năng ứng dụng 

12.2. Phương pháp tổng hợp 

12.3. Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp axit tricloisoxianuric 
12.3.1. Tổng hợp axit xianuric 
12.3.2. Tổng hợp axit đicloisoxianuric từ axit xianuric 
12.3.3. Tổng hợp axit tricloisoxianuric 

Tài liệu tham khảo. 


Chương 13. Phenylglyxin và p-hyđroxyphenylglvxin 
13.1.Tính chất chung 
13.2. Nguyên tác tổng hợp 
13.2.1. Nguyên tắc tổng hợp phenylglyxin 
13.2.2. Nguyên tắc tổng hợp p-hyđroxyphenylglyxin 
13.3. Nghiên cứu bước đầu khả năng tổng hợp phenylglyxin và 
p-hydroxyphenylglyxin 
13.3.1. Tổng hợp phenylglyxin 
13.3.2. Tổng hợp p-hyđroxyphenylglyxin 
Tài liệu tham khảo. 
Chương 14. Tiếp tục phát triển hoá dược ứng dụng 
14.1. Phát triển hoá dược là nhiệm vụ cấp bách 
14.2. Cần chú ý cơ cấu bệnh tật ở nước ta 
14.3. Những ưu thế của ngành dược nước ta 
14.4. Mấu chốt là nguyên liệu hoá được 
14.5. Công nghệ bào chế cần được đặc biệt chú ý 
14.6. Không thê xem nhẹ nghiẻn cứu khoa học trong hoá dược 
Tài liệu tham khảo 


251 
253 
255 
255 
259 
261 
264 


266 
267 
267 
270 


274 
274 
278 
282 


283 
281 
285 
286 
292 
292 
295 


Phần thứ nhất 


HOÁ DƯỢC NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN 
VÀ BÁN TỔNG HỢP 


Chương 1 


ARTEMISININ VÀ CÁC DẪN XUẤT 


Chương này trình bày những nội dung vẻ artemisinin từ cây thanh 
hao hoa vàng và bán tổng hợp các dẫn xuất của artemisinin dạng ete và 
este, cũng như dẫn xuất của artemisinin chứa flo. Những nội dung này 
được thực hiện trong khuôn khổ các đề tài cấp Nhà nước (KY-02), đẻ tài 
độc lập cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ và Tổng công ty. 


1.1. ARTEMISININ TỪ CÂY THANH HAO HOA VÀNG 





Artemisinin thu hút sự chú ý đặc biệt trong mấy chục năm gần đây cả 
ở trên Thế giới và ở nước ta. Sở dĩ như vậy là do sự xuất hiện của nó hứa 
hẹn nhiều triển vọng trở thành một vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh với 
bệnh sốt rét, một căn bệnh hiểm nghèo đe doạ sự sống của nhân loại [I]. 
Có tới 40% cư dân trên Thế giới bị đe doạ mắc bệnh sốt rét, và mỗi năm có 
tới 500 triệu người bị nhiễm bệnh sốt rét, trong đó số tử vong do sốt rét lên 
tới từ 2 đến 2,7 triệu người, nhất là ở những nước kém phát triển thuộc các 
vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nước ta thuộc vùng nhiệt đới bị đe doạ vẻ 
sốt rét cũng khá nghiêm trọng, hơn nữa lại mới trải qua chiến tranh lâu dài 
gian khổ, đời sống còn nhiều khó khăn. 

Artemisinin là hoạt chất chủ yếu trong cây thanh hao hoa vàng 
(Artemisia annua L.) [2]. Năm 1972, các nhà khoa học Trung Quốc đã 
chiết được artemisinin từ lá khô của cây thanh hao hoa vàng bằng dung 
môi hexan và gọi là qinghaosu (QH§). Năm 1992, ở Việt Nam, nhiều cơ sở 
cũng chiết được artemisinin từ thanh hao hoa vàng Việt Nam với hiệu suất 
khoảng 45-50% hàm lượng artemisinin có trong lá khô. Với hàm lượng 
artemisinin trong lá khô 0,06%, thì có thể thu được khoảng 3 kg 
artemisinin từ một tấn lá khô thanh hao hoa vàng. 








. Artemisinin có hiệu quả cao (đến 97%) trong điều trị bệnh sốt rét 
do ký sinh trùng Plasmodium falciparum gây ra. Tháng 5 năm 2004 Tổ 
chức Y tế Thế giới (World Health Organization - WHO) đã công nhận 


13 


artemisinin là loại thuốc kỳ diệu thay thế được nhiều loại thuốc sốt rét 
không còn tác dụng trong chữa trị bệnh sốt rét ác tính và ngày nay 
artemisinin được sử dụng trên toàn Thế giới, nhất là ở Châu Phi, nơi cứ 30 
giây lại có một trẻ em bị chết do sốt rét. 

Từ artemisinin đã bán tổng hợp được một số dẫn xuất có hiệu quả cao 
hơn, giảm được tỉ lệ tái phát. Nghiên cứu và sản xuất artemisinin và các 
dẫn xuất cũng được tiến hành khá sôi động ở Việt Nam từ những năm 1990 
và mang lại hiệu quả cao trong việc chữa trị bệnh sốt rét ở nước ta. Những 
kết quả đó đã được đánh giá bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học 
năm 2000 cho tập thể các cơ quan và các nhà khoa học tham gia, trong đó 
có các nhà khoa học thuộc Viện Hoá học công nghiệp. 

Cây thanh hao hoa vàng vốn mọc hoang ở miền Nam Trung Quốc và 
ở miền Bắc Việt Nam. Những năm gần đây, cây thanh hao hoa vàng được 
trồng tại nhiều địa phương nước ta, như Hà Tây, Hoà Bình, Bắc Giang, 
Thanh Hoá... Cây thanh hao hoa vàng là cây thân thảo, sống trong vòng l 
năm, cao 1-3 m (hình 1.1). Lá mọc so le, phiến lá nhần, đọc gân chính và 
thân non có lông thưa, ngắn. Cụm hoa là những đầu nhỏ, tụ lại ở ngọn thân 
và cành. Có hai loại hoa: hoa cái ở vòng ngoài có 4 thuỳ; hoa lưỡng tính ở 
trong có 5 thuỳ, cánh hoa màu vàng nhạt. Quả hình trứng, dài 0,5-0,/7 mm. 
Mùa hoa vào tháng 8-9, quả già vào tháng 10-11. Lá và hoa có mùi thơm 
đặc trưng, vị hơi đắng. Cây thanh hao hoa vàng là một cây ngắn ngày, có 
thể trồng và thu hái trong năm. Thường trồng bảng hạt vào tháng 12 và 
tháng 1 hàng năm, khi bắt đầu có mưa phùn. Có thể gieo thẳng hoặc tạo 
giống cây trước, khi cây con cao độ 15-20 cm, đem trồng với khoảng cách 
trung bình 40x50 cm. Cây ưa ẩm, ưa sáng, không chịu được ngập úng. Khi 
cây được khoảng 7 tháng tuổi, thì phân cành nhiều, lá ngọn nhỏ dán và bát 
đầu có nụ non, lúc này có thể thu hoạch. Chọn ngày nắng, chật cả cây, tãi 
phơi ngoài nắng một hai ngày, đập cho lá rụng khỏi cành. Lá còn được 
phơi tiếp cho đến khi độ ẩm còn dưới 14.3%. Lá khô được bảo quản nơi 
khô mát. 





Việc phát hiện ra tác dụng chữa sốt rét của thanh hao hoa vàng là rất 
tình cờ. Trong cuộc khai quật khảo cổ ở miền Nam Trung Quốc. khi đào 
một ngôi mộ cổ, đã phát hiện bản ghi đã mờ vẻ inột công thức trà dược 
thảo thời cổ từ năm 168 trước Công nguyên. Ngay từ thời đó. người Trung 
Quốc đã chiết được từ lá cây Ártemesia annud L: một dịch chiết để pha chế 
thành phương thuốc chữa bệnh sốt nóng. Có thông tin [3] cho biết rằng 





14 


công thức pha chế mới phát hiện đó từ Trung Quốc được chuyển cho phía 
Việt Nam ngay từ trong những năm chiến tranh chống Mỹ để phân phát 
cho bộ đội bị sốt rét. Điều kỳ diệu là sau khi sử dụng công thức trà dược 
này, bộ đội Việt Nam nhanh chóng lấy lại sức khoẻ và góp phần đưa đến 
thắng lợi lịch sử vang đội trên toàn thế giới. Phải chăng chính Việt Nam ta 
là nơi đầu tiên thử lâm sàng đại trà tác dụng chống sốt rét của dịch chiết từ 
cây thanh hao hoa vàng? 





Hình 1.1. Cây thanh hao hoa vàng Azfemisia anuua L, 


Cây thanh hao hoa vàng được trồng nhiều ở Việt Nam vào những 
năm 1990 và việc chiết artemisinin được thực hiện ở nhiều cơ sở, kể cả ở 
Viện Hoá học công nghiệp. 

Artemisinin dược dụng là chất rắn tỉnh thể hình kim, màu trắng. 
không mùi, vị hơi đắng, ít tan trong nước, tan được trong cloroform. ete 
dầu hoả, và axeton. Có thể tách chiết artemisinin bằng dung môi hexan, 
như đã thực hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc hay bảng xăng công nghiệp để 





l 


giảm giá thành. Muốn đạt hàm lượng artemisinin cao thường phải thu 
hoạch lá ngay trước khi ra hoa. Lá cây thanh hao hoa vàng chiếm 89% toàn 
bộ hàm lượng artemisinin. 

Quy trình chiết được áp dụng tại nhiều cơ sở ở nước ta. kể cả ở Viện 
Hoá học công nghiệp. được trình bày theo sơ đồ như trong hình 1.2. 





Lá khô thanh hao hoa vàng 





Xăng công nghiệp 


Chiết ở 40-5ŒC 







Dịch chiết 


Xang công nghiệp Cất loại dung môi 


Dịch cô đâm đặc 


Kết tình 24-48 giờ 
Loại sắp 


Hòa tan nóng 
Lọc bỏ than 





Etanol 







Tẩy màu 
Kết tình 24 giờ 


Artemisinin tình khiết 


*® Hình 1.2. Sơ đồ khối quá trình chiết tách artemisinin 


Arlemisinin có tên hoá học là (3&5aS.6R,8aS.9R,125.12aR)- 
octahydro-3,6,9-trimetyl-3,12-epoxy-12//-pyrano|4.3-/]-1,2-benzodioxepin- 
10(3//)-one. 


Công thức phân tử: C,,H;;O.. Trọng lượng phân tử: 282,332. 


Công thức cấu tạo: 





Trong phân tử artemisinin có Š nguyên tử oxi, trong đó, 2 oxi tạo 
thành cầu peroxit trên vòng 7 thành phần, còn 2 oxi khác tham gia vào cấu 
trúc vòng lacton. Cấu hình không gian của artemisinin cho thấy có tới 8 
trung tâm bát đối xứng. 

Artemisinin là một sesquiterpen lacton có cầu peroxit nội, nhiệt độ 
nóng chảy 156-157'C, tỉ trọng đ=l,24+0,1 g/cm`, năng suất quay cực 
(œ];'” = +66,3° (c=1,64 trong CHCI,). Phổ hồng ngoại của artemisinin cho 
các đỉnh 2957 cm', 2881 cm' (CH,. CH;);, 1736 cm' (C=O) và 
882 cm”, 830 cm” (~O-O-). 

Artemisinin có tác dụng chống lại ký sinh trùng sốt rét Plasmodium. 
Ký sinh trùng Plawmodiưm có bốn loại là P.ƒalciparum, P.malariae, 
P.ovale và P. viax, trong đó nguy hiểm nhất là P,fzcipariưm, đã kháng 
được cloroquin và mefloquin. Thủ phạm truyền bệnh là muỗi anopheles 
(hình 1.3), một loại muỗi sống và sinh sản nhanh ở những vũng nước tù. kể 
cả chum vại trữ nước trong các gia đình. 





2 NVĐHD-A, 


Muối anopheles hút máu người mang ký sinh trùng sốt rét. rồi đem 
chích truyền vào máu của người khác, từ đó làm cho bệnh sốt rét lây lan 
nhanh chóng, nếu không có biện pháp phòng bệnh hữu hiệu. 





Hình 1.3. Muỗi anopheles 


Như vậy là, artemisinin mở ra triển vọng rất lạc quan trong việc điều 
trị bệnh sốt rét, nhất là trong những trường hợp sốt rét ác tính đe doạ đến 
sinh mạng của con người trên Thế giới, cũng như ở Việt Nam. 


Artemisinin có độ độc cấp tính thấp và hầu như không có tác dụng, 
phụ, chưa thấy tác dụng có hại đối với tim, gan, thân. 





Về cơ chế tác dụng của artemisinin và các dẫn xuất của nó cho đến 
nay vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Có đẻ xuất cho rằng khi ký sinh trùng gây 
nhiễm bệnh sốt rét, thì xâm nhập vào tế bào hồng cầu, tiêu thụ hemoglobin 
và giải phóng phức chất sát-porphyrin. Phức chất này của sắt khử liên kết 
peroxit trong phân tử artemisinin và sinh ra dạng sắt ở trạng thái hoá trị 
cao, từ đó dẫn đến xảy ra ào ạt những phản ứng tạo thành các gốc oxi hoạt 
động có khả năng phản ứng cao làm hư hại ký sinh trùng cho đến giết chết 
nó [4]. 


Sở dĩ artemisinin được xem là thuốc kỳ diệu, vì bệnh sốt rét rất nguy 
hiểm, khó chữa hay tái phát và đã kháng được rất nhiều loại thuốc khác 
nhau, từ quinin (1820) đến cloroquin (những năm 1960). sunfadoxin- 
pyrimethamin (những nàn T370), rồi mefloquin (những năm 1990). 

* Sế+sệ 
(25 : 


_—— ¬ 


l8 


2N⁄/ĐHD-8. 


Hạ 
% ẰN 
H ⁄⁄ 
H 
H 
HịCt Z ì N TY nà 
ẰN ⁄ Hà 
N Hà 
Quinin (1820) Cloroquin (những nâm 1960) 
Q z Yw Hà “le (đn 
⁄ 
vY Xe» zZN 
Ð OCH: NH, 
H 3 C 2 
Sunfadoxin Pyrimethamin 


(những năm 1970) 





Mefloquin hydro clorua (những năm 1990) 
Tuy nhiên, bản thân artemisinin có những hạn chế trong thực tế sử 


dụng. chẳng hạn độ tan thấp và bệnh dễ bị tái phát. Chính vì thế, hiện nay 
có xu hướng sử dụng các dẫn xuất của artemisinin. 


19 


1.2. BÁN TỔỒNG HỢP CÁC DẪN XUẤT CỦA ARTEMISININ 





Như trên đã nói. tuy artemisinin có hiệu quả cao trong điều trị sốt rét 
ác tính. nhưng bản thân artemisinin vẫn còn có nhược điểm là kém tan 
trong nước và trong dầu. khả năng hấp thu thấp trong đường tiêu hoá. nên 
khó sử dụng. Các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên đã phát hiện được 
rằng nhiều dẫn chất dạng este và ete của artemisinin có tác dụng chống sốt 
rét cao hơn. Đó là artesunat. artemete, arteete và artelinat. 


Một hướng phát triển khác là bán tổng hợp các dẫn xuất chứa flo của 
artemisinin. là một hướng đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ, vì hứa hẹn những 
khả năng tăng hoạt tính tốt hơn. 


1.2.1. Những dẫn xuất ete và este của artemisinin 


Những dẫn xuất ete. như artemete và arteete. hay dẫn xuất este như 
artesunat vẫn giữ được nhóm peroxit nội trong phân tử. là nhóm chủ yếu 
tạo nên hoạt tính kháng ký sinh trùng sốt rét, các dẫn chất đó dễ tan được 
trong đầu (aretemete và arteete) hay tan được trong nước (artesunat), nẻn 
có thể bào chế thành dạng thuốc tiêm hay thuốc uống để dẻ sử dụng, nhất 
là đối với các bệnh nhân hôn mẽ. Công thức cấu tạo của các dẫn xuất đó 
như sau: 





Arteete Artemete 


20 





‹ H3 
'OOH 
ÔCOCH;CH;COOH 0cm _Àc 


AXỈL artesunic Axit artelinic 


Hiện nay, các hợp chất nói trên đang được sử dụng rộng rãi trong 
thực tế lâm sàng. 


Để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong việc điều trị bệnh sốt rét ở nước 
ta, Chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước KY-02 đã đặt ra nội 
dung nghiên cứu công nghệ sản xuất artemisinin và bán tổng hợp các dẫn 
xuất của nó thành đẻ tài mang mã số KY-02-01. Công trình khoa học [5] 
báo cáo những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện những nội 
dung của đề tài nói trên. 





Để tổng hợp các dẫn xuất dạng ete và este, cần chuyển nhóm 
cacbonyl thành nhóm hyđroxyl. Từ artemisinin, tiến hành phản ứng hyđro 
hóa để thu nhận dihydroartemisinin (DHA) và khi có nhóm hydroxyl ở vị 
trí Cụ, thì có thể ete hóa với metanol hay etanol để thành artemete hay 
arteete hoặc este hóa với anhydrit sucinic để thành artesunat. Nhờ có độ 
tan cao trong dầu của các dẫn chất artemete và arteete, hay tan được trong. 
nước (artesunat), tác dụng của chúng tăng gấp 5-6 lần so với qinghaosu 


(QH5). 


Phản ứng chuyển hoá nhóm cacbonyl thành nhóm hyđoxyl thường 
được tiến hành bằng NaBH, trong dung môi metanol [6]. Đây là một phản 
ứng cộng nucleofil, trong đó ion phức BH, đóng vai trò chất nhường ion 
hyđrua và là tác nhân nucleofil. 


21 


NI RỊ RỊ 
“O + NaBH4———> No + Hôn 


R2 R# RZ 

Để tiến hành phản ứng hydro hoá artemisinin chuyển hoá nhóm 
xeton thành nhóm hyđroxyl ancol, cần dùng số lượng mol của NaBH, 
nhiều hơn artemisinin. Lượng dung môi metanol cũng khá lớn. Phản ứng 
này được tiến hành ở nhiệt độ 0-5”C trong điều kiện có khuấy liên 
tục, có thêm một số phụ gia để bảo vệ nhóm peroxit nội. Kết quả thực 
nghiệm cho thấy sau 120-180 phút thì phản ứng hydro hóa kết thúc. 
Khi thay đổi tỷ lệ mol NaBH,/ QHS từ I.,0-1,5 qua kiểm tra bảng sắc 
ký lớp mỏng (SKLM) đã nhận thấy rằng ở tỷ lệ 1,2-1,3 quá trình khử 
đã hoàn thành, không thấy vết artemisinin và hiệu suất đihyđro- 
artemisinin (DHA) thu được từ 98-99%. Để chủ động về nguồn tác 
nhân khử hóa các tác giả đã khảo sát thêm tác dụng của LiAIH,, kết 
quả cho thấy hiệu suất DHA thu được ở mức 65%. Trong trường hợp 
sử dụng nhôm isopropylat có thể đạt hiệu suất 95-97%. 





Khi khử QHS trong dung mỏi metanol có thể thu được đỉihyđro- 
artemisinin (DHA) dưới dạng hỗn hợp của đồng phân alpha và đồng phân 
beta: 


th 





NaBHx 
—————* 
MeOH. 0-5°C 





Khi chuyển hoá thành dạng ete, thì có thể thu được hai đỏng phân, 
sau đó phải đồng phân hoá để chuyển dạng alpha thành dạng beta: 


2 


Đồng phân beta 


Đồng phân alpha 





2 


Sản phẩm của phản ứng hyđro hóa là một hỗn hợp các đồng phân œ- 
và B -DHA khi chúng ở trong dung dịch; còn sau khi kết tỉnh, chủ yếu thu 
được dạng B có nhiệt độ nóng chảy 149-153"C. 


Phổ IR (KBr) trên máy SHIMADZU cho thấy biến mất nhóm C=O và 
xuất hiện nhóm OH: 


Vạn : 3380 cm-! ; vạc„, : 2950cm"! ; 
v,„„: 825 cm-! ; 880 cm"! ; 1125em-' 
(œ]g” = + 129 (C= 0,9; CHCI,) 


Phổ cộng hưởng từ nhân 'H-NMR (CDCI, ; 100 MHz; ppm) cho 
những giá trị đối với các đồng phân œ và ƒ như sau: 


























La đưeu | - B»en 39, (H2) 
“0 “8B | a 0 “.B 
534 5,56 471 5/26 Ỉ 231 2,56 92 3.1 





Với các điều kiện ở trên, các tác giả đã tiến hành hydro hóa với các 
mẻ từ 0,5; 2,5 kg artemisinin, thu được hiệu suất ổn định cao 92-95%. Đã 
đưa vào sản xuất ổn định. 


Từ DHA đã tiến hành tổng hợp artemete và arteete qua phản ứng ete 
hoá. Phản ứng ete hóa DHA bằng metanol và etanol xảy ra với sự có mật 
của xúc tác axit [bo triflorua eterat BF.(C;H,);O, HCI, axit p-toluen- 
sunfonic]. Tỷ lệ mol của xúc tác với DHA là 0,05-0,2. Phản ứng được thực 
hiện trong điều kiện hồi lưu của dung môi trong khí quyền trơ (N;). Kết 
thúc phản ứng sau 5-10 giờ, trung hòa, kết tỉnh thu được khoảng 70% dạng, 
B của artemete. Còn đối với 30% dạng œ cần tiến hành phản ứng isome hóa 
trong dung môi và xúc tác axit thu được khoảng 70% dạng . Hiệu suất 
tổng cộng của artemete đạt được 80% so với arte 
Artemete kết tỉnh trắng. không mùi, có điểm chảy 86-§7"C. 


(œ]p”” = + 163" (C= 2,56; CHCI,) 
Phổ IR (KBr) ghi trên máy SHIMADZU có các đỉnh: 








vọo : 825 cm"' ; 875 cm"! ; 1105cm-' và mất dao động của nhóm OH 
ở 3380 cm". 


24 


Phổ cộng hưởng từ nhân 'H- NMR ( CDCI, ; 100 MHz; ppm) cho kết 

quả như sau: 
ðmc Ôncz — Ổncn 31; [Hz] 
5,35 4,65 2,51) 3,4 

Phương pháp tổng hợp arteete tương tự như đối với artemete, khi thay 
metanol bằng etanol. Kết quả thu được ƒ-arteete dạng kết tỉnh, không màu, 
không mùi, có điểm chảy 80-82"C. 

(œ]p?° = + 129° (C= 0,9 ; CHCI,) 

Phổ IR (KBr) ghi trên máy SHIMAZDU có các đỉnh: 

vo.o: 823 em" ; 873cm" ; 1100cm” 

Như vậy là đã biến mất dao động của nhóm OH ở 3380 em. 

Trong nghiên cứu đã sử dụng HPLC để xác định định lượng artemete 
và arteete. Ghi trên máy Spectra Physic UV (210 NM) cột RC -18 -12,5 x 
2,5. Hàm lượng sản phẩm đạt 99,6 đến 99,8%. 

Có thể tiến hành epime hoá hỗn hợp ơ- và đồng phân để thu thêm 
dạng ñ [6]. Trong trường hợp này, có thể sử dụng hỗn hợp dung môi là 
xiclohexan và etanol và BF,EuO, đun hồi lưu ở 50°C trong khoảng 3 giờ 
trong khí quyển nitơ. Sau đó, cho thêm dung dịch natri axetat bão hoà và 
để nguội đến nhiệt độ phòng. Có hai lớp được tách ra, tách riêng lớp nước 
và đem chiết bằng xiclohexan. Gộp chung các lớp hữu cơ, rồi đem rửa 
bằng nước cất, làm khô trên MgSO, và cho bay hơi. Phần còn lại ở dạng 
đầu, trong đó tỉ sô dạng và dạng œ tăng lên bằng 2/1. Hoà tan hỗn hợp đó 
trong hexan và giữ trong 60 giờ ở -20°C. Kết tỉnh dạng j được tách ra, rồi 
dịch lọc lại được lặp lại quy trình làm lạnh đẻ kết tỉnh thêm dạng §. Phần 
còn lại chủ yếu là dạng œ đem gộp với hỗn hợp dạng œ và dạng J khác và 
lặp lại quy trình epime hoá. 

Trong trường hợp tổng hợp artesunat, thì cho DHA tác dụng với 
anhyđrit sucinic hay axit closucinic trong dung môi với sự có mặt của hỗn 
hợp xúc tác pyridin và 4-đimetylaminopyridin (4-DMAP) ở nhiệt độ 
30- 40°C với thời gian là 5-8 giờ trong dung môi n-hexan. 


25 





OCOCH-CH-COOH 


DHA Anhxdrit sucinic ANÍL artesunic 


Sau khi kết thúc phản ứng. hỗn hợp phản ứng được trung hòa bảng 
HCI loãng. cho kết tính và thu được sản phẩm là axit artesunic với hiệu 
suất 91-92%. Artesunat là một chát khỏng màu. không mùi. có nhiệt độ 
chảy 14#†-145'C. 
{ơ}p” = + 10-14" (C= 0.45 : CHCI.) 
Phổ IR (KBr) ghi trên máy SHIMADZU có các đỉnh: 
Vecon : 3380 cm-' (OH) : ve. „ :1750cm-' (C=O este); 1717 cm. 
1668 cm' (C=O axit): vạo : 835cm' : 875cm-! : 1150cmˆ (-O-O- 
peroxit) 
Phỏ cộng hưởng từ nhàn 'H - NMR (CDCI: : 100Mhz: ppm) cho 
kết quả như sau: 
" 31¿: (Hz] 
.$6 9.8 
Như vậy là. từ artemisinin đã tiến hành bán tỏng hợp các dẫn xuất có 
tính chát được dụng. Ärtesunat tan được trong nước. arteete và arteete tan 
trong dầu. Những dẫn xuảt này có hoạt tính cao hơn artemisinin. và là 
những dẫn xuät đầy triển vọng để chõng bẻnh sốt rết ở nước ta. 


Ôwcc  ổục:  ổu 
W6 SAN 3 


ta A 


1.2.2. Dẫn xuất của artemisinin chứa flo 


Artemisinin và các dẫn xuất của nó. như artemete. arteete. artesunat 
đã đóng góp đáng kẻ vào điều trị bẻnh sốt rét. Tuy nhin. arternisinin và 
các dẫn xuất đó vẫn còn có một số nhược điểm cơ bản: 


- Tính chát sinh học sẵn có khi uống rất kém ngay cả với artesunat, 


bởi vì thời gian bán phân hủy trong dung dịch tương đối ngắn [7]; mặt 
khác, khi sử dụng liều cao vẫn chưa biết rõ độ độc về lâu dài có ảnh hưởng 
ra sao và một nhược điểm lớn nữa là tỷ lệ tái phát vẫn cao [8]. 

- Các tác dụng oxi hóa và thủy phân làm cho chúng trở nên kém hoạt 
tính. Vì lẽ đó, cần tìm phương pháp tổng hợp các dẫn xuất của artemisinin 
có tính chất bển đối với quá trình chuyển hóa thành đihyđroartemisinin 
(DHA) ở gan, có độ tan tốt và bền vững khi uống. 

Thời gian gần đây, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu tổng hợp 
các dẫn xuất mới có thể hạn chế được nhược điểm trên đây, trong đó, 
hướng nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất chứa flo của artemisinin bước đầu 
thu được những kết quả khả quan [9-12]. 

Nhiều dẫn xuất hữu cơ chứa flo đang được thăm dò sử dụng nghiên 
cứu hoạt tính sinh học. Những nghiên cứu đó xuất phát từ việc đưa nguyên 
tử flo vào phân tử làm thay đổi rất lớn tính chất hoá lý và sinh học của hợp 
chất. Nguyên tử F và H có bán kính Van der Waal tương ứng là 1,35 và 
1,1 Ả, nên phân tử chứa flo có tính chất rất khác so với phân tử không chứa 
flo. Năng lượng liên kết C-F vào khoảng 116 kcal/mol, nên flo làm tăng độ 
bền nhiệt của hợp chất. Flo lại có độ âm điện cao, nên phân tử chứa flo 
cũng thay đổi tính chất hoá học. Khi thế flo vào phân tử, phân tử trở nên ái 
mỡ, tức là đễ tan trong dầu hơn và tăng tốc độ vận chuyển hợp chất có hoạt 
tính sinh học qua màng mỡ. Các hợp chất pefloankyl, nhất là nhóm 
triflometyl có khả năng tăng tốc độ vận chuyển iw vi. 

Nhiều hợp chất chứa nhóm triflometyl có hoạt tính sinh học có thể 
làm thuốc. Đáng chú ý nghiên cứu phản ứng cộng ái nhân vào nhóm 
cacbonyl bằng triflometyltrimetylsilan. Hợp chất trimetylsilyl có các nhóm 
hút điện tử, như CN, I, CI, Br, NCO... được sử dụng làm tác nhân phản ứng 
vào các trung tâm thiếu điện tử. Nói chung, phản ứng của các tác nhân đó 
đều dựa trên hoạt tính "cứng-mẻm” (hardsoft reactivity), silic tác dụng như 
axit cứng và nhóm thế hút điện tử là một bazơ mềm. 





Khi thực hiện phản ứng giữa xiclohexanon với trimetylsilyliflometyl 
(TMSCF3) khi có mặt axit Lewis, như BF;Et;O, ZnCl;, SnCl,..., không 
phát hiện được sản phẩm triflometyl hoá. Như đã biết, silic tạo được liên 
kết rất bển với oxi và flo. Như vậy, có thể xảy ra phản ứng cộng của 
cacbonyl với triflometyltimetylsilan, khi có mặt ion flo. Khi 
xiclopentanon tác dụng với TMSCF3 trong dung môi tetrahydrofuran 
(TH) khi có mặt tetra--butylamoniflorua chứa 3 phân tử nước (TBAF) ở 
0C, phản ứng đã xảy ra theo sơ đồ sau: 


27 


Ï Cfy OsiMc; 


TMSICF›, TBAF 
THF, 0°C 


n-Bu 
TBAF: n-Bu——N——n-Bu | Ƒ~ 


n-Bu 


TMSICR; : CF;-Si(CHạ); 


Khi tiến hành phản ứng trên đối với những hợp chất cacbonyl khác, 
cũng có thể xảy ra quá trình tương tự. Trong bảng 1.1 nêu những kết quả 
thực hiện phản ứng đối với các hợp chất cacbonyl khác nhau và thu được 
những sản phẩm tương ứng. 


Trong trường hợp artemisinin, nhóm lacton bị ấn ngữ không gian, 
nên thời gian phản ứng kéo dài tới 25-30 giờ. Tuy nhiên, việc án ngữ đó 
không ảnh hưởng nhiều lầm đến chiều hướng phản ứng. 


Bảng 1.1. Hiệu suất sản phẩm chứa flo xuất phát từ các chất khác nhau 

















Hợp chất cacbony! Sản phẩm Hiệu suất (%) 
( b=o 
73-75 
—cH 
ch s 70-72 
em 
ụ 
~Ø1) 
h« kẻ 85-86 
1y 
X 
ò 

















28 


Có thể hình dung quá trình phản ứng xảy ra như sau: 


Rị FP§ 
" TBAF 
—=O + FC —SMe, SÂF n ==R j- 
.È 3 3 THÊ K2 1+ MesSi-F 
4 sẽ h 


R 


ì SIMe: lễ 
x=s: FạCT—SMe; ———>R„ RỊ + Ra-C-R 
R§ 
tạ 


L * 
Rg—C—R\ |temeo 
F ỌH 
Rz—C—R\ + (MesSi),O 
t3 


Giai đoạn đầu tiên, dưới tác dụng của ion F7, quá trình xảy ra với sự 
tạo thành anion triflometyl, rồi chính anion này lại tác dụng làm cho phản 
ứng tiếp diễn để tạo thành sản phẩm triflomety] hoá mong muốn. 


Những nghiên cứu ban đầu [13,14] đã được thực hiên nhằm tiếp cận 
hướng khoa học đang được quan tâm này trên Thế giới. 


Các hoá chất TPMSiMe,. TBAF và THF do Hãng Merck cung cấp. 


Phổ IR chụp đối với viên nén KBr trên máy Shimazu. 





Điểm chảy và điểm sôi đo trên máy Buchi B540. 

Tổng hợp tiến hành đối với các hỗn hợp các hợp chất chứa nhóm 
cacbonyl và lacton đã nêu trong bảng I.I (10 mmol) và TPMSiIMe; (12 
mmo]) trong 15 ml THF được khuấy và làm lạnh đến 0°C. Sau đó, xử lý với 
xúc tác TBAF (25 mg) trong bình cầu có dòng khí N;. Phản ứng tạo anion 
xảy ra ngay lập tức và có khí FSiMe; thoát ra. Theo dõi phản ứng bằng sắc 
ký khí cho đến khi phản ứng kết thúc. Dùng HCI loãng để thuỷ phân hợp 
chất siloxi, chiết sản phẩm bằng ete 3 lần, làm khan, loại bớt dung môi và 
kết tỉnh sản phẩm. Đã thu được những kết quả như sau: 


29 


1) I-(Triflometyl)-I-xiclohexanol là chất rắn như sáp không màu. 
hiệu suất 73-75%. Phổ 'HNMR ö I,00-1.19 (m.I0H); 1.93 (s.IH.OH); 
'ÌCNMR ö 20,2; 25,1; 29,8; 72,6 (q. 1Jey=28,2Hz); 126.4 q. 'J,,=281.4 Hz, 
CF,); “FNMR ô 86,0; IR(KBr) 336 (s); 1255(s); 1146(s) cm'. Tính toán 
C;H,,F,O : C 50.0; H 6,59. Thực nghiệm: C 49.69; H 6.51. 





2) 1-Metyl-I-phenyl-2.2.2-trifloetanol, hiệu suất 75%, chát dạng dầu 
không màu, nhiệt độ sôi 69-71°C (5 mmHg). Phổ 'HNMR ö 1.78 (s, 3H, 
CH,); 2,59 (s, IH, OH); 7.20-7,80 (m, 5H, Ph). 'CNMR ö 23.7; 74.9 
(q. Je=28.9 Hz); 125.6 (q. 'I;=285,2Hz, CF); 126,0; 128.3: 128.5; 
138,5. “FNMR ồ=81,8. 


IR(KBr) 3460(s): 1287(s); 1164-1074 (s) cm". Tính toán C,H,F.O: C 
56.84; H 4,77. Thực nghiệm: C 56,42; H 4,84. 


3) 10-œ-Triflometyl hyđroartemisinin, hiệu suất 87%, tỉnh thể không 
màu, điểm chảy 117-118'C: [œ]g”= +69,5 (c=2, CH,CI,). Hợp chất này 
được thử hoạt tính diệt ký sinh trùng sốt rét, cho thấy có hoạt tính tốt ngay 
cả dối với ký sinh trùng đã kháng với cloroquin. 


Có thể nhận thấy rằng phản ứng giữa nhóm cacbonyl >C=O của 
artemisinin với triflometylsilan (TMSCF,) khi có mặt axit Lewis xảy ra 
kém, tuy nhiên, khi được hoạt hoá bằng những tác nhân ái nhân, thì phản 
ứng xảy ra với hiệu suất gần toàn lương. 


¡3 


€Hì 





Ic—É 


+ F;C-Si(CH)y ——> 





Artemisinin 10-g-Triflometyl-DHA. 


Khi cho artemisinin tác dụng với 1.08 đương lượng TMSICF. trong 
THF với sự có mặt của tetrabutylamoniflerua (TBAF) ở nhiệt đó phòng 
trong 10 giờ. phản ứng triflometyl hoá xảy ra với độ chọn lọc khá cao, 
Hiệu suất thu được 85- 87%.. 


30 


Điều đó cho thấy vai trò hoạt hoá liên kết Si-C bằng những tác nhân 
ái nhân Fˆ là vô cùng quan trọng. 

Về ảnh hưởng của các dung môi khác nhau (bảng 1.2) đến hiệu suất 
phản ứng có thể nhận thấy khi tiến hành phản ứng trong những điều kiện 
như sau: 


Artemisinin 282 mg (I1 mmol); TMSCF; 140 mg (1.08 mmol); 
TBAF.3H;O 4 mg. Nhiệt độ 25-30°C trong khoảng thời gian 10 giờ. 


Bảng 1.2. Ảnh hưởng của dung mỏi đến hiệu suất 

















STT Dung môi Thể tích (ml) | Sản phẩm (mg) Hiệu suất (%) 
1 CH¡CI, 5 | 246,8 70,1 
2 CH;OH 5 | 1425 40,5 
3 CHCI 5 |_ 2t 68,5 

















Như vậy, dung môi thích hợp hơn cả là điclometan. Sự khác nhau về 
hiệu suất khi thay đổi các dung môi khác nhau là do ảnh hưởng của hiện 
tượng solvat hoá đối với tác nhân ái nhân. 


Nhiệt độ là một thông số đáng chú ý trong quá trình thực hiện phản 
ứng. Khi các điều kiện khác vẫn giữ nguyên như trên, chỉ thay đổi nhiệt độ 
trong khoảng 20- 50°C đã thu được những kết quả như trong bảng I.3. 


Bảng 1.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất phản ứng 


























Nhiệt độ (°C) Sản phẩm (mg) Hiệu suất (%) 
20 281,8 80,0 
25 299/2 _ 85.0 
30 306,9 872 
40 2129 60,5 
50 722 20,5 











nhiệt độ 25-30°C là thích hợp. Có thể nhận thấy rằng khi 
ệt độ tới điểm sôi của tác nhân phản ứng TMSiCF;, hiệu suất thu 
được khá thấp, có nhiều sản phẩm phụ. 





Khi thay đổi tỷ lệ mol của các chất tham gia phản ứng trong khoảng 


31 


đương lượng từ 1Ø” mol đến 1,1.10” mol TMSCE,, hiệu suất sản phẩm 
phản ứng không thay đổi bao nhiều. 

Tóm lại, sau khi nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến quá 
trình phản ứng nhằm thu được hiệu suất của 10-triflometyl-DHA cao nhất, 
các tác giả đã thực hiện lặp lại 3 mẻ phản ứng đạt hiệu suất 87-87,5%. 

Sản phẩm được phân tích bằng phổ hồng ngoại, phân tích nguyên tố, 
đo nhiệt độ nóng chảy. 

~ Phân tích bảng IR trên máy SHIMADZU dưới dạng viên với KBir; 
xuất hiện các đỉnh đặc trưng sau: 


von= 3500 cm” vu.o, =827,6; 875,8; 10648 cm' vạy, = 1323,3; 
1176,7 em”. 


~ Phân tích nguyên tố: 

+ Tính toán: C,54,54; H,6,58; O,22,73; F16,20; 

+ Thực nghiệm: C,53,69; H,6,69; O, 22,99; F,16,58. 

~ Nhiệt độ nóng chảy 117-118°C, ơ,**= 69,5” (C= 2,CH;C1;). 


- Phân tích 'HNMR và 'C NMR, ”E NMR bằng máy HMQC, 
HMBC và thực hiện với COSY (do phòng thí nghiệm của J.P.Begue thực 
hiện). 


Juauna=13/3HZ, Ju(22£407 HzIHH.„,)277 (d, lenua, = 
2.2Hz,1H,IOH), 2.84 (qdd,l,,,.u¡= 7.15H2. 1ị¡2.jy =5.3HZ.Ju.i2on= 
2.2Hz,lu ,¡„,),5.55 (s,LH,H-5; 'CNMR (CDCI,) ð12.4 (C-13)/20.1 (C- 
12).23.19 (C-8),„ 24.6 (C-2), 25.5 (C-15.28.2 (C-11.34.4 (C-9).36.95 (C- 
3).37.4 (C-10), 45.8 (C-7), 51.74 (C-C). 88.8 (C-5), 96.9 (q2J¿¿ = 
31.OJHz, C-12) 104.37 (C-4),122.6 (q.!J¿; = 282Hz. CF:: '*FNMR (CDCI, 
CFCI,)-84.5 (q, Jụ,„= 1.5Hz.CE)). 








Trên cơ sở phân tích cấu hình ở C,„ suy ra từ các số liệu thực nghiệm 
NMR: sự có mặt đồng phân giữa proton O-H,; và H, trong phổ NOE chỉ ra 
vị trí axial của chúng, chúng gắn kể về không gian. Vị trí nhóm hydroxyl 
là axial. Vì có nhóm dị tố 'E, H làm tăng giá trị của hai tín hiệu H,, và 
CH.,, Số liệu thực nghiệm NOE khẳng định nhóm CF: ở vị trí equatorja] 
và là trans đối với nhóm CH.. Từ những dữ liệu hoá học lắp thẻ này tại vị 
trí Cụ, nhóm hydroxyl được ấn định là B -OH. 


32 


Các tác giả đã tiến hành bán tổng hợp hợp chất mang nhóm CF; ở vị 
trí Cụ. 

Thử in viro (W-2) hợp chất đó có tính chống sốt rét cao (2,6 mM) 
hơn nhiều so với artemete (10 mM) là hợp chất có tác dụng chống sốt rét 
cao trong số các dẫn xuất của artemisinin bán tổng hợp . 


Điểm đáng chú ý là thử ¿n vữro hoạt tính chống sốt rét cao, lại không, 
thấy hiện tượng tái phát của ký sinh trùng so với artemisinin khi tiến hành 
thử nghiệm in viro trên chuột được cấy P.Vinkei (chủng 279 BY). 

Hoạt tính sinh học ¿n vửro trên chủng ký sinh trùng kháng cloroquin 
P.falciparum (D-6 và W-2) được nhóm TS. Pradines B. (Viện Y học nhiệt 
đới, Macxây) thử trên chủng đã giảm độ nhậy so với artemisinin nhằm so 
sánh với hoạt tính lớn của dẫn xuất chứa flo (hình 1.4). 


B 
sp ——bx =II 
100 «4 | | 

| ø‡— —@—Anemionin 

| ø Ị 


--vteins | | HạC 


40 †— 4rtermisinin. 

20 | 
\ ——Ctxuin 

9 
| 4 8 11 14 18 22 34 L 








Hình 1.4 


Khi sử dụng artemisinin chữa bệnh sốt rét có ưu điểm là cắt cơn sốt 
nhanh, thời gian sạch ký sinh trùng ngắn, nhưng tỷ lê tái phát cao nên mục 
đích của đề tài là tìm kiếm những nhóm chức khác nhau để bán tổng hợp 
hợp chất mới nhằm làm chậm cơ chế chuyển hoá do oxi hoá và ồn định 
được bán xetal của DHA làm tăng tính ái mỡ và diệt ký sinh trùng. Các tác 
giả đã nghiên cứu để tổng hợp các dân xuất 10-œ-triflometyldihydro- 
artemisinin với hiệu suất khá cao 87,2%, tiến hành phân tích sản phẩm trên 
các máy móc hiện đại. 

Bước đầu thử nghiệm lâm sàng cho những kết quả bất ngờ. 


33 


3 NVĐHD. 


Sản phẩm TFMDHA có tính tương hợp in virro tốt hơn artemet€- 
Tính chống bệnh tật tốt hơn rất nhiều so với các dẫn xuất hiện có. 


“Trong trường hợp xuất phát từ đihydro-DHA có thể thu được các dẫn 
xuất chứa flo dạng ete: 





1và2 


1: R=-CHạCF3 2:R= -CH2CF2CF3 


Trong số các dẫn xuất chứa flo của artemisinin, các dẫn xuất ete 
10-B-(trifloetoxy)dihydroartemisinin 1 và 10-B-(pentaflopropyloxy)-dihydro- 
artemisinin 2 có hoạt tính in viro, cũng như in vivo rất đáng quan tâm. Đặc 
biệt, khi thừ nghiệm trên chuột không thấy ký sinh trùng sốt rét sau 42 
giờ kể từ khi bất đầu đợt điều trị kéo dài 4 ngày [12]. Kết quả này tốt hơn 
so với khi dùng artemisinin và arteete. Tuy nhiên. các phương pháp tổng 
hợp mô tả trong tài liệu còn có nhược điểm là hiệu suất chưa cao và quy 
trình phức tạp. 

Trong khuôn khổ để tài cấp Nhà nước mã số KC-10-17: "Nghiên cứu 
quy trình bán tổng hợp dẫn xuất chứa flo của artemisinin làm thuốc chữa 
sốt rét”. đã tiến hành nghiên cứu cải tiến phương pháp tổng hợp các hợp 
chất 1 và 2 bảng cách sử dụng xúc tác BF-Et;O trong dung mỏi ete etylic, 
dùng xúc tác (CF,):SiCl trong dung môi điclometan và dùng xúc tác điemyl 
azođicacboxylat (DEAD) và Ph,P trong dung môi toluen khan. Tuy nhian, 
kết quả tốt nhất đạt được trên cơ sở phương pháp dùng xúc tác BƑ..Et Q 


34 


TNg 


với sự thay đổi dung môi thích hợp, như được trình bày dưới đây. Phương 
pháp mới cho phép điều chế được một lượng sản phẩm đạt yêu cầu về chất 
lượng, cũng như số lượng cung cấp cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn 
trùng Trung ương để thử nghiệm hoạt tính. 

Các dẫn xuất 1 và 2 mới được nghiên cứu tổng hợp gần đây, Tuy 
nhiên, phương pháp tổng hợp chúng chưa được hoàn thiện. Các quy trình 
có trong tài liệu bao gồm [12]: 

a) Dùng xúc tác BF;-Et;O trong dung môi ete etylic; 

b) Dùng xúc tác (CF;);SiCl trong dung môi điclometan; 

c) Dùng xúc tác đietyl azodicacboxylat (DEAD) và Ph,P trong dung 
môi toluen khan. 

Tuy nhiên, phương pháp a và b có hiệu quả chưa cao (dưới 70% tính 
cho sản phẩm đồng phân beta). Phương pháp c phức tạp và phải dùng các 
xúc tác độc hại và giá thành cao. Ngoài ra, đối với cả ba phương pháp, việc 
tạo thành đáng kể các sản phẩm phụ khiến việc tỉnh chế sản phẩm gặp khó 
khăn, nhất là khi tổng hợp lượng lớn. 

Để hoàn thiện phương pháp tổng hợp, đã khảo sát phản ứng dùng xúc 
tác Lewis, khi tiến hành thử các xúc tác khác nhau trong những dung môi 
và điều kiện phản ứng thay đổi. Kết quả tốt nhất đạt được khi dùng BF;- 
EtO trong dung môi là n-hexan. Trong điều kiện êm dịu (khuấy ở nhiệt độ 
phòng) phản ứng xảy ra nhanh (trong vòng 1-2 giờ), sạch (ít sản phẩm phụ 
và đồng phân œ), hiệu suất cao (>83%), tiêu tốn ít tác nhân phản ứng đắt 
tiền. Không những thế, sản phẩm phản ứng rất dễ tỉnh chế, chỉ cần kết tỉnh 
thay cho việc tiến hành sắe ký cột. 





Cải tiến quy trình tổng hợp các dẫn xuất ete chứa flo của artemisinin 
1 và 2 đáp ứng việc điều chế một lượng lớn các hoạt chất phục vụ nghiên 
cứu thử nghiệm sinh học và tiến tới xây dựng công nghệ sản xuất quy mô 
pilot. 

Trong thực nghiệm đã sử dụng các hoá chất như sau: 

- Đihyđroartemisinin đạt tiêu chuẩn Dược điển; 

~ Dung môi n-hexan tỉnh khiết PA của Trung Quốc; 

- Xúc tác BF:-Et;O của Hãng Merck: 

~ Các hoá chất khác đạt tiêu chuẩn tỉnh khiết phân tích. 


35 


Đánh giá các tính chất: 

- Ðo điểm chảy trên máy Electrothermal IA 9200; 

- Các phổ cộng hưởng từ hạt nhân đo trên máy Bruker Avance 500: 

1. Tổng hợp 10-(trifluoroetoxy)dihydroartemisinin I 

10 ml BF:-Et,O được cho vào hỗn hợp 100 g DHA và 70 ml 
pentaflopropanol, khuấy trong 1000 ml z-hexan ở nhiệt độ phòng (khoảng 
20°C). Theo dõi phản ứng bằng sắc ký lớp mỏng. Phản ứng kết thúc sau I 
giờ. Hỗn hợp phản ứng được rửa bằng dung dịch bicacbonat 10% và nước 
muối. Lớp dung môi hữu cơ được làm khan bằng Na;SO, và có quay dưới 
ấp suất thấp. 

Hiệu suất 87%. 

Các hằng số vật lý của sản phẩm như sau: 

Điểm chảy: 115-116°C (n-hexan). 

Độ quay cực [œ]; = 71 (c=1,75; MeOH). 


Phân tích nguyên tố: tính theo C,;H;;F;O, : C 55,73; H 6,88. Thực 
nghiệm: C 55,80; H 6,77. 

Dữ kiện phổ cộng hưởng từ trùng khớp với tài liệu [12] : 

"H NMR ö 0,85 (d, J=6 Hz, 3H, CH;-15); 0,9 (d, 'J=7,5 Hz, #H, 
CH¡=16); 1,2 (m, 1H, H-5a); 1,25 (m, 1H, H„-5); 1,3 (m, 1H,H-6); 1,35 (s, 
3H. CH,-14); 1,45 (m, H-8a); 1,65 (m, 2H, CH;-7); 1,7-1,9 (m, 3H); 2,05 
(ddd, *J=14,5 Hz, J=4,7 Hz, `J=3,2 Hz, !H, H,-4); 2,3 (ddd, ?J=14,5 Hz, 
'J=13,3 Hz, 1J=3,9 Hz, 1H, Hạ-4); 2,65 (ddd, ?J=7,5 Hz, *J= 4,5 Hz, 1J=3,6 
Hz, 1H, H-9); 3,9 (dq. Jạs=12,3 Hz, J„„=8,6 Hz, IH, CH,-CF;); 4,06 (dq, 
Jay=12,3 Hz, 'J„„ =8,8 Hz, 1H, CHH,-CF,); 4,8 (d, `J=3,6 Hz, 1H, H-10); 
5,34 (s, 1H, H-12); ''C NMR ö 12.4 (C-16): 20,0 (C-15); 24,0 (C-§); 24,4 
(C-5); 25,8 (C-14); 30,4 (C-9); 34.3 (C-7): 36.1 (C-4); 37.1 (C-6); 44.0 (C- 
8a); 52,3 (C-5a); 64.8 (q. "Je=34 Hz, CH;-CF;); 80,7 (C-12a): 87.9 (C-12); 
102,4 (C-10); 104.0 (C-3); 123,7 (q, Jc;=278 Hz, CF)). 

2. Tổng hợp 10--(pentaflopropyloxy)dihydroartemisinin 2 

Phản ứng tương tự như trên theo cùng tỉ lệ mol của xúc tác và các 
chất tham gia phản ứng. Sản phẩm được kết tỉnh và rửa trong ›-hexan lạnh 
(-10°C). Thu được 121 g sản phẩm tỉnh khiết, hiệu suất 83%. 


Các hằng số vật lý của sản phẩm như sau: 





36 


Điểm chảy 57-58°C (n-hexan). 

Độ quay cực [œ]p”” +133° (c=2,0; CH,OH). 

Phân tích nguyên tố: tính theo C„H;,F;O;: C 51,92; H 6,05. Thực 
nghiệm: C 51,98; H 6,17. 

Dữ kiện NMR trùng khớp với tài liệu [II]: 

'H NMR ồ 0,9 (m, 1H), 0,92 (d, J=7,2 Hz, 3H, 16-CH,), 0,95 (d, 
*J=6 Hz, 3H, 15-CH,); 1,2 (m, 2H); 1,45 (s, 3H, 14-CH,); 1,7 (m, 5H); 1,9 
(m, 2H); 1,7 (m, 5H); 2,30 (ddd, ?J=15 Hz, 'J=13 Hz, `J=4,2 Hz, IH, Hạ- 
4); 3,90 (dtq, J.g=13 Hz, 'J„„=12,7 Hz, *J„=0,7 Hz, 1H, CHH,-CE,) và 
4/20 (dtq, J2y=13 Hz, `J„=12,7 Hz, *J„=0,7 Hz, 1H, CHH;-CF,;.); 4,85 (d, 
1=3,5 Hz, 1H, H-10); 5,35 (s, 1H, H-12); '*C NMR ô 12.4 (C-16); 20,0 (C- 
15); 24,0 (C-8); 24,3 (C-5); 26,0 (C-14); 30,6 (C-9); 34,5 (C-7); 36,2 (C-4); 
37,4 (C-6); 44,0 (C-8a); 52,5 (C-5a); 64,4 (t, ?Jcy=27 Hz, CH;-CF,); 80,9 
(C-12a); 88,1 (C-12); 102,8 (-10); 104/7 (C-3); 119,4 (q, 'Jạ=229 Hz, 
CEF,.). 

Theo các quy trình trên, đã tổng hợp được 100 g chất I và 500 g chất 
2 đạt yêu cầu chất lượng để thử hoạt tính chống sốt rét. Có thể tiến hành 
tổng hợp ở quy mô 100 g/mẻ. 

Như vậy, ở Viện Hoá học công nghiệp đã làm chủ được các công 
nghệ tách chiết artemisinin từ cây thanh hao hoa vàng, bán tổng hợp 
đỉhyđroartemisinin (DHA), arteete, artemete, artesunat và các dẫn xuất của 
artemisinin chứa flo. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO. 


1. D.L Klaymann. Science. 31, May (1985) Vol 228, P.1049. 


2. Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, in lần thứ 9. NXB 
'Y học, 2000, tr.642. 


3. www.cpmedia.com: Artemisinin: Malaria's Magic Bullet? 


4. S.Tonmunphean, SIrle, S.Kokpol, V.Parasuk, P.Wolschann. J.Mol. 
Structure (Theochem), vol.454, 87-90 (1998): Ab initio and density 
functional study on singlet and triplet states of artemisinin. 


37 


38 


. Trương Đình Thạ 


Mai Tuyên, Phạm Ngọc Hà, Lê Cảnh Hòa, Nguyễn Văn Chính. Trương 
Đình Thạc. Tuyển tập Công trình khoa học công nghệ 50 nám Viện 
Hoá học công nghiệp, Hà Nội, 2005, tr.588-591. 

P.Buchs, A.Brossi. EP 0330520 AI (Feb.27, 1989): Synthesis of 
artemisininelactol derivatives. 


Z.Y.Song, K.C.Zhao. Proc.Chin.Acad.Med.Sci., Peking Union Med. 
Coll., 4, pp.229-234 (1989): Studies of qinghaosu and its acUve 
đerivatives in biological materials and their pharmacokinetics. 
1.S..Lee, C.Đ. Huffort. Phacmacol. Ther., vol. 48, 345-355 (1990). 


Yu Ming Pu, D.S.Torok and H.Ziffer. J.Med.Chem., 38, 4120-4124 
(1995): Synthesis and antimalarial activities of several fluorinated 
artemisinin derivatives. 


. X.D.Luo, C.C.Shen. Med.Res.Rev. 7, 29-52 (1987): The chemistry, 


pharmacology and clinical application of qinghaosu (artemisinin) and 
1S đerivatives. 


. F.Chorki, F.Grellepois, B.Crouse, D.H.Vu, V.H.Nguyen, D.Bonnet- 


Delpon and J.P.Bégue. Org.Leu..4(5), 757-759 (2002): First Synthesis 
©f 10œ-(trifluoromethyl)deoxoartemisinin. 


.TT.NTruong, C.Menage, J.P.Bếgue, D.Bonnet Delpon and 


J.C.Gantier. J.Med.Chem., 41, 4101-4108 (1998): Synthesis and 
antimalarial activides of fluoroalky] derivaties of dihydroartemisinin. 


- Trương Đình Thac, Nguyễn Văn Chính, Đảng Thuý Hạnh, Trương 


Thanh Nga. J.P.Bégue. Cõng trình khoa học công nghệ chuyên ngành 
hữu cơ-hoá dầu-xúc tác. Báo cáo tại Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ 
niệm 45 năm ngày thành lập Viện Hoá học công nghiệp. Hà Nội. 
26/12/2000, tr.50-54. 





Trương Thanh Nga, Phạm Ngọc Hà. Nguyễn Văn 
Chính, Đăng Thuý Hạnh. J.P.Bégue. Nghiên cứu tổng hợp hợp chất 
chứa flo của artemisinin làm thuốc chống sốt rét. Tuyên tấp báo cáo 
Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ ba “Hoá học vì sư nghiệp công 
nghiệp hoá, hiến đại hoá đất nước", Tập 1, Hà Nội. 1-2/10/jgọg. 
tr.168-171 


Võ Văn Chỉ. Từ điển cây thuốc Việt Nam. NXB Y học. Hà Nôi, 1og; 





Chương 2 


BÁN TỔNG HỢP TRÊN CƠ SỞ EUGENOL 


Eugenol là thành phần chính trong tính dầu hương nhu. Tỉnh dầu 
hương nhu được cất từ cây hương nhu quen thuộc ở nước ta. Trong tỉnh dầu 
hương nhu, hàm lượng eugenol đạt tới 80-85%[ 1 ]. 


Ở Việt Nam, cây hương nhu gồm hai loại là hương nhu tía và hương 
nhu trắng [2]. Cây hương nhu tía có tên khoa học là Ócimum sanctum L.., 
là loại cây nhỏ, chiều cao có thể lên tới 1,5 m. Thân và cành thường có 
màu tía, có lông quặp, lá có cuống dài, thuôn hình mác hay hình trứng, dài 
1-5 cm, mép có răng cưa, hai mặt đều có lông, hoa màu tím, mọc thành 
chùm, xếp thành từng vòng từ 6 đến 8 chiếc trên chùm, ít khi phân nhánh. 
Lá và hoa có mùi định hương (hình 2. ). 





Hình 2.1. Cành cây hương nhu tía Ócimưm sanctum L. 


39 


Cây hương nhu trắng (Ocimưm grarissimum L.) là loại cây thường 
cao hơn loại hương nhu tía. Lá mọc đối, có cuống, phiến lá dà )0)6n 
hình trứng nhọn, phía cuống thon, mép có khía thô. Trên gân chính của lá 
có lông. 





Cây hương nhu tía thường được trồng để làm thuốc, còn hương nhu 
trắng mọc hoang, nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang. Tuyên 
Quang, Hải Dương, Hưng Yên... 

Cả hương nhu tía và hương nhu trắng đều có tỉnh dầu. Thành phần 
chính trong tỉnh dầu hương nhu là eugenol. 

Eugenol có tên hoá học là 2-metoxy-4-(2-propenyl)phenol hay 
4-allyl-2-metoxyphenol. Công thức phản tử C,uH,;O;. Trọng lượng phân tử 
164,20. Công thức cấu tạo như sau: 





H;CH=CHạ 


Eugenol có nhiệt độ nóng chảy -9,2 đến -9,1°C, còn nhiệt độ sôi là 
255"C, chỉ số khúc xạ nạ" =1,5410. Ở nhiệt độ thường, eugenol là chất 
lỏng không màu hay màu vàng nhạt. Tỉ khối ở 20°C là đ,”=1,0644. Đẻ 
ngoài không khí và ánh sáng dần dân bị sâm màu. Eugenol hầu như không 
tan trong nước, trộn lẫn được với etanol, cloroform và ete. Eugenol có thể 
dùng để dẫn dụ côn trùng và để sản xuất vanilin. Trong khoa răng, eugenol 
được dùng để giảm đau và sát trùng. 








Ở Viện Hoá hoc công nghiệp đã có những nghiên cứu bán tổng hợp 
trên cơ sở eugenol theo hướng tìm dẫn xuất có khả năng hạ nhiệt cơ thể, cổ 
tác dụng chống ung thư và nhất là có khả năng dẫn dụ ruồi vàng hai cạm, 


2.1. TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT DI-(2-CLOETYL) AMINO CỦA 
EUGENOL VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CHỐNG ƯNG THự 


Công trình nghiên cứu này hướng đến việc tổng hợp một số dận +uất 
của eugenol có chứa nhóm chức N-bis-(2-cloetyl)amino- và nghiện SN 


40 


hoạt tính chống ung thư, cụ thể là các dẫn xuất của 6-N,N-bis-(2- 
cloetyl)aminoeugenol và 6-N,N-bis-(2-cloety])aminometyleugenol [3]. Vì 
trong các loại thuốc chống ung thư có một nhóm chất chứa nhóm N-ipyrit 
hay N-bis-(cloetyl)amino, còn eugenol hay 2-metoxy-4-(2-propenyl)- 
phenol là thành phần chính của tỉnh đầu hương nhu, một nguyên liệu rất 
phổ biến ở nước ta. 

Trong nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp hai dãy hợp chất: hợp chất 
6-N,N-bis-(2-cloetyl)aminoeugenol và các dẫn xuất được tổng hợp theo sơ 
đồ hình 2.2 và kết quả được trình bày trong bảng 2.1. Còn hợp chất 6-N,N- 
bis-(2-cloetyl)aminometyleugenol và các dẫn xuất được tổng hợp theo sơ 
đồ hình 2.3 và kết quả được trình bày trong bảng 2.2. 


t 
CH¡ xo; € Ò2 Nụ; óc 
NazS2O, 
2 4 








H2CH=CHạ HạCH=CH; HạCH=CHz 
† 
0H 
CHạCHạC! CH 'CH;CHạOH| 
|ạCHạCl); POCI CỔ (CHạCHạOH); 
_— 
HạCH=CHz ạy CHaCH-CH; 
M RX | KoH 
CHỊ; N(CH2CHạC|). To 
21972 sọc; 
~—. (CHạCH2OH); 
(POCI3) › 
HạCH=CHz 
(la)  nA 


R: -CHạ (8); -C2Hs(b); -n-C3Hz (e); -CHzCạHs (đ); -COCHạ (e); -COC ;Hạ(0; -COC,Hs(g) 


Hình 2.2. Tổng hợp 6-N,N-bis-(2-cloety])aminoeugenol và các dẫn xuất 


41 


Bảng 2.1. Các dẫn xuất đỉhydoxy và dicloetyl của eugenol 

























































































4 


TC -thìn layer chromatography - sắc kỹ 








_—_ 
bé. R Côngtức | Thờigian Mộ SH tế TLC 
1Ì C¡H„NO, 10 l4 042 | CM=9/1 
1a | -CH; C„H,NO, 16 76 074 | C¡M=9/1 
4b | ‹CạH, - | CuH„NO, 24 80 076 | C 
1e | -nCạH, - | CyHyNO, 24 ø1 0/66 | C/M=17H1 
1d | -CH;C,H, | CạH„NO, 16 84 070 | C/M=9/1 
L 16 | -COCH, 56 068 | C/M=9/1 
+ | COC;H, | C„H„NO, 24 62 0/72 | C/M=9/1 
1g | -COC,H, | CạH„NO, 24 58 0/78 | C/M=9H1 
z |m C„.HuNO,CI, 1 56 090 | C 
2a | ‹CH, €,H,NO,CI, § | 74 083 |C 
2p | ‹C¿H, — | CuH„NO,Cl, 5 sĩ 065 | C/E=I 
H † 
2c | -nCjH, | CụH„NO,Cl, 5 63 093 C/M=194 + 
2d | -CHạC,H, | C„H„NO,CI, 6 67 085C 
2e | -COCH, | C„H„NO,CI, 24 ø0 082 C/M=19/1 
2 | cCOCH, | CyHaNG/CU 24 64 0/86 C/M=tp 
2g | ‹COG,H, CaHạNO,CI, 24 55 080 C/Mete/ 
Ghi chú: C- cloroform. M- metanol. E- etyl avelal. 


CH3 
Z Ì 
Ằy 


"H2CH=CH; 


CHạO | HN(CH;CH2OH)+ 


H H 
cụ HạN(CH2CHạOH); CH3| CHzN(CHạCHạCly 
— 
POClạ 
HạCH=CH; H;CH=CHạ 
(3) (4) 
RX | KOH 
R 
CH : CH; HạN(CHạCHạClp 
; HạN(CHạCH2OH); 
SOCI; 
— 
(POCH) CH2CH=CH: 
HạCH=CHạ : 2CHSCH 
(3œg) (4a-g) 


R: -CH, (a); -C;H, (b); -n-C;H; (c); -CH;C,H, (đ) 
-COCH, (e); -COC;H, (f); -COC,H. (g) 


Hình 2.3. Tổng hợp các dẫn xuất đỉhyđroxy và đicloetyÌ 
của eugenol 


43 


Bảng 2.2. Tổng hợp các dẫn xuất đihyđroxy và đicloetyl của eugenol 













































































Hợp K Công túc | Thờigian | Hiệu suất | TC 
chất (giờ) (%) | 

3 |m CH„NO, 12 T74 0/42 | CÍM=9/1 
3a | -CH; C„gH„.NO, 16 81 0/71 | CME9/1 
3b | -C;H, C,;H„yNO, 24 71 0,64 | C/M=9/1 
ậc | -nCạH, CjH„NO, 24 64 0,62 | C/M=9/1 
3d | -CH;C,H, | C„H„NO, 16 53 0/66 | CỊM=15/1 
3e | -COCH, CuH„NO, 24 52 0/65 | C/M=9/1 
ậf | -COC,H, CH„NO, 24 88 0.68 C/M=9/1 
$g_| -COC,H, C„sH,„NO, 24 65 073 | CM=9/1 
4 | H €„„H„NO,CI, 2 72 0/86 | C 

4a | -CH; C„„H„NO,CI, 5 69 0,80 | C 

4b | .CH, — | CuHuNO,O, 5 39 077 |C 

Ác | -nC;H, CsH„NO,CI, 5 61 074 | C 

4d | -CHẠC,H, | C„H„NO,CI, 5 66 082 | C 

4e | -COCH, C;H„NO,CI, 24 | 55 089 |C 

4L | COCgH, CH„NO,CI, 24 51 0,85 ¡ C/M=19/1 
4g | -COC,H, C¿;H„NO,CI, | 24 | 47 069 | C/M=19/1 





Ghỉ chú: C- cloroform: M- metanol 


Chỉ tiết quá trình tổng hợp được thực hiện theo trình tự như sau: 


Điều chế 6-nitroeugenol [1]: Hoà tan 0,1 mol eugenol trong 250 ml 
đietyl ete, rồi thêm vào đó 5 ml axit HNO; đậm đặc (d=1,48), giữ hỗn hợp 
ở nhiệt độ phòng 24 giờ, rồi trung hoà bằng dung dịch KOH trong etanol. 
Kết tủa đen KNO; được tách ra, lọc bỏ và tiếp tục trung hoà nước lọc, thu 
được kết tủa kali nitro eugenolat. Lọc, rửa kết tủa bằng bảng ete, sấy ở 
nhiệt độ phòng, hoà tan trong 100 ml nước, rồi thêm axit H,SO, loãng cho 
đến pH 4-5, thì thu được kết tủa vàng. Nhiệt độ nóng chảy 44-15 C. Hiệu 
suất 65%. R= 0,72 TUC (C/M =9/1), (C-cloroform, M- metano]). l 

Điều chế 6-aminoeugenol: Hoà tan 0.05 mol nitroeugenol và |00, ml 
amoniac vào 200 ml nước. khuấy mạnh, rồi thêm từ từ dung dich 10s 8 
natri hyposunfit Na;S;O, trong 300 ml nước. Sau 10 phút. bắt đầu xuạt hiên 
những tỉnh thể sáng của aminoeugenol. Dung dịch được chiết bảng diety] 


4 


ete mà không lọc, rửa bảng nước, làm khô bằng Na;SO, khan. Cất loại hết 
dung môi, thu được tỉnh thể, kết tỉnh lại trong metanol tuyệt đối. Hiệu suất 
64%. Nhiệt độ nóng chảy 85-86°C. R,= 0,56 TLC (C:M=9:1). 

Điếu chế 6-N,N-bis-(2-hyđroxyetyl)aminoeugenol (1): Hoà tan 0.02 
mol aminoeugenol vào 50 ml metanol tuyệt đối, làm lạnh đến 0"C, rồi thêm 
3 ml etylen oxit, khuấy mạnh trong 2 giờ ở 0°C, rồi nâng nhiệt độ từ từ đến 
nhiệt độ phòng. Cất loại dung môi, thu được sản phẩm ở dạng đầu. Hiệu 
suất 77%. R= 0,42 TLUC (C:M=9: I). 

Điều chế các ete của 6-N,N-bis-(2-hyđroxyetyl)aminoeugenol (la- 
đ): Hoà tan 0,02 mol 1 trong 120 ml etanol, rồi trộn với dung dịch 0,02 
mol KOH trong 80 ml nước. Khuấy mạnh và thêm 0,06 mol ankyl 
halogenua, rồi đun hồi lưu. Cất loại etanol, rồi chiết bằng cloroform, rửa 
bằng dung dịch KOH 10% (3x50 ml). Làm khan bảng CaCl;, cất hết dung 
môi, thu được sản phẩm (bảng 2. L). 

Điều chế các este của 6-N,N-bis-(2-hyắroxyetyl)aminoeugenol (Ie- 
8): Hoà tan 0,02 mol 1 vào dung dịch 0,02 mol KOH trong 50 ml etanol 
tuyệt đối. Khuấy hỗn hợp và cho thêm từng giọt, rồi khuấy tiếp trong 24 
giờ. Cất loại etanol, chiết bằng cloroform, rửa bằng dung dịch KOH 10% 
(3x 50 ml). Làm khan bằng CaCl;, cất loại hết dung môi, thu được sản 
phẩm (bảng 2.L). 

Điều chế 6-N,N-bis-(2-cloetyl)aminoeugenol (2a-g): 0,02 mọi hợp 
chất bis-(2-hyđroxyetyl) la-g được hoà tan trong 10 ml cloroform, khuấy 
đều, rồi thêm 4 ml etanol tuyệt đối và 1 ml tionyl clorua. Làm lạnh hỗn 
hợp đến 0C, rồi cho thêm 7 ml tionyl clorua. Sau đó, khuấy hỗn hợp ở 
nhiệt độ phòng 5-24 giờ, cất loại hết dung môi. Sản phẩm dược tỉnh chế 
bằng sắc ký cột (silicagel), dung môi cloroform (bảng 2. ). 

Điều chế 6-N,N-bis-(2-hyđroxyetyl)aminometyleugenol (3): 0,055 
mol eugenol và 0,05 mol đi(2-hydroxyetyl)amin được hoà tan trong 50 ml 
toluen, đun nhẹ đến 25-30°C, rồi vừa khuấy vừa nhỏ giọt từ từ 3,6 ml (0,05 
mol) dung dịch formalin 36% trong 20 phút. Sau đó, hỗn hợp được đun hồi 
lưu trong 12 giờ. Cất loại hết toluen. Phần còn lại được xử lý bằng axit HCI 
loãng đến pH 3. Chiết bàng etyl axetat (3x 50 ml). Lớp nước được tách ra 
và trung hoà bằng dung dịch Na;CO; đến pH 9-10. Bazơ Manich dược tách 
ra như một lớp dầu, chiết bằng 100 ml ety] axetat, rửa bằng nước, làm khan 
bằng Na;SO.. cất loại hết etyl axetat, thu được sản phẩm (bảng 2.2). 


45 


Điều chế các dẫn xuất còn lại 3a-g, 4, 4a-g: Những dẫn xuất này 
được điều chế tương tự như các dẫn xuất 1a-g, 2, 2a-g, như đã trình bày Ở 
trên. Kết quả thí nghiệm được trình bày trong bảng 2.2. 

Cấu trúc của các hợp chất được nghiên cứu bằng phổ hỏng ngoại và 
phổ cộng hưởng từ nhân. 

Trên phổ IR xuất hiện các đỉnh ở 1320 cm” đặc trưng cho liên kết C- 
N; 3400 cm” (you) và 1260 cm” (o;) đặc trưng cho nhóm OH; 2800 cm" 
(yco) và 1450 cm” (co) đặc trưng cho nhóm CH.O; 1150-1050 cm” (co) 
đặc trưng cho nhóm ete -C-O-C-; và 1740-1730 em” (7c.o) đặc trưng cho 
nhóm este -O-CO- . 

Trên phổ 'H-NMR có các đỉnh: singlet ở 3,70-4,00 ppm của 3 H 
trong nhóm -CH,O; singlet rộng ở khoảng 4,00-4,20 ppm ứng với các 
proton trong nhóm -OH, biến mất khi đổi bằng D;O; multiplet ở 5,60-5,80 
ppm ứng với 1H trong nhóm -CH=; hai singlet ở 6,50 và 6,70 ppm ứng với 
2 H ưong nhân benzen. Các proton trong nhóm metylen trong -CH;CI và - 
N-CH; cho các tín hiệu ở khoảng 3,20-3,80 ppm. 

“Thử hoạt tính sinh học 


Các dẫn xuất đicloetyl 2, 2a-g và 4a-g đã được thử nghiệm chống lại 
sự sinh trưởng của tế bào ung thư lympho dạng P3HR-1. Phương pháp thử 
nghiệm được dùng là MTT và được mô tả tóm tắt như sau: các tế bào được 
cấy trong môi trường RPMI-1640 (Flow) theo nồng độ 10” tế bào/ml và 
chia đều ra các ô nhỏ (100 #l/ö). Sau đó, ủ ở nhiệt độ 37°C trong môi 
trường 5% CO; 24 giờ. Các hợp chất nghiên cứu được cho vào với các nồng 
độ 0,0125; 0,0125.10”; 0,0125.10? và 0,0125.10` mmol/ml. Ö nhóm đối 
chứng được cho thêm 10 kiÌ môi trường vào mỗi õ. Sau đó, lại ủ ở nhiệt độ 
37'C trong môi trường 5% CO, 24 giờ, rồi cho MTT (3-(4.5-đimetyltiazol- 
2-y])-2,5-đipheny] tetrazolyl bromua] vào 10 pl/ô. Độ sinh trưởng của tế 
bào được đọc bằng máy quang phổ UNISCAN TITEREC với bước sóng 
580 nm. 

Hoạt tính sinh học được tính như sau: 


OD, ~OD,, 


TIC% = x100% 


le. 
trong đó, ØD,, - giá trị nồng độ quang học trung bình của các tế bào đối 
chứng; 


46 


ØD,, - giá trị nồng độ quang học trung bình của các tế bào khảo 
sất. 
Kết quả thử nghiệm được trình bày trong bảng 2.3 với nồng độ khảo. 
sát là 0,0125 mmol/ml. 


Bảng 2.3. Hoạt tính chống ung thư của các dẫn xuất đieloetyl của eugenol 
























































Hợp chất R Hoạt tính (T/C%) 
2 -H 527 
2a -CH, 53.1 
2b -C;H, 20 
2c -nC;H; 10,0 
2d -CH,C,H, 30 
2e -COCH, 50 
21 -COC,H, 50,1 
2g -COC,H, 30,0 
4 -H 240 
4a -CH, 63,0 
4b -C;H, 70 
4c -nCkH, 60 
4d -CH,C,H, 50,0 
4e -COCH, 58,0 
4t -COC,H, 440 
4g -COC,H, 48,0 














Từ bảng 2.3 có thể nhận thấy rằng các dẫn xuất 6-N,N-bis-(2- 
cloetyl)amino-metyl-eugenol (2, 2a-g) có hoạt tính cao hơn so với các dẫn 
xuất 6-N,N-bis-(2-cloetyl)amino-eugenol (4,4a-g), có nghĩa là khi nhóm 
N-iperit cách xa nhân benzen bằng một nhóm CH¡;, thì hoạt tính tăng lên. 
Mặt khác, hoạt tính của các hợp chất cũng phụ thuộc vào nhóm thế R 
ở nhóm OH. Khi R là metyl CH, propionyl -COC;H. hoặc benzyl 
~COC,H,, thì hợp chất tương ứng ở cả hai nhóm (2a, 2f, 2g) và (4a, 4f, 4g) 
đều có hoạt tính cao. 


Như vậy là đã tổng hợp được 16 hợp chất mới từ eugenol có nhóm đi- 
(2-cloctyl)amino trong phân tử, bao gồm các dẫn xuất của 6-N,N-bis-(2- 


47 


cloetyljamino-eugenol (nhóm 1) và các dẫn xuất của 6-N.N-bis-(2- 
cloetyl)amino-metyl-eugenol (nhóm 2). Cấu trúc của tất cả các hợp chất 
được chứng minh bằng phổ hồng ngoại và cộng hưởng từ hạt nhân. Kết quả 
nghiên cứu hoạt tính sinh học cho thấy nhóm 2 có hoạt tính cao hơn nhóm 
1. Ngoài ra, các dẫn xuất với các nhóm metyl, propionyl hay benzoyl đều 
cho những kết quả tốt hơn. 


2.2. TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HẠ NHIỆT CỦA 
CÁC BAZØ MANICH TỪ EUGENOL VÀ ISOEUGENOL 


Một trong những dược tính quan trọng của eugenol là khả năng hạ 
nhiệt [1]. Để làm tăng khả năng ứng dụng của eugenol theo hướng này, có 
thể biến tính nó thành những bazơ Manich. Một công trình nghiên cứu đã 
được thực hiện nhằm tổng hợp các bazơ Manich từ eugenol và isoeugenol, 
đồng thời nghiên cứu hoạt tính của chúng đối với khả năng hạ nhiệt ở 
chuột [4]. 

Quá trình tổng hợp các bazơ Manich của eugenol và isoeugenol được 
thực hiện theo sơ đồ sau đây: 


H H 
CH 
hề 4 CHỳ Hạ NÓ 
HCHO + HN<<. 


—— 
-HạO 


R: -CHạCH=CH¿ (eugenol); -CH=CH-CH3 (isoeugenol) 


N<: ANCHhh:AM€zMg,iAHCgt:AÓ Â) aÓ) : 
C 2 _0NES XẾ. eteg; 
SN c2 & s 


2N ~ 
Hà 





Phản ứng giữa eugenol (hay isoeugenol), formanđehit và amin được 
thực hiện theo bốn cách khác nhau tuỳ thuộc vào cấu trúc và tính chất của 
amin tương ứng. 

Cách A: 0,05 mol amin và 0,025 mol paraformandehit được hoà tan 
trong 50 ml etanol. Đun cách thuỷ nhẹ hỗn hợp cho đến khi hoà tan hoàn 
toàn, rồi làm lạnh đến nhiệt độ phòng. Sau đó, cho thêm 20 ml đung dịch 
etanol có chứa 0,025 mol eugenol (hay isoeugenol) (0.05 mol cho các bazơ 
7, 19, 21). Khuấy liên tục hỗn hợp trong I giờ, rồi đun hồi lưu trong 14 
giờ. Sau khi làm lạnh bazơ tách ra ở dạng kết tủa tráng. Lọc, rửa bằng 
etanol lạnh và sấy khô ở nhiệt độ phòng. 

Cách B: 0,055 mol eugenol (hay isoeugenol) và 0.05 mol amin được 
hoà tan trong 50 ml toluen. Dung dịch được đun nhẹ đến 25-30°C, rồi vừa 
khuấy vừa nhỏ từ từ 3,6 ml (0,05 mol) dung dịch formalin 36% trong 
khoảng 20 phút. Sau đó, hỗn hợp được đun hồi lưu trong 10-12 giờ. Cất 
loại hết toluen. Phần còn lại được xử lý bằng axit HCI loãng đến pH 3. 
Chiết bằng etyl axetat (3x50 ml). Lớp nước được tách ra và trung hoà bằng 
dung dịch Na;CO; đến pH 9-10. Bazơ Manich được tách ra dưới dạng lớp 
dầu, chiết bằng 100 ml etyl axetat, rửa bằng nước, làm khõ trên Na;SO, 
khan. Chưng cất hết ety] axetat. Thu được bazơ. 


Cách C: Điều chế I,4-bis-(6-eugenyl-metyl)-2-metyl-piperazin 
(bazơ 9): hỗn hợp 0,06 mol eugenol và 0,03 mol 2-metyl-piperazin được 
làm lạnh đến 0°C, rồi vừa khuấy vừa nhỏ giọt từ từ 4,6 ml dung dịch 
formalin 36% trong vòng 20 phút. Khuấy hôn hợp ở nhiệt độ phòng trong 
30 phút, rồi đun hồi lưu liên tục trong 2 giờ. Cho thêm axit HCI loãng cho 
đến khi đạt pH 2-3. Muối hyđro clorua được tách ra dưới dạng kết tủa. Lọc, 
rửa bằng etanol, rồi hoà tan kết tủa bảng nước, trung hoà dung dịch bằng 
Na,CO, đến pH 9-10. Chiết bằng 100 ml etyl axetat, làm khô bằng Na;SO, 
khan. Chưng cất đến khô dung môi. Thu được sản phẩm. 


Cách D: Điều chế bazơ Manich với anilin (các bazơ 3 và 15): hoà tan 
0,1 mol eugenol (hay isoeugenol) và 0,1 mol anilin trong 40 ml heptan. 
Ðun dung dịch đến 95-100°C và cho thêm vào đó 7,2 ml (0.1 mol) formalin 
36%. Đun sôi hôn hợp trong khoảng 2 giờ. Rửa dung dịch thu được bằng 
nước nóng (3x50 ml), rồi làm lạnh. Kết tủa thu được được kết tinh trong, 
metanol. 


49 


3 NVĐHD-A. 


Quá trình diễn ra các phản ứng được theo dõi bằng sắc ký lớp mỏng 
(TLC). Kết quả tổng hợp được trình bày trong các bảng 2.4 và 2.5. 


Bảng 2.4. Tổng hợp bazơ Manich của eugenol 



























































STT xN Cách | Hiệu suất(%) Tạ„ingˆ9 R,TLC 
1 -N(CH;); B 54 1,5361 0,38-a 
2 -N(C;H,) B 67 1/811 0.30-c 
3 -NHỊC,H,); D 55 132-5°C 089-b 
4 Œ®` B 81 1,5448 0.60-d 

“HT 
5 C7 B 82 1.8448 0,30-a 
6 << À B 60 1/8415 0.34-d 
+ 
7 3C A 94 149-50°C 0,89-a 
K“ 
8 |: N_—CH(CHS); ^ 66 159-60°C 0,90-d 
ä 
Hy 

9 xá e 70 1,558 0,80-a 

`X—Z 

10 N N-CH; A 62 86-B7°C 0,45-a 

11 2C Newau A 67 84-85"C 0/78.b 

12 | -N(CH,CH,OH), B 74 18311 0.59.b 








Hệ dung môi TLC- a- cloroformimetanol=9!1: 


30 


b- butanollaxit axettclnwớc =Š -4!1 ; 
€- cloroformimetanol!benzen=9il15; 
d- cloroformimetanolltoluen=9/115 


SN /DHp 


Bảng 2.5. Tổng hợp bazơ Manich của isoeugenol 















































STT -N Cách Hiệu suất (%) T„„in,?9 ,TLC 
13 -N(CH,); B 68 1,554 0,40-a 
14 -N(C;H,) B 70 183 0,34-a 
15 -NH(C,H,); lo 60 135-6% 0,91-b 
16 < » B 53 1,556 083-d 
17 xé 8 58 1.5658 0.38-a 
18  À B 5 1,56 0,68-a 

lề J 
19 CÀ ^ 8 180-2°C 0491-a 
20 |[XC jMeHCmj,| B T9 1,875 087-a 
Hà 
21 m3 A 60 170-1%C 0,88-d 
X= 
22 3C Nay B 75 1/5518 083-a 
23 AC WNeuea, “ 85 212-5°C 0/77-b 
24 | -N(CH;CH,OH), 8 74 15565 0,69-b 




















Hệ dụng môi TUC- a- cloroforuimetanol=9/1: 


b- butanollaxit axeticl nước=5I4II: 
©- cloroformlmetanolibenzen=9/115: 
4- cloroformlnetanolitoluen=9/115 


Cấu trúc của các hợp chất được nghiên cứu bàng phổ IR và phổ 


NMR. 


31 


Phổ hỏng ngoại cho thấy có nhóm -OH hấp thụ với một định rộng 
3400-3600 cm ' đặc trưng cho dao động hoá trị yo„: nhóm -OCH. cho co 
ở 2800 cm" và ôc„ ở 1450 cm”. Các đỉnh ở yc.c= 3100 cm'' đặc trưng cho. 
CH,=CH- của eugenol và yc.. =1700-1650 cm” đặc trưng cho -CH=CH- 
của isoeugenol. Các đỉnh ở yc.c = 1600 cm” và õ¿„ = 1100-700 cm” dậc 
trưng cho nhân thơm và các đỉnh ở ye„=1580 cm”, cũng như ð,.„=l360- 
1250 cm" chứng minh cho sự hiện diện của liên kết C-N, tức nhóm amin 
trong phân tử. 





Trên phổ 'H NMR của các hợp chất thu được có các đỉnh: singlet ở 
3,70-4.00 ppm của 3H nhóm ~CH.O, multiplet ở 5,60-5.80 của IH ở - 
CH= (eugenol) hoặc 2H ở nhóm -CH=CH- (isoeugenol), hai singlet đều 
nhau ở 6,20 và 6,40 là của 2H nhân benzen. Singlet rộng ở khoảng 9,80- 
10,00 ppm là của proton H nhóm -OH, biến mất khi đổi bảng D,O. Các 
proton của piperazin xuất hiện với một singlet rộng vào khoảng 2.20-2,80 
ppm, còn các amin mạch vòng khác xuất hiện ở 1.70-3.50 ppm. 


Thử hoạt tính hạ nhiệt 


Eugenol, isoeugenol và phần lớn các bazơ Manich điều chế được ở 
trên đều được thử nghiệm tính giảm nhiệt trên chuột đực giống H với trọng 
lượng trung bình 22-25 g. Nhiệt độ cơ thể của chuột được tảng lẻn bằng 
cách tiêm dung dịch 15% men bia vào hai bên hông. Nhóm đối chứng còn 
được tiêm dung môi (nước hoặc 0,9% NaCl+Tween 80). Các hợp chất được 
hoà tan trong dung môi, rồi tiêm vào cơ thể con chuột với các liều lượng 
1/10 LD¿„ của chuột 2 giờ sau khi tiêm men. Nhiệt độ cơ thể được đo ở hậu 
môn vào các giờ thứ nhất. hai, ba. tư sau khi tiêm men cho nhóm đối chứng 
và các giờ thứ nhất. hai. ba. tư sau khi tiêm chất cho nhóm khảo sát. Độ 
giảm nhiệt độ chính là sự chẻnh lệch nhiệt độ giữa hai nhóm đối chứng và 
khảo sát ở những thời điểm tương ứng. Do độ chênh lệch này lớn nhất ở 
giờ thứ ba, nên trong bảng 2.6 nều kết quả thu được sau 3 giờ. Các số liệu 
được xử lý theo phương pháp Student-Fischer bằng cách tính yếu tố 
t-factor. 





Từ những kết quả trên có thể nhận thấy rằng eugenol và isoeugenol 
đều có khả năng ha nhiệt tương đương nhau. Phần lớn các bazơ Manich, trừ 
1, 5, 14 và 22. đẻu làm giảm nhiệt độ cơ thể chuột. Hoạt tính manh nhất 
thể hiện ở các hợp chất số 7 và 9 với độ giảm nhiệt độ 2.5'C. Có lẽ ]à qọ 
trong cấu trúc cua hai hợp chất này đều có chứa hai phân tử eugenol 


32 


Bảng 2.6. Thừ nghiệm tính ha nhiệt của các bazơ Manich 

































































STT hợp chất | Số chuột thí nghiệm Khi Bộ ..g lê 
1 7 5 0,62:0,26. 
3 6 200 0,96+0,21 
5 10 4 0,48:0,09. 
6 8 25 1,1140/36 
T 9 200) 2/85:0,41 ị 
8 10 120 1,8130,69 
9 10 9 2.36:0,63 
10 8 |2 1,1140,36 
1 6 36 0,68:0,15 
19 Ẽ š - 
14 7 1 0,5820,21 
16 8 102 0,95:0,39 
1 ° 10 1,0210,34 
18 10 +9 1,1340,37 
19 8 83 1,86+0,47 
L2 - * E 
21 10 150) 1.63:0,55 
2 8 6 [_ 0,51:0,19 
2 8 34 0.97:0,29 
Eugenol 8 53 1,7210,45 
Isoeugenol 8 s2 1,6210,44 























Hai hợp chất 7 và 9 dược thử nghiệm thêm vẻ tính ha nhiệt ở các liều 
lượng thấp hơn, như 1/20; 1/40; 1/60 và 1/100 LD„, Kết quả được nêu 
trong bảng 2.7. 

Từ bảng 2.7 có thể thấy rằng hợp chất 7, tức là 1.4-bis(6-eugenol- 
metyl)-piperazin, có hoạt tính cao hơn bazơ 9, vì ngay ở liều lượng thấp 
1/60 LD„,, nó cũng đã làm hạ nhiệt độ khoảng 1"C. Có lẽ đây là một hợp 
chất có triển vọng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Như vậy là đã tổng hợp được 24 bazơ Manich từ eugenol và 
isoeugenol theo bôn phương pháp khác nhau. Cấu trúc của các chất được 


km) 


chứng minh bằng phổ hỏng ngoại và công hưởng từ nhân. Thử nghiêm hoạt 
tính sinh học cho thấy các chất 1,4-bis-(6-eugenylmetyl)-piperazin và l,4- 
bis-(6-eugenylmetyl)-2-metylpiperazin có hoạt tính hạ nhiệt cao. hạ thấp 
nhiệt độ cơ thể chuột khoảng 2-3 °C. 


Bảng 2.7. Tính ha nhiệt của hai hợp chất 7 và 9 

















Hợp chất Liều dùng LD„; (mg/kg) Độ giảm nhiệt độ PC (m+SD), 
Ợ 1⁄20 100 2.31+0.36 
1⁄40 50 1,52+0,21 
1⁄60 33 0,75+0,24 
1/100 10 
° 1⁄20 46 
1⁄40 23 
1/60 15 
1400 9.3 0,26:0,09 














2.3. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP METYL EUGENOL LÀM CHẤT 
HẤP DẪN RUỔI ĐỤC QUẢ 


Ruồi đục quả là loại côn trùng gây tổn thất lớn cho ngành trồng cam 
và nhiều loại cây ăn quả khác. Ở nước ta, tỷ lệ cam quả bị ruồi này làm hại 
có thể lên tới 10% [5]. 


Metyl eugenol là chất có đặc tính dẫn dụ rất mạnh đối với ruồi đục 
quả. Nhiều nước trên Thế giới đã dùng rộng rãi metyl eugenol phối hợp với 
thuốc trừ sâu làm mồi bả để diệt loài ruồi này và đã đạt được nhiều kết quả 
rất tốt. 

Một công trình nhằm nghiên cứu tổng hợp metyl eugenol phục vụ 


cho yêu cầu diệt ruồi đục quả của ngành trồng cam ở nước ta đã được thực 
hiện tại Viên Hoá học công nghiệp [6]. 


Metyl eugenol có trong thành phần một số tỉnh dầu thực vật . Người 
ta có thể khai thác metyl eugenol từ tỉnh dầu có chứa nó hoặc điều chế 
bằng phương pháp hoá học. Thường điều chế bằng cách metyl hoá €ugenol 
với các tác nhân metyl hoá thông dụng như metyl halogenua (CH,X), 
dimetyl sunfat (DMS) v.v. Eugenol cũng là một hợp chất có sẵn trong thiên 
nhiên và cũng được khai thác từ một số tỉnh dầu đỉnh hương. du hương 
nhu v.V. 


%4 


“Trong quá trình nghiên cứu, đã dùng các tác nhân metyl hoá là CH¡1, 
DMS và chủ yếu tập trung khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng 
metyl hoá eugenol bằng DMS. Khả năng metyl hoá của DMS tuỳ thuộc 
một phần vào tác nhân phản ứng với nó. Thường thường nhóm metyl thứ 
nhất tham gia phản ứng khá dễ dàng. Sau khi tách nhóm thứ nhất, khả năng 
metyl hoá của monometyl sunfat thấp hơn nhiều, thường phải cần nhiệt độ 
cao, tác nhân phản ứng với nó phải có nhóm -OH có nguyên tử hydro hoạt 
động mạnh. 


Do đó, một cách chỉ tiết có thể viết phản ứng xảy ra theo hai giai 
đoạn: 


Na Hy 
CH£ CHỊ CHạI CHạO 
+ \O„ + 
đY 39 0) 
CHạCH=Ch, CHR CHạCH=CHạ NaO 
Bà cH dc 
CHự Ki 3 
+ )O0y ——* +. N$SON cứ) 
NaO H=CH: 
H2CH=CH; H ° 


Ngoài ra, còn xảy ra phản ứng thuỷ phân DMS bằng kiểm: 
CHạO 
„55 +?NaOH———* NazSO, + 2CH:OH @) 
CH‡ 


Các tác giả đã tiến hành khảo sát tỷ lê mol DMS/eugenol để xem 
phản ứng (2) có xảy ra không và xảy ra ở mức độ nào, xác định lượng 
NaOH phải dùng để hạn chế mức độ cạnh tranh của phản ứng (3) với phản 
ứng (1), lựa chọn nồng độ dung dịch NaOH thích hợp đảm bảo độ loãng 
cần thiết cho chất phản ứng và cuối cùng là xác định một khoảng nhiệt độ 
thích hợp nhất cho quá trình metyl hoá. 





hb] 


Khi tiến hành metyl hoá bằng DMS, nhận thấy rằng: 


- DMS chỉ metyl hoá eugenol ở nấc thứ nhất. Phản ứng (2) hầu như 
xảy ra rất chậm, vì ở các tỷ lệ mol DMS/eugenol mhỏ hơn 1, hiệu suất 
(tính theo lượng eugenol đã dùng) rất thấp. 


- Tỷ lệ mol NaOH/eugenol phải lớn hơn 1 để đảm bảo môi trường 
phản ứng luôn luôn kiểm. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1, ở giai đoạn cuối pH của 
môi trường phản ứng giảm xuống đến trung tính, eugenol chuyển sang 
trạng thái tự do không tan trong dung dịch nước và không tham gia phản 
ứng được nữa. Nhưng khi tỷ lệ mol NaOH/eugenol tăng tới 2/1 thì phản 
ứng (3) xảy ra và hiệu suất metyl eugenol giảm xuống. Tỷ lệ mol 
NaOH/eugenol thích hợp vào khoảng 1,1/1 đến 1,5/1. Nông độ dung dịch 
NaOH thích hợp là 10%. 


- Kết quả thí nghiệm cho thấy phản ứng metyl hoá eugenol xảy ra 
ngay ở nhiệt độ thường, vì DMS có khả năng phản ứng cao và trong 
khoảng nhiệt độ từ 20°C đến 60C hiệu suất metyl eugenol thay đổi không 
đáng kể. 

Nhận xét trực quan cho thấy ở nhiệt độ dưới 25°C, phản ứng metyl 
hoá eugenol bằng DMS diễn ra rất êm dịu, dung dịch khối phản ứng luôn 
luôn trắng, sản phẩm thô gần như trong suốt, không màu, mùi thơm dịu. Ở 
nhiệt độ trên 50°C dung dịch khối phản ứng bị hoá nâu, sản phẩm thô có 
màu nâu sẫm và có mùi hắc. Do đó, nẻn tiến hành phản ứng ở khoảng 
30°C. Sau khi đã metyl hoá xong phải đun nóng trên bếp cách thuỷ ít nhất 
đến trên 95°C để phân huỷ hết DMS. 


Sau khi xác định các điều kiện phản ứng thích hợp, công trình đã 
được tiếp tục tiến hành sản xuất thử với lượng chất phản ứng lớn gấp nhiều 
lần. Với trên 50 lần thí nghiệm, hiệu suất metyl eugenol dao động trong 
khoảng 90 ~ 96%. Sở dĩ trong thí nghiệm cỡ lớn hiệu suất đạt cao hơn 
trong thí nghiệm nhỏ vì sự mất metyl eugenol trong các khâu chiết, tách, 
rửa, làm khô và chưng cất được giảm bớt. 

Những kết quả thí nghiệm lớn xác định các điều kiện phản ứng đã 
chọn là ồn định. 


Cũng đã tiến hành metyl hoá eugenol bằng các tác nhân khác như 
Sau: 


Metyl halogenua là tác nhân metyl hoá thường dùng. nhưng sử dung 


56 


metyl halogenua để điều chế metyl eugenol không có giá trị kinh tế bằng 
sử dụng DMS do các quá trình phản ứng và tỉnh chế sản phẩm phức tạp 
hơn. Trong công trình này, đã metyl hoá eugenol bằng metyl iodua. Các thí 
nghiệm metyl hoá bằng CH,I đạt hiệu suất 70-72%. 

Để chủ động trong thực hiện tổng hợp metyl eugenol, đã tách 
eugenol từ dầu hương nhu. Từ thực nghiệm đã tìm thấy khi thay đổi tỷ lệ 
eugenol/NaOH từ 1/1 đến 1/2 đều không ảnh hưởng đến hiệu suất tách. Do 
đó, đã chọn tỷ lệ mol eugenol/NaOH = 4/5. Trong sản xuất tỷ lệ này cho 
phép giảm tiêu hao NaOH và axit. 

Đã tiến hành metyl hoá trực tiếp eugenol thô, kết quả cho thấy sản 
phẩm thu được không tinh khiết, việc tinh chế rất khó khăn, hoạt tính hấp 
dẫn của sản phẩm này không bằng hoạt tính hấp dẫn ruồi đục quả của sản 
phẩm điều chế từ eugenol đã tỉnh chế. Do đó không thể điều chế metyl 
eugenol bằng cách metyl hoá trực tiếp eugenol chưa tỉnh chế. 

Như vậy là đã xây dựng được quy trình tổng hợp metyl eugenol gồm 
các công đoạn sau: 

- Tách eugenol từ dầu hương nhu, tình chế để được eugenol tỉnh 
khiết. 

~- Metyl hoá bằng DMS trong các điều kiện đã chọn, đạt hiệu suất 92- 
96%. Tinh chế metyl eugenol bằng các biện pháp chiết, tách, rửa và chưng 
cất chân không. 

Không thể dùng cách metyl hoá trực tiếp eugenol thô để sản xuất 
metyl eugenol làm chất dẫn dụ ruồi đục quả. 

Áp dụng quy trình này Viện Hoá học công nghiệp đã sản xuất metyl 
eugenol cung cấp cho các nông trường cam dùng làm chất dẫn dụ phối hợp 
với thuốc trừ sâu để diệt ruồi đục quả đạt kết quả rất tốt. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Đỗ Tất Lợi. Tính dầu Việt Nam, NXB Y học, 1985. 


2. Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, 2000, 
tr. 662. 


hYj 


58 


Nguyễn Trung Thắng, Liliana Natova. Công trình khoa học công nghệ 
chuyên ngành hữu cơ-hoá dầu-xúc tác. Báo cáo Hội nghị khoa học 
nhân địp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Hoá học cöng nghiệp, 
Hà Nội, 26/12/2000, tr.72-78. 

Nguyễn Trung Thắng, Liliana Natova. Công trình khoa học cöng nghệ 
chuyên ngành hữu cơ-hoá dầu-xúc tác. Báo cáo Hội nghị khoa học 
nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Hoá học công nghiệp, 
Hà Nội, 26/12/2000, tr. 79-84. 

Tạ Hồng và đồng tác giả. Khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Số 5, 342- 
343 (1972). 

Nguyễn Mạnh Tuyên, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Luật. Tuyển tập 
công trình khoa học công nghệ 50 năm thành lập Viện Hoá học công 
nghiệp, Hà Nội, 2005, tr. 167-170. 


Chương 3 


MENTOL TỪ BẠC HÀ 


3,1. TÍNH CHẤT CỦA TINH DẦU BẠC HÀ VÀ MENTOL 


Cây bạc hà (Menrha arvensis L.) là loài cây cho tỉnh dầu có giá trị 
kinh tế cao được trồng ở nhiều địa phương như Hải Phòng, Hải Dương, 
Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Quảng Nam, Đà Năng, Tiền Giang...Cây 
bạc hà mọc quanh năm. Metol là thành phần chính trong tỉnh đầu bạc hà 
được sử dụng rộng rãi trên thế giới làm hương liệu tạo vị the mát trong 
nhiều loại thực phẩm, nước giải khát và mỹ phẩm. Trên Thế giới nhiều 
nước sản xuất được mentol. 

Cây bạc hà được trồng ở Việt Nam là bạc hà Mentha arvensis L.(hình 
3.1), là loài bạc hà cho nhiều tỉnh dầu nhất. Cây bạc hà loại này được đưa 
trồng tại nước ta từ năm 1972 [1]. Năm 1998, trong tổng sản lượng 11.800 
tấn các sản phẩm tỉnh dầu bạc hà trên Thế giới, thì tính dầu từ loài Menrha 
arvensis L. chiếm tới 9.400 tấn [2]. 

Cây bạc hà ÄMentha arvensis L. là loại cây thân thảo thuộc họ hoa 
môi. Các giổng bạc hà /ferba menthae và Folium menthae cũng được xếp 
vào loại này [3]. 

Tinh đầu bạc hà được sản xuất bằng cách chưng cất lôi cuốn hơi nước 
từ nguyên liệu tươi hoặc khô. Hàm lượng tỉnh dầu thường chiếm khoảng 
0,5-1,5% khối lượng nguyên liệu khô. Hàm lượng metol đạt khoảng 52% 
trong tỉnh đầu. Riêng tỉnh dầu bạc hà meniha arvensis L. có thể cho hàm 
lượng mentol trong tỉnh dầu lên tới 70-90%. 

Các tính chất vật lý của tỉnh dầu bạc hà là: 

- Không màu hoặc hơi vàng; 

~ Vị cay, the mát, sau nóng rát, không độc; 

~ Mùi thơm nồng; 

- Tan hoàn toàn trong etanol, ete etylic và axit axetic; 

~ Tỉ trọng ¿*" =0,890-910; 

- Chiết suất ?p”'= 1,458-1,71. 


59 





Tỉnh dầu bạc hà vị cay, mát, không độc, có tác dụng tán phong nhiệt, 
ra mồ hôi, giảm uất, thanh nhiệt, chữa cảm nắng và đau bụng [4]. Bạc 
cũng được dùng như vị thuốc chữa loét đạ dày, làm giảm tiết dịch vị và 
giảm đau [3]. Trong dược phẩm, bạc hà còn được sử dụng tạo mùi thơm, 
tạo vị để uống. Bạc hà gây ra mồ hỏi, hạ sốt, có thể sử dụng phối hợp với 
các thành phần khác trong thuốc chữa cảm sốt, nhức đầu, giảm đau [5]. Từ 
tính dầu bạc hà và mentol đã sản xuất nhiều loại thuốc thông dụng, như 
dầu xoa phòng cảm lạnh, xoa bóp, kẹo ngậm trị ho, thuốc xịt chữa viêm và 
đau thần kinh. cũng như các loại thuốc trị nấm và các bệnh ngoài đa. Ngoài 
ra, tỉnh dầu bạc hà và mentol còn được dùng nhiều trong công nghiệp thực 
phẩm và thuốc lá 





Trong tỉnh dầu bạc hà mentol tồn tại chủ yếu ở dạng (-)-mentol tư do 
(hay L-mentol) và một phần nhỏ dưới dạng este axetat. Tỉnh đầu bạc hà 
Việt Nam có khoảng 65-72% mentol toàn phần, và 10-20% dưới dang dẫn 
Xuất xeton (-)-menton. 


Tổng sản lượng mentol tính thể có độ tỉnh khiết cao trên Thẻ giới đạt 


60 


khoảng 6.300 tấn/năm [6]. 


Hiện nay Việt Nam xuất khẩu hàng năm khoảng 100 tấn tỉnh dầu bạc 
hà thô và nhập khẩu gần 100 tấn mentol để đáp ứng nhu cầu trong nước. 

Mentol có công thức là C„„H„O, trọng lượng phân tử 156,26, nhiệt 
độ nóng chảy 41-43°C, nhiệt độ sôI 212°C, tỉ trọng 0,890, chỉ số khúc xạ 
Tp =1,458, độ quay cực [œ];'“=-50' (dung dịch 10% trong ancol), độ độc 
theo đường uống ở chuột LD„= 3180 mg/kg. Mentol ở dạng tỉnh thể, ít tan 
trong nước, tan nhiều trong ancol, cloroform, ete, ete dầu hoả, axit axetic. 





Mentol là một monoterpen ancol có ba cacbon bất đối xứng trong 
phân tử, nên có thể có 8 đồng phân quang học khác nhau với các giá trị góc 
quay cực tương ứng: 


Sĩ : : : 
OH : “»OH *OH XoH 
nể SH; HC“ CH; HC Hị — HạG Hạ 





1R,3R,4S 1R,3S,4S 1R,3S,4R 1R,3R,4R 

{-)-Mentol (+)-neo-Mentol (+)-išo-Mentol (+)-neo-iso-Mentol 

lœjp”" =-50,2°- [œlp”=+20,9° (œ],"=+2.0" 

) {H; CHạ CH; 

se OH nà đội bo, 9H 
tý H Hạc Hy HCẦNH; - He ch; 

1S,3S,4R 1S,3R,4R 1S,3R,4S 1S,3S,4S 
{+)-Mentol (-)-neo-Mentol (-)-iso-Mentol (-)-neø-iso-Mentol 
[œ]p”'=+50.1" [œ]y”=-20,8'  [œ]s”=-25,9" [œ]p”' =-2.0" 





Những đồng phân nói trên có tính chất hoá học giống nhau, nhưng 
khả năng tạo vị the mát, vị ngọt, mùi thơm bạc hà tự nhiên và hoạt tính 


6l 


sinh học thì lại khác nhau khá xa. Trong thiên nhiên, mentol tồn tại chủ 
yếu ở dạng (-)-mentol hay L-mentol, đó là dạng có hoạt tính manh nhất. 
Chính vì lý do này, góc quay cực được xem là một trong những chỉ tiêu 
đánh giá chất lượng tỉnh đầu bạc hà và mentol tinh thể thương phẩm [7]. 

Trên thị trường, mentol được bán dưới dạng tỉnh thể hình lãng trụ sáu 
cạnh dài, mỏng, mùi bạc hà the mát; nhiệt độ nóng chảy 42-44"C. nhiệt độ 
sôi 216-217°C ở áp suất thường, góc quay cực của dung dịch mentol 10% 
trong cồn là -48" đến 50". 

Mentol hầu như không tan trong nước, tan hoàn toàn trong etanol, ete 
etylic, axit axetic. 

Trong tỉnh dầu bạc hà, ngoài mentol và các dẫn xuất, còn có các 
thành phần terpen khác và các flovonoid. Dưới đây nêu một số hợp chất 
tiêu biểu: 

Hạ 


HC cH; 





(-)-Menton Piperitol œ-Terpineol 
mp.-6"C mp.30'C mp.37”Œ 
bp. 207°C bp,, 104°C 
(œ];” =-24.8" [ơ]p”"' =246" [œ]p”=+100,5" 

H 
: Hà ï b 
N 
ẢN, 


| ị 
HC ÀNHy kg Hy HC” ~—CH; 


Pulegon p-Menten B-Phellandran 
mp.30-31°C 
bp; 75-76'C bp 176-177'C bp,„ 80°C 





(œ],”=+118" [œ]p”' =+92.5" 


62 


Các phản ứng hoá học của mentol đều có liên quan đến nhóm 
hydroxyl. Mentol dễ dàng bị đehydrat hoá bằng ZnCl; hay H,PO, khan để 
tạo thành các menten. Phản ứng este hoá mentol bằng các axit vô cơ như 
axit boric hay axit phosphoric cũng được áp dụng trong công nghiệp để tận 
thu mentol trong nước ót bạc hà sau khi kết tỉnh mentol. Khi oxi hoá, 
mentol chuyển thành các menton tương ứng. Các phản ứng hyđro hoá 
menton và plulegon thường được ứng dụng để tăng thêm hàm lượng mentol 
trong tỉnh dầu bạc hà [8-10]. Tác nhân hydro hoá có thể là Na/C,H.OH, 
LiAIH, hay NaBH, [I1]. 


3.2. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MENTOL TINH THỂ 


Để sản xuất mentol, tỉnh dầu bạc hà có hàm lượng mentol hơn 80% 
được làm lạnh xuống nhiệt độ từ -20°C đến -5°C để kết tỉnh phần lớn 
mentol thỏ, lọc ly tâm thu tỉnh thể mentol khô. Nước ót và tỉnh dầu hàm 
lượng thấp được chưng cất phân đoạn để thu nhận phân đoạn giàu mentol, 
có thể thêm 2-4% KOH vào dịch nước ót và dầu nặng để xà phòng hoá các 
hợp chất este của mentol. Các monoterpen ở phân đoạn đầu có nhiệt độ sôi 
thấp được tái sử dụng làm dung môi kết tỉnh mentol. Quá trình cất phân 
đoạn và kết tỉnh lại mentol được thực hiện vài lần cho đến khi hàm lượng 
mentol còn lại trong nước ót quá thấp không tiếp tục kết tỉnh mentol được 
nữa. Nước ót và tỉnh dầu hàm lượng mentol thấp được este hoá bằng axit 
boric (5-8%), rồi chưng cất phân đoạn để loại nước, terpen nhiệt độ sôi 
thấp. Phần còn lại giàu mentyl borat được thuỷ phân để nhận lại mentol. 
Menmtol thô được kết tính lại trong dầu terpen nhẹ (thu được từ mẻ chưng 
cất ban đầu). Quá trình kết tỉnh được thực hiện trên các khay mỏng ở nhiệt 
độ -10°C đến -20°C. Tỉnh thể sạch được vắt ly tâm để loại dầu, rồi làm khô 
bằng cách thổi gió nóng nhẹ khoảng 25-30°C trên mật thoáng của khay 
đựng tỉnh thể mentol. 

Chưng cất phân đoạn dưới áp suất thấp là giai đoạn quan trọng nhằm 
loại bớt các thành phần terpen nhẹ ra khỏi tinh dầu bạc hà có hàm lượng 
mentol thấp. Sau khi chiết tách bỏ phần nhũ nước, tỉnh dầu được chưng cất 
trên cột Vigreux, áp suất cột 16 mmHg. Có thể có các phân đoạn sau: 

~ Phân đoạn 1: gồm nước và phần dầu nhẹ có nhiệt độ sôi thấp. gồm 
ancol amylic, hydrocacbon, một số terpen, mentofuran và một phần 
mentol; 


- Phân đoạn 2: đây là phân đoạn chính, chiếm 70-80% khối lượng 
tỉnh dầu. Thành phần chính của phân đoạn này là mentol đạt hàm lượng. 


63 


đến 80%, ngoài ra còn có mentofuran, mentyÌ axetat. cineol và menton: 

- Phân đoạn 3: phần dầu nặng có nhiệt độ sôi cao. bao gồm mentol, 
mentyl axetat và một số sesquiterpen; 

~ Phân đoạn 4: là phần keo còn lại trong bình cất chiếm khoảng l.5- 
2% khối lượng tỉnh dầu, chủ yếu là các polyme, một lượng nhỏ các 
sesquiterpen, mentol và các chất màu. 

Từ phân đoạn chính (phân doạn 2), sau khi rửa lại bảng dung dịch 
NaOH loãng để loại bỏ axit tự do và các hợp chất phenol. hàm lượng 
mentol lén trên 80%, tiến hành kết tỉnh, có thể đạt hiệu suất cao. Các phân 
đoạn I và 3 được tận dụng trong quá trình sản xuất. Phân đoạn l được 
dùng làm dung môi để kết tỉnh lại mentol. Để tận thu mentol từ menty| 
axetat và các hợp chất este khác, các phân đoạn nặng được xà phòng hoá 
bằng 2-4% KOH rồi chưng cất lại. 

Kết tỉnh mentol từ tỉnh dầu bạc hà được thực hiện ở nhiệt độ thấp [5]. 
Tỉnh dầu bạc hà có hàm lượng mentol cao (80%) được làm lạnh từ từ 
xuống ba cấp nhiệt độ: -5°C; -10°C và -20°C trong 48 giờ trên khay nhỏm 
mỏng. Tỉnh thể mentol sau khi kết tỉnh được vắt khô trên máy lọc ly tâm, 
rồi sấy bằng không khí khó, ấm, nhiệt độ khoảng 25-30°C. Nước ót được 
làm lạnh để kết tỉnh thêm hoặc este hoá bằng axit boric, rồi chưng cất để 
làm giàu mentol. Nói chung từ tỉnh dầu bạc hà có hàm lượng mentol trên 
80%, thì sau khi kết tỉnh một lần đã có thể thu được tỉnh thể mentol hình 
lãng trụ sáu cạnh đạt tiêu chuẩn chất lượng với hàm lượng trên 99% 
mentol. 





Đối với loại tỉnh dầu bạc hà có hàm lượng mentol thấp (khoảng 
55%), ví dụ. tỉnh dầu của loài Menrha piperita L., thường phải kết tỉnh vài 
lần hoặc cần chưng cất lại trước khi kết tỉnh mới thu được tinh thể mentol 
đạt hàm lượng 99%, 


3.3. NGHIÊN CỨU KẾT TINH MENTOL TỪ TINH DẦU BAC HÀ 
HƯNG YÊN 





Trong khuôn khổ đẻ tài cấp Tổng công ty. đã nghiên cứu kết tỉnh 
mentol từ tỉnh dảu bạc hà Hưng Yên. nhằm tạo điều kiện công nghẻ cho 
việc nâng cao hiệu quả sản xuất tỉnh dâu bạc hà trong nước. 

Đối với tỉnh dầu bạc hà Hưng Yên. mặc dù. hàm lượng menie} không 
cao (65%). nhưng đã cõ gắng áp dụng quá trình kết tỉnh mentol trước khi 


64 


chưng cất, nhằm giảm chi phí năng lượng [12]. Quy trình kết tỉnh như sau: 


Đồ tỉnh dầu bạc hà Hưng Yên lên các khay nhöm thành lớp mỏng 
2-3 cm, rồi làm lạnh từ từ trong 48 giờ qua các nấc nhiệt độ - 10C và 
-20°C. Mentol kết tỉnh được lấy ra khỏi các khay, đem ly tâm loại hết tỉnh 
đầu dư, rồi đưa lên khay sấy. Dùng quạt gió thổi không khí khô ở nhiệt độ 
khoảng 25-30°C cho đến khi tỉnh thể khô. Mentol thu được có độ tỉnh khiết 
99%, nhiệt độ nóng chảy 41-43°C. Từ nước ót, lặp lại quá trình kết tỉnh 
theo quy trình tương tự. Kết quả qua hai lần kết tỉnh từ 200 g tỉnh dầu bạc 
hà Hưng Yên với hàm lượng mentol 65% đã thu được 70 g mentol tỉnh thể 
với độ tỉnh khiết 99%, bằng 35% khối lượng tỉnh dầu và hiệu suất 53,3% 
so với hàm lượng mentol toàn phần trong tỉnh dầu. Khối lượng nước ót còn 
lại là 130 g, chiếm 65% khối lượng tỉnh dầu ban đầu, hàm lượng mentol 
còn lại trong nước ót là 30,4%. 





Quá trình kết tỉnh lại mentol nói trên được khảo sát với các dung môi 
khác nhau: phân đoạn đầu nhẹ (phân đoạn chưng cất dầu tiên từ tỉnh dầu 
bạc hà (gọi là terpen), metanol và etanol. Điều kiện kết tinh và các kết quả 
thu được như trong bảng 3.I. 


Từ những kết quả thu được như trong bảng 3.1 có thể nhận thấy rằng, 
bảng cả ba loại dung môi đều có thể thu được tỉnh thể memtol đạt độ tỉnh 
khiết trên 99%, tuy nhiên, từ dung môi là phân đoạn nhẹ chưng cất được từ 
dầu bạc hà có thể thu được tỉnh thể mentol có kích thước lớn, hình lăng trụ 
sáu cạnh bóng đẹp, đạt chất lượng cảm quan cho xuất khẩu. Tình thể 
mentol kết tỉnh từ etanol và metanol có dạng hình kim dễ gẫy vụn và bết 
lại khi ra ngoài không khí, đồng thời thời gian kết tính kéo dài. 


Bảng 3.1. Ảnh hưởng của bản chất dung môi 





n quá trình kết tỉnh lại mentol [12] 























ä Nhiệt độ | Thời gian | Hiệu suất | Hàm lượng 
nh lluoyb kếttnh | kếttnh | mentol | mentol Đua 
ŒC) (giờ) (%) (%) 

1⁄3 -20 48 91 >99 Tính thể lãng trụ 6 
Terpen RiếG 

1/5 -20 46 93 >99 cạnh dài, bóng 

1⁄3 0 65 93 x99 Tinh thể nhỏ, 
Etanol ễcã 

1/5 0 60 90 >99 dế gây 

1⁄3 4 T5 90 >99 __ | Tỉnh thể hình kim 
Metanol b n 

1/5 4 75 88 >99 dài, dễ gẫy 





























65 


=vVBHD-A. 


Để xác định lượng dung môi terpen cần thiết cho kết tính. các tác giả 
đã khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi terpen/mentol đến hiệu suất kết 
tỉnh (bảng 3.2). 


Bảng 3.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi/mentol lên hiệu suất kết tỉnh [12] 




















SIE =.c ^w nưới DỰ Dạng tỉnh thế 
1 1/2 90,0 >99,5 Tỉnh thể lăng trụ 6 cạnh dài 
2 1⁄4 950 >99,5 Tinh thể lãng trụ 6 cạnh dài 
3 1/6 89,0 99,2 Tinh thể nhỏ, hình kim 
4 1/8 86,0 99,0 Chưa tan hết mentol thô 




















Từ kết quả trong bảng 3.2, nhận thấy rằng tỉ lệ dầu terpen/mentol phù 
hợp cho việc kết tỉnh đạt tỉnh thể lớn hiệu suất cao là 1/4 theo khối lượng. 
Khi dùng các tỉ lệ nhỏ hơn, mentol chưa tan hết. Còn ở tỉ lệ1/2, hiệu suất 
không cao, có lẽ một phần mentol tan còn lại trong nước ót sau kết tỉnh, vì 
nồng độ mentol trong dung dịch thấp hơn. 


Từ những thông số của quá trình kết tỉnh nói trên, các tác giả đã tiến 
hành kết tỉnh lượng lớn hơn, từ 500 g tỉnh dầu bạc hà Hưng Yên có hàm 
lượng mentol 65% [12]. Kết quả thu được như sau: 


~ Kết tỉnh mentol thô từ tỉnh dầu: thời gian hạ nhiệt độ và kết tỉnh là 
48 giờ; nhiệt độ kết tỉnh là -20°C; nhiệt độ sấy khô 25-30°C và đã thu được 
174,2 g mentol thô, tỉnh thể hình kim, độ tỉnh khiết 99%, đạt hiệu suất 
53,1% so với hàm lượng mentol có trong tỉnh dầu ban đầu. 


- Kết tỉnh lại: đem mentol thô kết tỉnh lại trong phân đoạn dầu nhẹ 
chưng cất được từ tỉnh dầu bạc hà. Thời gian làm lạnh và kết tỉnh là 48 g 
nhiệt độ kết tỉnh là -20°C, tỉ lệ khối lượng dầu terpen/mentol là 1/4; nhiệt 
độ sấy khô là 25-30°C. Kết quả thu được 163,5 g mentol tỉnh thể hình lãng 
trụ sáu cạnh dài, độ tỉnh khiết 99,61%, đạt hiệu suất thu hồi 94.8% so với 
mentol thô ban đầu. 








Tổng cộng hiệu suất thu nhận tỉnh thể mentol từ tỉnh dầu bạc hà 
Hưng Yên đạt 50,3% tính theo hàm lượng mentol có trong tỉnh dảu ban 
đầu, chiếm 32,7% khối lượng tỉnh dầu được dùng để kết tỉnh. Những kết 
quả này cho thấy có thể thu được mentol từ tỉnh dầu bạc hà Hưng Yên với 
hiệu quả có thể chấp nhận được. 


66 


Phần nước ót còn lại sau khi thực hiện quá trình kết tính trên đây đã 
được tiến hành chưng cất phân đoạn để nâng cao hàm lượng mentol [12]. 
Quá trình chưng cất phân đoạn được thực hiện trên thiết bị chưng cất phân 
đoạn Fischer Technology-GmbH. Tháp chưng cất của hệ thống thiết bị này 
cao I m được gia nhiệt dọc theo chiều cao của tháp bảng dầu silicon. Thiết 
bị tạo chân không có cài đặt chương trình điều khiển tự động. Hệ thống 
chia tách và thu nhận phân đoạn chưng cất được làm kín hoàn toàn. không 
ảnh hưởng đến quá trình chưng cất. Đây là hệ thống mö phỏng gần với các 
hệ thống chưng cất công nghiệp. Các thông số quá trình chưng cất thực tế 
như sau: lượng nước ót 100 g có hàm lượng mentol 30,4% được đưa vào 
chưng cất ở áp suất 16 mmHg. Tăng dần nhiệt độ lên 150°C trong 30 phút 
và giữ nhiệt độ đó không đổi cho đến khi kết thúc quá trình chưng cất. 
Nhiệt độ sinh hàn là 15ĐC. Các phân đoạn thu được ứng với nhiệt độ đỉnh 
tháp như sau: 

~ Phân đoạn l: 

~ Phân đoạn 2: 102"C; 

~ Phân đoạn 3: I I0°C. 






Hàm lượng mentol trong các phân đoạn thu được như trong bảng 3.3. 


Bảng 3.3. Hàm lượng mentol trong các phản đoan chưng cất nước ót 





Phân đoạn | Nhiệt độ sôi (°C) | Sản phẩm (g) | Hiệu suất (%) |_ Hàm lương men 











(%) 
1 50-85 125 125 10,5 
2 85-100 280 28,0 75,5 
3 100-110 14,0 14,0 25,0 























Căn 45,5 45,5 





Theo kết quả thu được. phân đoạn 2 có hàm lượng mentol cao nhất 
T5,5%. Đây là hàm lượng có thể hành kết tỉnh mentol. Phân đoạn 1 là 
phần dầu nhẹ được dùng làm dung môi kết tỉnh mentol thô. Phân đoạn dầu 
nặng gồm mentyl axetat và các este khác của mentol có thể được xà phòng 
hoá bảng KOH để tận thu mentol. 








Từ lượng sản phẩm thu được ở phân đoạn 2 (28 g), khi thực hiện quá 
trình kết tỉnh như đã mô tả ở trên, đã thu được 20,9 g mentol tỉnh thẻ với 


67 


độ tỉnh khiết 99,6% và hiệu suất thu nhận mentol từ nước ót đạt 68,5%. 
Đây là kết quả cao đối với việc chưng cất thu nhận mentol từ nước ót có 
hàm lượng mentol thấp (30,4%). 


Thuỷ phân mentyl axetat trong phần dầu nặng có nhiệt độ sôi cao 
được tiến hành với phần nước ót cuối cùng sau các công đoạn xử lý chưng 
cất và kết tỉnh cùng với phân đoạn dầu nặng (phân đoạn 3), trong đó có 
hàm lượng mentyl axetat đáng kể. Các phần này được gộp lại. thuỷ phân 
bằng dung NaOH 10%, sau đó tách loại nước, rồi chưng cất phân 
đoạn thu lại phần dầu có hàm lượng mentol cao [13]. 





Phản ứng thuỷ phân xảy ra theo phương trình như sau: 
Hạ Hà 


4 He + NaOH———> + CHạCOONa 
Hạ H 


Hạ Hạ HạC H;: 


Như kết quả nêu trong bảng 3.3, hàm lượng mentol toàn phần trong 
phân đoạn 3 lên tới 25% (nhiệt độ sôi 100-110°C/16 mmHg). Phản đoạn 3 
chiếm 14% lượng nước ót, gần tương đương 9,5% lượng tỉnh dầu ban đầu 
với hàm lượng mentol toàn phần là 65%. Như vậy, trong phân đoạn 3 còn 
lại 9,5% x 0,25 : 0,65 = 3,6% tổng lượng mentol có trong tỉnh đầu ban đầu. 
Lượng mentol đó là đáng kể, cần được thu nhận thêm để tăng giá trị kinh tế 
của công nghệ. 


Các tác giả [12] đã tiến hành thuỷ phân phân đoạn 3 bằng NaOH 
theo các thông số như sau: dung dịch NaOH trong cồn 96", theo tỉ lệ trọng 
lượng NaOH/dầu= 0,096/1, tương ứng tỉ lê mol NaOH/mentol = I.5/1. 
Phản ứng thuỷ phân được thực hiện trong điều kiện đun hồi lưu và khuấy 
trộn trong thời gian 1 giờ. Lượng cồn sử dụng cho phản ứng được thay đối 
theo tỉ lệ khối lượng cồn/dầu từ 0,5/1.0 đến 2/1. Hiệu suất thuỷ phản được 
kiểm tra bảng cách chuẩn độ xác định chỉ số este so sánh với chỉ số este 
của đầu ban đầu. Kết quả thu được vẻ ảnh hưởng của lượng cồn lên hiệu 
suất thuỷ phân được nêu trong bảng 3.4. 


6§ 


Bảng 3.4. Ảnh hưởng của tỉ lệ cỏn/dầu lên hiệu suất thuỷ phản este 





Tỉ lệ cổn/dầu 0,8/1,0 | 0/6/10 | 1.0/10 | 1/2/10 | 1,5/1,0 | 2,0/1,0 





























Hiệu suất thuỷ phân (%) | 950 | 955 | 970 | 975 | 988 | 9980 





Từ kết quả trên nhận thấy ràng khi lượng cồn gấp hai lần lượng dầu. 
thì hiệu suất thuỷ phân mentyl axetat trong phân đoạn dầu nặng đạt tới 
99%, tức là gần như đã thuỷ phân được hoàn toàn lượng mentyl axetat 
trong phân đoạn dầu nặng. 


Hỗn hợp sau khi thuỷ phân được cất loại cồn, rửa bằng nước muối 
cho đến trung tính, làm khan, rồi gộp vào phần nước ót để đưa vào chưng, 
cất phân đoạn. 


Như đã trình bày trên đây, nước ót sau khi kết tỉnh mentol cần chưng, 
cất phân đoạn để lấy phân đoạn giàu mentol cho việc kết tỉnh tiếp theo. 
Thế nhưng sau nhiều lần xử lý như vậy, các thành phần còn lại trong dầu 
cùng với mentol có thể bị keo hoá do tác dụng của nhiệt độ và ánh sáng. 
Dịch nước ót lúc này thường có màu vàng đỏ, độ nhớt cao và khó có thể áp 
dụng phương pháp chưng cất phân đoạn để làm giàu mentol. Để thu nhận 
mentol từ dịch này, thường dùng biện pháp este hoá phần ancol trong dầu 
bằng axit boric. Nói chung, biện pháp este hoá này được áp dụng cho nước 
ót có hàm lượng mentol thấp hơn 40%. 


Phản ứng este hoá được tiến hành trực tiếp với axit boric 5-8% trong. 
bình phản ứng có khuấy kín, có lắp bộ tách loại nước, đun nóng và hút 
chân không ở 30 mmHg. Khi kết thúc phản ứng, phần mentyl borat còn lại 
trong bình được thuỷ phân bằng NaOH hay KOH 10%, tách nước và chưng 
cất để thu nhận mentol. Phản ứng este hoá như sau: 


Hà 


H -3H;O H 
2 Cat Hịg 10 
4 + —0H ——+ À chói) Ỷ HÉ) 
M nơ CioHig tofio 


Hạ CHỳ AI 





Phản nước ót dầu bạc hà sau khi xử lý este hoá và thuỷ phân như trên 
có thể đạt hàm lượng mentol 80-85% với hiệu suất trên 80%. 


69 


Các tác giả [12] đã tiến hành thực nghiệm khảo sát phản ứng este hoá 
bằng axit boric đối với nước ót có hàm lượng mentol 30.4%. Tỉ lệ khối 
lượng axit boric/dầu là 1/10 (20 g axit boric cho 200 g dầu). Phản ứng este 
hoá dược tiến hành trong bình phản ứng kín có khuấy, có lắp bộ cất loại 
nước và hút chân không đến 30 mmHg. Phản ứng este hoá được tiến hành 
trong 4 giờ ở nhiệt độ 90- 100°C. Nước và phản terpen được tách loại ngay 
trong quá trình xử lý este hoá như trên. Phần còn lại được xử lý tiếp với 
KOH 10% để thuỷ phân este giải phóng trở lại memtol, tách loại nước, làm 
khô và đem chưng cất phân đoạn. Từ 200 g nước ót bạc hà được dùng trong 
quá trình este hoá, sau khi chưng cất phân đoạn, thu dược 32 g dầu chứa 
mentol ở phân đoạn chưng cất 85-100°C/16 mmHg với hàm lượng mentol 
79,5%. Hiệu suất phản ứng chuyển hoá đạt 84%. 


Đồng phân hoá (+)-mentol trong phần dầu este hoá thành (-)-mentol 
được thực hiện sau khi thuỷ phân sản phẩm este hoá và thuỷ phân, vì 
lúc này mentol ở dạng raxemic. Để thu được #-mentol với hiệu suất cao, 
cần trao đổi este với metyl benzoat có mật xúc tác KOH. Hỏn hợp raxemic 
(#)-mentyl benzoat dễ dàng tách ra khỏi nhau khi cất phân đoạn hoặc kết 
tỉnh phân đoạn. Phần (+)-mentyl benzoat loại ra được thuỷ phân rồi quay 
trở lại tiếp tục trao đổi este với metyl benzoat, rồi lại tách đồng phân. lặp 
lại cho đến khi lượng (+)-mentol còn lại không đáng kể [14]. Quá trình đó 
được trình bày theo sơ đồ hình 3.2. 


Như vậy, quá trình thu nhân mentol từ tỉnh dầu bạc hà Hưng Yên 
được thực hiện theo các giai đoạn sau đây: 


- Kết tỉnh memtol từ tỉnh dầu ở -20°C, trong thời gian 48 giờ, hiệu 
suất thu nhận mentol đạt 53,3% so với lượng mentol toàn phần và 35,0% so 
với lượng tỉnh dầu. 


- Chưng cất phân đoan nước ót bạc hà có hàm lượng mentol 30,4% ở 
áp suất l6 mmHg. Thu nhận phân đoạn trong khoảng nhiệt độ 85-100°C 
với hàm lượng mentol 75,5%. Hiệu suất chưng cất và kết tỉnh mentol từ 
nước ót là 10,2 so với tỉnh đầu (100% x 0,685 x 0,755 x 0.304 x 0,65 
=10,2%). 


- Kết tỉnh thu nhân mentol tỉnh thể ở nhiệt độ -20°C trong 48 giờ với 
tỉ lệ khối lượng dảu terpen/mentol=l/4, độ tỉnh khiết của mentol đạt 
99,61%. Hiệu suất thu nhận mentol là 50.3% so với lượng mentol toàn 
phần và 32,7 so với lượng tỉnh dầu đưa vào kết tỉnh. 


70 


(-)-Mentol (+}Mentol 
| Metyl benzoat 


Raxemic mentyl benzoat 
Kết tỉnh phân đoạn. 


+ Kí benzoat ({+)-Mentyl benzoat 
Thuỷ phân | 
Thu (+-Mentol 


Hình 3.2. Quá trình đồng phân hoá (+)-mentol 


Sơ đồ khối của quá trình thu nhận memtol tỉnh thể từ tỉnh dàu bạc hà 
được nêu trên hình 3.3. 

Trên cơ sở những thông số nói trên đã tiến hành thí nghiệm trên thiết 
bị phản ứng và chưng cất pilot dung tích 120 lít và thiết bị kết tỉnh lạnh sâu 
dung tích 75 lít. Nguyên liệu sử dụng cho thí nghiệm pilot gồm: 50 kg tỉnh 
dầu Hưng Yên có hàm lượng mentol 65%, 10 kg etanol 96%, 5 kg NaOH 
công nghiệp và 10 kg NaCl. Kết quả thu được 21.4 kg mentol tỉnh thể hình 
lãng trụ 6 cạnh dài, không màu. bóng, độ tỉnh khiết 99,78%, nhiệt độ nóng 
chảy 42-43°C. góc quay cực [œ]p°` = ~50° (10% etanol). 


TỊ 






MENTOL TINH THỂ 
THÀNH PHẨM. 


Hình 3.3. Sơ đồ khối của quá trình thu nhận mentol tỉnh thể 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Trần Văn Bình, Đỏ Tất Lợi. Sự thay đổi hàm lượng mentol và tỉnh dầu 
trong loài bạc hà Aƒentha arvensis L. ở Việt Nam, Tuyển tập báo cáo. 
Hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ ba, Tập 1, tr.403-405. Hà Nội, I- 
2/10/1998. 


2. R.Enberger, R.Hopp. Synthesis and sensory characteristics on menthol 
enentiomers and their derivatives for the use of nature-identical 
peppermint oils. Topics ¡in Flavor Research, Editors R.G.Berger, 
S.Niư, P.Schrier, H.Eichorn. Published by Marzling, Germany. pp.201- 
218 (1988). 


72 





Võ Văn Chi. Từ điển cây thuốc Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội, 1997. 


Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, Hà 
Nội, 2000, tr.595. 


E.B. IeoprHeÐ. TexionorH% HA €CT€CTBEHHT€ H CHHT€THHHHT 
ApOMATHHHH IIpOYKTH,3eMH3naT,CoQna, 995, 


G.S.Clark. Menthol, Perfumer & Flavorist, vol.23(5), 33-46 (1998). 


J.C.Leffingwell, R.E.Shackelford. Laevo-Menthol-Syntheses and 
organoleptic properties, Cosmeltics and Perfumery, vol.89(6), 69-89 
(1974). 


G.Ohloff. Tetrahedron Letters, p.10 (1960). 
R.L.Webb. US.Pat.No.3,218,361 (1965). 


. H.Yoji, I.Takeshi, O.Yoshiki. EP.No. 1225163 (2002). 
. Trần Văn Bình. Nâng cao hiệu suất chiết mentol từ tỉnh dầu bạc hà, 


Tuyển tập báo cáo Hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ ba, Tập 1, 
tr.398-399, Hà Nội, 1-2/10/1998. 


. Nguyễn Thu Hương và các cộng tác viên. Báo cáo nghiệm thu đẻ tài 


cấp Tổng công ty: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tách mentol từ 
tỉnh dầu bạc hà Việt Nam phục vụ ngành được và mỹ phẩm, Hà Nội, 
tháng 5 năm 2006. 


. R.Enberger, R.Hopp. Synthesis and sensory characteristics on menthol 


enentiomers and their derivatives for the use of nature-identical 
peppermint oils, Topics in Flavor Research. 


. R.Hopp. Menthol: its origins, chemistry, physiology and toxicological 


properties, Rec.Adv.Tobacco Science, vol.19, 3-46 (1993). 


73 


Chương 4 


ROTUNDIN TỪ CỦ BÌNH VÔI 


4.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ROTUNDIN 


Tên hoá học: Rotundin có các tên hoá học là /-tetrahydropalmatin; 
5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetrametoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizin: 
2,3,9,10-tetrametoxyberbine;2,3,9,10-tetramethoxydibenzo[a,g]quinolizin; 
hyndarin. 

Công thức thực nghiệm C,,H,,NO,. 

Trọng lượng phân tử 355,43. 

Công thức cấu tạo: 





OCH; 


Tính chất: Rotundin là chất rấn tỉnh thể hình kim, màu trắng hay 
vàng nhạt, dễ chuyển màu khi để ngoài ánh sáng hay khi đun nóng. Nhiệt 
độ nóng chảy 140-143°C. Góc quay cực [œ];”' =-291" (c= 0,8 trong etanol 
95%). Dẻ tan trong cloroform, metanol, etanol, hầu như khóng tan trong 
nước. 

Phổ tử ngoại: dung dịch trong metanol có cực đại 2.„„.= 282 nm. 

Phổ hồng ngoại: có các vùng hấp thụ mạnh ở 1612,7; 1525: 1500,8; 
1360 và 1340.7 cm'' 

Rotundin iođat ngậm 2 phân tử nước (C;,H;¿NO,)J.2H;O kết tình tỉnh 
thể hình kim. màu vàng, tan ít trong nước nóng và cồn. 


74 


Rotundin nitrat ngậm 2 phân tử nước (C,,H,;NO,)NO,.2H,O tỉnh thể 
hình kim, màu vàng, tan hoàn toàn trong hầu hết các dung môi. 

Rotundin clorua ngậm 3 phân tử nước (C;,H;;NO,)CI.3H;O dạng tỉnh 
thể hình kim, màu xanh hơi vàng, tan hoàn toàn trong nước nóng và cồn. 

Rotundin sunfat ngậm 5 phân tử nước (C;,H;,NO,);SO,.5H,O tỉnh thể 
hình kim màu vàng, rất dễ tan trong cồn, tan trong nước. 

Rotundin có thể được tách chiết từ củ của cây bình vôi (tên khoa học 
là Stephania rotunda Lour.). Cây bình või là loại cây mọc leo, phần dưới 
thân phát triển thành củ bám vào đá, củ to, có thể đến vài chục kilogam. Da 
thân củ màu nâu đen, xù xì giống như hòn đá, hình dáng thay đổi. Từ thân 
củ mọc lên thân cây màu xanh, nhỏ, mềm. Lá hình khiên mọc so le, hình 
bầu dục hoặc hình tim hoặc tròn. Hoa nhỏ mọc thành tán. Hoa cái có 
cuống tán ngắn, còn hoa đực có cuống tán dài. Quả chín hình cầu màu đỏ 
tươi, trong chứa một hạt hình móng ngựa (hình 4.L). Cây bình vôi thường 
mọc nhiều ở các vùng có núi đá, như Hà Tay, Hoà Bình. Hà Giang, Tuyên 
Quang, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Cao Bàng, Bắc Kạn, Thanh 
Hoá, Quảng Ninh... Hàm lượng rotundin trong củ tươi đạt từ 0,12 đến 
0,3%. 





Hình 4.1. Cây bình vôi Srepliarua rotunida 


75 


Củ bình vôi có thể thu hái quanh năm. Từ củ bình vôi có thể tách ra 
rotundin theo một cách đơn giản [L].Thái lát và nghiền nhỏ củ bình vôi. ép 
lấy nước. Bã còn lại được thêm nước, khuấy đều, rồi lại ép. lặp lại việc ép 
và thêm nước cho đến khi bã hết đắng (ancaloit đã được tách hết). Để lắng 
nước ép, rồi thêm nước vôi hay dung dịch natri cacbonat để kết tủa 
rotundin thô. Lọc hay gạn lấy kết tủa, đem phơi khô hay sấy khô. Từ 
rotundin thô, muốn có rotundin tỉnh khiết, thì dùng cồn hay dung dịch axit 
sunfuric 5-10% để chiết nóng. Lọc rồi kết tỉnh. 

Rotundin có tác dụng an thần gây ngủ với liều thấp [1.2]. Khi dùng 
rotundin. giấc ngủ êm dịu như giấc ngủ sinh lý, 10-20 phút sau khi uống 
thuốc, ngủ đến và kéo dài 4-6 giờ, hoặc lâu hơn tuỳ theo li 
Sau khi thức dậy không có cảm giác mệt mỏi hay nhức đầu. Với 
thường gấp đôi liều an thần, rotundin có tác dụng giảm đau, hạ sốt rõ rệt, 
có thể dùng giảm đau trong các bệnh đường tiêu hoá, đau đầu sốt cao. 

Rotundin còn có tác dụng điều hoà nhịp tim, hạ huyết áp, điều hoà 
hỏ hấp, được dùng trong điều trị huyết áp cao, chữa hen, chữa nấc. 

Rontundin cũng được chỉ định trong điều trị cất cơn nghiện ma tuý. 

Rotundin nguồn gốc tự nhiên có độc tính thấp, dung nạp tốt. 


Ở Trung Quốc, rotundin được bào chế dạng viên 30 mg và 60 mg. 
Dạng tiêm là rotundin sunfat, mỗi ống 2 ml (60 mg) làm thuốc giảm đau, 
an thần, gây ngủ trong điểu trị loét dạ dày, hành tá tràng, đau dây thần 
kinh, mất ngủ do lo lắng, căng thẳng thần kinh, hen co thất phế quản. 


















4.2.TÁCH CHIẾT VÀ TINH CHẾ ROTUNDIN TỪ CỦ BÌNH VÔI 


Phương pháp tách chiết rotundin được khảo sát trong [3]. Đã tiến 
hành chiết liên tục, tuần hoàn dung môi, nhằm tiết kiệm năng lượng. dung 
môi và tận dụng nguyên liệu, chiết triệt để 

Củ bình vôi tươi được rửa sạch, gọt bỏ vỏ ngoài, rồi xát nhỏ. ngâm 
trong bể có chứa dung dịch chiết gồm nước và chất đệm chỉnh pH thích 
hợp. Sản phẩm chiết tách gồm các ancaloit hoà tan và chiết ra khỏi nguyên 
liệu. Lập lại quá trình 2-3 lần, rồi ép kiệt bỏ bã, để lắng dịch chiết, lọc và 
trung hoà đến pH có thể kết tủa. Lọc kết tủa, phơi khô và sấy trong không 
khí, thu được sản phẩm thô. hàm lượng rotundin trong sản phẩm khỏ đạt 
21-32%. 








Hàm lượng rotundin trong nguyên liệu tươi từ một sổ vùng nước ta 
như trong bảng 4.l. 


76 


Bảng 4.1. Hàm lượng rotundin trong nguyên liệu tươi từ các vùng khác nhau 





























sTr Vùng Đường kính trung | Hàm lượng Màu sắc củ tươi 
bình (cm). (%) 
1 | BắcKạn 30 0.16 'Vỏ nâu, lõi vàng 
2 | Cao Bằng 30 0,10 'Vỏ nâu, lõi vàng nhạt 
3 | HoàBình 30 0.13 Vỏ nâu, lõi vàng nhạt 
4 Nghệ An 30 0,09 'Vỏ nâu đen, lõi trắng 
5_—_ | Thái Nguyên 30 0,19 Vỏ nâu, lõi vàng 





Từ kết quả phân tích trên thấy rằng củ bình vôi từ Bắc Kạn và Thái 
Nguyên có hàm lượng rotundin cao nhất, có thể khai thác làm nguyên liệu 
tách chiết rotundin. 
Khi dùng 30 lít nước và 0,6 lít dung dịch đệm cho 100 kg nguyên 
liệu đã thu được kết quả chiết như trong bảng 4.2. 


Bảng 4.2. Hiệu suất chiết rotundin từ nguyên liệu thuộc các vùng khác nhau 





























Củ tươi Sản phẩm thô. đền 

: Hiệu suất 
STT Vùng khối lượng | hàm lượng | khối lượng | hàm lượng (%) 

(kg) (®%) (kg) (®) 

1 | TháiNguyên | 100 0,19 040 31/2 65,7 
2 Bắc Kạn 100 0,16 0437 30,0 69,4 
kì Hoà Bình 100 0.15 0.40 270 72/0 
4 Cao Bằng 100 0.10 0,27 25,0 87,5 
5 Nghệ An 100 0,09 0,25 23,0 63,9 











tấn/m 


Đã triển khai sản xuất tại Võ Nhai (Thái Nguyên) đến quy mô 3 


ẻ. 


Quá trình lắng tách phụ thuộc vào pH như trong bảng 4.3. 


Bảng 4.3. Xác định pH kết tủa sản phẩm chiết 
(thí nghiệm với 100 kg củ tươi có hàm lượng rotundin 0,21%) 


























- Sản phẩm thô = 
STT | pH dịch lắng tách - Hiệu suất (%) 
khối lượng (kg) _|_ hàm lượng (%) 

1 5 30 32 457 

2 S 41 32 62,5 

3 7 46 33 723 

4 75 48 33 75A 
L5 8 58 27 7A6 








NI 


Như vậy, pH thích hợp nhất để kết tủa sản phẩm thỏ là 7.5. Ø pH 
thấp, sản phẩm chưa kết tủa hết, khi pH quá cao, kết tủa thêm sản phẩm 
phu khác. gây khó khăn cho việc tỉnh chế rotundin về sau. 


Tỉnh chế: từ sản phẩm thô với hàm lượng rotundin khoảng 30% cần 
tỉnh chế để đạt tiêu chuẩn dược điển với hàm lượng rotundin không nhỏ 
hơn 98,2% (theo Dược điển Trung Quốc). 


Quá trình tỉnh chế gồm ba giai đoạn: giai đoạn I tiến hành loại bớt 
muối vô cơ, cellulose, tỉnh bột bằng các dung môi khác nhau hay hỗn hợp 
dung môi thích hợp. Kết tủa sản phẩm ở pH 5. Sản phẩm của giai đoạn này 
còn có màu sắm. Giai đoạn 2 tiếp tục tỉnh chế trong các dung môi hoà tan 
được các ancaloit, muối vô cơ, các chất hữu cơ mạch dài, như cellulose, 
tỉnh bột, đường khử. Cần gia nhiệt nhẹ để tảng quá trình tan. Sản phẩm của 
giai đoạn này có hàm lượng rotundin hơn 90%. Giai đoan 3 là tẩy màu và 
tỉnh chế tiếp. Tạo muối sunfat hay clorua để hoà tan, lọc hút chân không, 
tẩy màu, kết tỉnh lại ở nhiệt độ thấp qua đêm, thu được tỉnh thể hình kim. 
màu trắng ngà. Hiệu suất tỉnh chế đạt 88,2%. 





Kiểm tra sản phẩm rotundin bằng các chỉ tiêu chất lượng tương ứng: 
~ Nhiệt độ nóng chảy 142"C; 


~ Góc quay cực [œ]p”' = -292" (dung dịch trong etanol nồng độ 0.8 
mol/l); 


- Xác định khả năng tạo muối trong môi trường axit; 


- Sắc ký bản mỏng trên silicagel GF 254 với hệ dung môi toluen/ 
axeton/etanol/amoniac = 45/45/7/3 và thuốc thử Dragendorff đề nhận biết 
2-tetrahydropalmatin và các ancaloit lạ. 


Quá trình tỉnh chế lại sản phẩm để nâng cao hàm lượng rotundin từ 
90% lên 98,2% (theo tiêu chuẩn Dược điển Trung Quốc) là giai đoạn quan 
trọng. Đã tiến hành tỉnh chế trong dung môi hỗn hợp khi dung Š kg sản 
phẩm chiết có hàm lượng rotundin 90%, tỉnh chế ơ 50'C trong thơi gian 45 
giờ. Đã xác định thể tích dung mỏi cần thiết cho giai đoan tình chế đat chất 
lượng cao. Kết quả tỉnh chế như trình bày trong bảng 4.3. 


T8 


Bảng 4.4. Kết quả tỉnh chế rotundin 








STT | Thể tích dung mõi (li) | Sản phẩm (kg) | Độ tỉnh khiết (%) | Hiệu suất (%) 
1 10 42 95,0 798 
2 18 “4 97,0 83.4 
3 20 48 98,6 947 
4 2 47 98,2 922 
5 30 45 98,4 88.5 
6 35 40 98,6 78,9 























Như vậy là, nếu dùng tỉ lệ dung môi 4 lit cho 1 kg rotundin 90% thì 
sau khi tỉnh chế thu được độ tính khiết 98,6% với hiệu suất 94,7% (thí 
nghiệm 3). 

Sản phẩm sau khi tỉnh chế đã đựợc kiểm tra chất lượng tại Viện Kiểm 
nghiệm (Bộ Y tế). Theo kết quả kiểm nghiệm, rontundin thu được đã đạt 
tiêu chuẩn Dược điển Trung Quốc 1988: hàm lượng rotundin 98,8%, dạng, 
bột tỉnh thể trắng, không mùi, không vị, tan trong cloroform, có nhiệt độ 
nóng chảy 143C, năng suất quay cực -290+ -300" ở 25"C, độ ẩm 0,1%. 


4.3. ROTUNDIN HYDRO CLORUA VÀ ROTUNDIN SUNFAT 


4.3.1. L-Tetrahydropalmatin hydro clorua 


Tổng hợp rotundin hydro clorua được nghiên cứu trong công trình 
1. 

Như đã trình bày trên đây, rotundin có thể được dùng làm thuốc với 
hiệu quả tốt, nhưng có nhược điểm là khó tan trong nước, nên khả năng 
hấp thụ kém. Tuy nhiên, rotundin (Ro) là một ancaloit nên có tính kiểm. 
Nhờ tính chất đó, Ro có thể tạo thành muối với các axit, như HCI, 
H;§O,...[2]. Trong trường hợp sử dụng axit clohydric, có thể thu được sản 
phẩm là L-tetrahydropalmatin hay rotundin hydro clorua C;,H;¿NO,.HCI 
(viết tắt là RoHCI). Quá trình tạo thành RoHCI xảy ra theo phương trình 
sau đây: 

Ro + HCI ~> RoHCI 


Rotundin hydro clorua C;,H;¿NO,.HCI, trọng lượng phân tử 391.90, 
là chất rắn tinh thể màu trắng, nhiệt độ nóng chảy 201-203°C. Rotundin 


T9 


hydro clorua được dùng làm thuốc trấn kinh trong các trường hợp mất ngủ, 
sốt nóng, nhức đầu, đau tim, đau đạ dày, hen. 

Trong thực nghiệm, chuẩn bị dung dịch rotundin, rồi cho phản ứng 
với axit clohydric. 

Đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm. như nhiệt 
độ, tỉ lệ Ro/dung môi, thời gian phản ứng và tỉ lệ HCI/Ro. Trong bảng 4.5 
có nêu những kết quả thu được khi khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ phản 
ứng khi sử dụng tỉ lệ mol HCI/Ro bằng 2/1 và thời gian phản ứng 60 phút. 


Bảng 4.5. Ảnh hưởng của nhiệt đỏ phản ứng 


























STT | Nhiệtđộ(°C) | LượngRo(g) | LượngRoHCl(g) | Hiệu suất (%) 
1 30 J 20 | 18 820 
2 40 40 3/75 85,0 
3 50 80 79 89,5 
4 60 16,0 16,2 920 
5 70 250 26.4 96,0 
6 75 28,0 29.4 96,0 




















Từ kết quả trên có thể nhận thấy rằng nhiệt độ phản ứng tạo thành 
RoHCI thích hợp là trong khoảng 70-75'C, tuy nhiên, ở nhiệt độ 75"C, sản 
phẩm bị vàng. Do đó, tốt nhất là tiến hành phản ứng ở 70°C. 

Ảnh hưởng của tỉ lệ Ro/dung môi được khảo sát khi dùng 100 ml 
dung môi và thay đổi lượng rotundin và phản ứng được tiến hành ở 70°C 
trong thời gian 60 phút. Kết quả được trình bày trong bảng 4.6. 


Bảng 4.6. Ảnh hưởng của tỉ lệ rotundin/dung mỏi 


























STT 1 2 3 4 5 6 
Lượng Ro (g) 5 10 15 20 25 30 
Hiệu suất (%) 85 90 92 95 96 95 








Mặc dù, hiệu suất phản ứng không thay đổi nhiều. nhưng có thể xem 
tỉ lệ Ro/dung môi trong khoảng 20-30 g rotundin/100 ml dung môi là thích 
hợp hơn. 


Ảnh hưởng của thời gian phản ứng được khảo sát khi dùng 25 g 


80 





rotundin, 100 ml dung môi, tỉ lệ HCI/Ro = 2/1 và tiến hành phản ứng ở 
70°C. Kết quả được trình bày trong bảng 4.7. 


Bảng 4.7. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất 





























STT 1 2 3 4 5 
Thời gian phản ứng (phút) 15 25 30 45 60 
Hiệu suất (%) 87,0 90,0 92,5 96,0 96,0 








Từ kết quả trên đây, nhận thấy ràng khi tiến hành phản ứng trong thời 
gian trên 45 phút, thì có thể thu được hiệu suất tốt. 

Ảnh hưởng của tỉ lệ mol HCl/Ro được khảo sát khi dùng 25 g 
rotundin, 100 ml dung môi và tiến hành phản ứng trong thời gian 45 phút ở 
T0°C. Kết quả được trình bày trong bảng 4.8. 


Bảng 4.8. Ảnh hưởng của vủa tỉ lẻ mol HCI/Ro. 





























STT 1 | 2 3 4 5 
_TÌlê mọi HCIRo. 051 | 11 2/1 3⁄1 41 
Hiệu suất (%) 250 | 680 96,2 96,0 93/0 





Theo kết quả thực nghiệm trên đây, khi dùng tỉ lệ HCI/Ro = 2/1 có 
thể thu được hiệu suất tốt. 


Đã tiến hành chuẩn độ xác định hàm lượng HCI trong sản phẩm. Kết 
quả thu được hàm lượng HCI trong sản phẩm là 9,12%. Theo lý thuyết hàm 
lượng HCI trong rotundin.HCI là 9,31%, sai số 9,31-9,12 = 0,09%. 

Từ những kết quả thực nghiệm trình bày trong các bảng trên, có thể 
nêu những điều kiện thích hợp để thu được hiệu suất /.-tetrahydropalmatin 
hydro clorua với hiệu suất cao là như sau: 


~ Tỉ lệ mol HCl/rotundin = 2/1; 

~ Tỉ lệ Ro (g)/dung môi (ml) = 25/100; 

~ Nhiệt độ phản ứng là 70°C; 

~ Thời gian phản ứng là 45 phút. 

Khi sử dụng những điểu kiên trên để tiến hành tổng hợp 
1-tetrahydropalmatin.HCI đã thu được hiệu suất trung bình từ 4 lần lặp lại 
là 94,6% với độ tinh khiết 98,8%. 


8l 


6 NVĐHD-A. 


4.3.2. Rotundin sunfat 


Tương tự như trường hợp rotundin.HCI, dạng rotundin.H,SO, cũng 
được sử dụng nhiều trong thực tế điều trị, nhất là có thể được bào chế thành 
thuốc tiêm. Phương pháp điều chế hai sản phẩm này gần tương tự nhau. 
Những nghiên cứu phương pháp điều chế rotundin.H;SO, đã được thực hiện 
trong [5]. 

Rotundin tan được trong một số dung môi, như metanol, etanol, 
eloroform..., nhưng để thuận lợi trong việc giải quyết vấn để dung môi, ít 
độc, etanol đã được chọn sử dụng trong nghiên cứu này. Trong trường hợp 
sử dụng etanol 95% và tiến hành hoà tan rotundin ở 70°C, đã nhận được kết 
quả là có 28 g rotundin tan hoàn toàn trong 100 ml etanol. Nếu nồng độ 
etanol thấp hơn, độ tan giảm, và ở nhiệt độ thấp hơn, độ tan cũng giảm. 

Quá trình phản ứng tạo thành rotundin sunfat xảy ra như sau: 

Rotundin + H;SO, —> rotundin sunfat 

Đã xác định ảnh hưởng của thời gian phản ứng khi dùng 25 g 
rotundin, 100 ml dung môi, tỉ lệ mol H;SO,/Ro =2/1 và tiến hành phản ứng 
ở 70C. Kết quả được nêu trong bảng 4.9. 


Bảng 4.9. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng 























STT 1 2 3] 4 5 6 
Thời gian (phút) 25 35 50 | 70 90 | 110 
Hiệu suất (%) 60 65 70 | 80 85 85 














Từ những kết quả trên đây có thể nhận thấy rằng khi thời gian phản 
ứng là 90 phút, có thể đạt hiệu suất tốt (85%). 

Ảnh hưởng của tỉ lệ mol H;SO, được khảo sát khi dùng 25 g 
rotundin, 100 ml dung môi và tiến hành hản ứng ở 70°C trong 90 phút. Kết 
quả được trình bày trong bảng 4.10. 


Bảng 4.10. Ảnh hường của tỉ lệ H;SO, đến hiệu suất rotundin sunfat 




















STT 1 2_ | 3 4 5 8 
Tỉ lệ mol H;SO,!Ro 02/1 0,5/1 1⁄4 1,5/1 21 4/1 
Hiệu suất (%) 15 35 | 60 70 85 84 

















82 


Những kết quả trên cho thấy rằng khi tiến hành phản ứng ở tỉ số mol 
H;,SO//Ro = 2/1 cho hiệu suất rotundin sunfat tốt (85%). 


Như vậy, những điều kiện thích hợp để điều chế rotundin sunfat là 
như sau: 


~ Tỉ lệ mol rotundin (g)/dung môi (ml) là 25/100; tỉ lệ mol H;SO,/Ro 
là 2/1; 

- Nhiệt độ phản ứng: 70°C; 

~ Thời gian phản ứng: 90 phút. 

Sử dụng những điều kiện trên đây đã tiến hành tổng hợp rotundin 
sunfat đạt hiệu suất trung bình từ 4 lần lập lại là 84,85%. Độ tỉnh khiết 
theo kết quả phân tích tại Trung tâm Phân tích (Viện Hoá học công nghiệp) 
là 99%, 


Hàm lượng rotundin và axit sunfuric trong sản phẩm đã được đánh 
giá theo phương pháp trung hoà và chuẩn độ: 


Rotundin sunfat + NaOH — rotundint + Na;SO, + H;O 
H,SO, + 2NaOH —> Na,SO, + 2H,O 


Khi phản ứng với NaOH, từ dung dịch rotundin sunfat tan hoàn toàn 
trong nước, rotundin được tách ra thành kết tủa lắng xuống. Kết quả được 
nêu trong bảng 4. I. 


Bảng 4.11. Kết quà định lượng rotundin trong rotundin sunfat 























Lượng rotundin sunfat | Kếttủa rotundin | Tỉ lệ tủa rotundin/rotundin 
STT rà 
(g) sau phản ứng (g) sunfat (%) 

1 2/0258 1,6168 79,81 
2 1,9970 1/5695 78,59 
3 2.0000 1,5692 78,46 
4 2,0100 1/6110 80,14 

Trung bình 79,25 








Mẫu kết tủa rotundin đã được tiến hành xác định các thông sô hoá lý 
như điểm chảy, phổ hồng ngoại và so sánh với mẫu chuẩn. Kết quả xác 
định cho thấy đạt điểm chảy 142°C và có phổ hồng ngoại trùng với phổ của 
mẫu chuẩn. 


Kết quả xác định tỉ lệ rotundin trong rotundin sunfat là 79,25%. Theo. 


8 


kết quả tính theo công thức phân tử C;,H;¿NO,.H,SO, thu được tỉ lệ tương 
ứng là 78,38%. Như vậy chênh lệch giữa thực nghiệm và lý thuyết là: 


79,24% - 78,38% = 0,87% 
Kết quả đó hoàn toàn có thể chấp nhận. 


Khi chuẩn độ H;SO, trong rotundin sunfat đã thu được các kết quả 
như trong bảng 4.12. 


Bảng 4.12. Kết quả định lượng H,SO, trong rotundin sunfat 

















Lượng rotundin R 
STT sunfat (g) Lượng H;SO/ (g) | Tỉ lệ H;SO,/rotundin sunfat (%) 
1 2,00 Ỉ 0.4251 21/25 
2 2/00 0/4254 21,27 
3 200 0.4231 21.15 
4 2,00 0.4345 21/72 
Trung bình. 2134 








Theo kết quả chuẩn độ trên đây, trong rotundin sunfat có 21,34% 
H;SO,. Khi tính toán theo công thức phân tử C;,H;,NO,.H;SO, nhận được tỉ 
lệ là 21,61%. Chênh lệch giữa thực nghiệm và tính lý thuyết là: 


21,61% - 21,34% = 0,27% 
Kết quả đó là có thể chấp nhận được. 


Từ những kết quả trên, sản phẩm thu được trong nghiên cứu này có 
công thức phân tử C;,H;„¿NO,.H;SO,, tức là ở dạng khan. 
Những kết quả nghiên cứu đã được trình bày trên đây hoàn toàn có 


thể sử dụng trong việc triển khai sản xuất tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu thi 
trường. 


TÀI LIÊU THAM KHẢO 


1. Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, Hà 
Nội, 2000. tr.780. 


2. M.P.Cava etal. Alkaloids of stephanis glabra, J.Org.Chem.. vol.33(7) 
(1968). 


84 


3. 


Ngô Đại Quang và các cộng tác viên. Báo cáo nghiệm thu để tài cấp 
Tổng công ty: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chiết tách rotundin từ 
củ bình vôi làm thuốc, Hà Nội, 1999. 

Trần Công Minh và các cộng tác viên. Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp 
Bộ: Nghiên cứu điều chế L-tetrahydropalmatin hydro clorua từ củ bình 
vôi làm thuốc an thần, Hà Nội, 2001. 

Nguyễn Trung Thắng và các cộng tác viên. Báo cáo nghiệm thu để tài 
cấp Tổng công ty: Nghiên cứu điều chế L-tetrahydropalmatin sunfat từ 
củ bình vôi làm thuốc an thần, Hà Nội, 2001. 


85 


Chương 5 


POLYPHENOL TỪ LÁ CHÈ XANH 


5.1.POLYPHENOL CHÈ XANH 


Nước chè hiện nay là một trong những đồ uống phổ biến nhất trên 
thế giới và mức độ tiêu thụ nước chè tương đương tiêu thụ cà phê. Có ba 
loại chè là chè đen, chè Oolong và chè xanh. Cây chè thuộc họ Camellia 
sinensis (hình 5.1), vẻ sau nó được phân chia thành hai loại là assamica 
(chè đen) và simensis (chè 
Oolong và chè xanh) [I]. Đầu 
tiên, cây chè được trồng ở Trung 
Quốc, đến đầu thế kỶ thứ VII, 
được chuyển sang Nhật Bản, và 
ở đây, nó dược dùng như một 
thứ dược phẩm. Đến thế kỷ thứ 
XV, chè được dùng như thứ đồ 
uống trong các tầng lớp dân cư. 
Đến cuối thế kỷ XVI, nước chè 
được sử dụng rộng rãi trên Thế 
giới. Ở Nhật Bản, mọi người đều 
tâm niệm rằng nấu cơm và pha 
trà là những công việc hàng 
ngày. Chè cũng được trồng tại 
nhiều vùng ở nước ta và nhân 
dân cũng khá quen thuộc nước 
chè. Hiện nay. nước ta cũng là 
một nước xuất khẩu chè. cả chè 
xanh và chè đen. 





Cây chè Ï cấy lau nền, cổ Hình 5.1. Chè Camelia siuensis 


86 


lá xanh quanh năm, hoa nhỏ giống như hoa hồng, nhưng màu trắng. Cây 
chè có thể trồng trong vườn nhà của mỗi gia đình hay trồng thành cánh 
đồng, trên đổi (hình 5.2). Cây chè phát triển tốt trên đất hơi chua có pH 4,5 
đến 6,5 với độ ẩm 70-80% và độ ẩm không khí 70%. 








Hình 5.2. Đồi chè 


Khi lá chè tươi được sấy khô ở nhiệt độ cao ngay sau khi thu hái thì 
thu được chè xanh. Thành phần hoá học của chè xanh được giữ nguyên như 
thành phần hoá học của lá chè tươi. Trong chè xanh có thành phần chính 
là các polyphenol (flavanol, flavandiol, flavonoid và axit phenolic) chiếm 
tới 30% trọng lượng khô của lá chè. Polyphenol gồm có các hợp chất 
chính là các catechin: (-)-epicatechin (EC), (-)-epicatechin gallat (ECG), 
(-)-epigallocatechin (EGC) và (-)-epigallocatechin gallat (EGCG). Trong 
chè xanh còn có cafein, theobromin và theophylin chiếm tới 4% trọng 
lượng lá chè khô. Ngoài ra, trong chè xanh còn có các axit phenolic, như 
aXit gallic và các axit amin đặc trưng. Một cốc nước chè xanh (200 ml) có 
thể chứa tới 252 mg polyphenol và 76 mg cafein. Tinh dầu trong chè tạo 
mùi thơm của nước chè. Tỉnh dầu có nhiều trong chè xanh. Các hợp chất 
catechin chủ yếu có công thức cấu tạo như sơ đồ hình 5.3. 


§7 


œc. H 
l 
Ồ H 
SN Gai s00 
H 
œc: 
(-)-Epigallocatechin (-}-Epigallocatechin-3-gallat 


Hình 5.3. Những hợp phần chính trong chè xanh 


Trong lá chè còn có các chất vô cơ chủ yếu ở dạng muối. Thành phần 
(%) trong lá chè khó như sau: kali 1.76; canxi 0,46; phospho 0.32: magie 
0.22: sắt 0.15: mangan 0.12: lưu huỳnh 0.088: nhôm 0.069: natri 0.03; silic 
0.023: kẽm 0.003: đỏng 0.002. Nitơ toàn phản trong lá chè chiếm 4.5%. 
chủ yếu ở dạng các protein và axit amin tan dược. một số khỏng tan. cũng 
như trong cafein. Trong lá chè còn có cacbohydrat (dưới dạng đường. tỉnh 
bột, pectin), và các enzym. các vitamin. các chất màu. 

Sản xuất chè đen trong một quá trình oxi hoá (lên men). qua đó. các 
flavan-3-ol bị polyme hoá đưới tác dụng của enzym polyphenol oxidase 
dẫn đến tạo thành các bisflavanol. theaflavin. thearubigin và các olygome 
khác. Các theaflavin chiếm khoảng 1-2% trọng lượng chè đen và trong 
phân tử có vòng benzotroplon cùng với các nhóm thế đihyđroxy hay 
trihyđroxy. nhờ thế tạo nén màu và vị đặc trưng của chè đen. 

Thành phản chính của chè đen gồm: các catechin. các theaflavin. các 
thearubigin. các flavanol. các axit amin. Các theaflavin và các thearubisin 
dược tạo thành trong quá trình lên men do tác dụng của enzvm polvphenol 
oxidase (hình 5.4). 


88 


Thành phần chính trong lá chè 


Lên men EnZym polyphenol oxidase 


“CÔ 
*OR bi 
H 


Theaflavin Thearubigin 





R: Galloyl 
Hình 5.4. Thành phần chính của chè đen 


Chè Oolong là chè bị oxi hoá một phần, có chứa các catechin 
monome, theflavin và thearubigin. Trong chè Oolong cũng có một số thành 
phần đặc trưng, như epigallocatechin este, theasinensin và thearubigin, một 
số đime proanthocyanidin. 


5.2. TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA POLYPHENOL CHÈ 


Vẻ tác dụng của nước chè đối với sức khoẻ con người, từ lâu ở Trung. 
Quốc, dân gian đã công nhận rộng rãi rằng: uống một chén nước chè, mọi 
khó chịu đều được dịu bớt; uống hai chén mọi ưu phiền dều lắng dịu, uống 
ba chén xương cốt mạnh thêm lên, uống bốn chén, con người trẻ mãi. 

Ngày nay, trên cơ sở nghiên cứu khoa học đã có thể phân biệt tác 
dụng đối với sức khoẻ của các thành phần khác nhau trong lá chè. 

Cafein có các tác dụng sau: 

- Kích thích giảm mệt; 

~ Giảm đau đầu, căng thẳng thần kinh; 

- Lợi tiểu, tăng cường chức năng của thận, giảm nguy cơ sỏi mật... 


89 


Các catechin có các tác dụng như sau: 

- Làm giảm triglyxerit máu. cholesterol máu, ngăn ngừa các triệu. 
chứng tim mạch; 

~ Giảm nguy cơ ung thư; 

~ Giảm khả nãng oxi hoá của oxi hoạt động; 

- Làm mạnh thành mạch máu, điều hoà tính thấm của mạch máu; 

- Ứ chế quá trình tăng đường huyết; 

- Ứ chế quá trình tăng huyết áp; 

- Làm giảm khối u; 

- Làm giảm hiện tượng đột biến; 

~ Ngăn ngừa sâu răng; 

~ Giết chết virus cúm; 

- Hỗ trợ chữa bệnh ly. 

Tác dụng sinh học của các polyphenol chè hay của dịch chiết lá chè 
xanh được giải thích là do chúng có tác dụng khử các gốc tự do, giống như 
tác dụng của các chất antioxidant [2,3]. Các gốc tự do được sinh ra và tích 
luỹ trong quá trình sống, chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật và làm 
tăng tốc độ quá trình lão hoá cơ thể con người. Với hoạt tính chống oxi hoá 
đó, các polyphenol chè có thể loại trừ được các gốc tự do của oxi. Tác 
dụng chống oxi hoá được xếp theo thứ tự sau: 

EC < ECG < EGC < EGCG 

Trong những năm gần đây, polyphenol chè được quan tâm nhiều cả 

vẻ công nghệ tách chiết và sử dụng. 


5.3. CHIẾT TÁCH POLYPHENOL TỪ LÁ CHÈ XANH 


Một quy trình tách chiết, tỉnh chế và phân tích thành phần 
polyphenol được để xuất trong [1]. Nguyên tắc tách chiết polyphenol từ lá 
chè là ngâm chiết lá chè khô nghiền vụn trong nước nóng ở 95°C có khuấy 
nhẹ. Hỏn hợp được ép thu lấy dịch chiết,cõ đặc còn khoảng một phần ba 
thể tích. rồi đem dịch đó chiết lại vài lần với etyl axetat. Góp dịch chiết 
etyl axetat, rồi cho cho etyl axetat bay hơi ở áp suất giảm. phần còn lại là 
polyphenol. 

Phân riêng từng hợp phần catechin và tỉnh chế được thực hiện bằng 
phương pháp sắc ký. Trước hết. polyphenol thô được phân riêng thành ba 
phân đoạn trên sắc ký cột gel polystyren có độ xốp cao. kích thước hạt 25 x 
1000 um. Dung dịch của polyphenol trong nước được cho qua cót. rồi đẩy 
ra bảng hỗn hợp metanol/nước với tỉ lệ 1⁄5, sau đó bảng hỗn hợp 


90 


metanol/nước với tỉ lệ 2/5. Tốc độ dòng của dịch đẩy là 5 ml/phút. 
Mỗi phân đoạn trên lại được tỉnh chế trên sắc ký lỏng tuần hoàn, cột 
7,6 x 500 uum. Pha động gồm axetonitril/nước = 3/7 và đẩy ra với tốc độ 10 
ml/phút. Thành phần của mỗi phân đoạn được phân tích bằng HPLC. Cột 
Develosil ODS-P-5, kích thước cột 4.6 x 150 mm. Thể tích mẫu bơm là 5 
ul và pha động gồm axit axetic/axetonitril/N,N-dimetylformi/H,O = 
3/1/15/81. Đẩy ra với tốc độ dòng 0,5 gi. 
Một số tính chất hoá lý của các hợp phần polyphenol đã được xác 
định: 
H 
H (+)-Catechin[(+)-C] 
C¡zH¡4O¿, trọng lượng phân tử 290 
Nhiệt độ nóng chảy 176'C 
Góc quay cực+18° 


z 


H H 

HH (y-Epicatechin[(-)-EC] 
€¡;H¡¿O,, trọng lượng phân tử 290. 
Nhiệt độ nóng chảy242°C 


"`OH Góc quay cực -69° 
Bước sóng hấp thụ cực đại 280, E 3.300 


H (+) Gallocatechin [(+)-GC] 

H C¡;H¡4O¿, trọng lượng phân tử 306 
Nhiệt độ nóng chảy 188"C 

H Góc quay cực +15” 
Bước sóng hấp thụ cực đại 271, E cực đại 





1.290 
H 
(-) Epigalocatechin [(+)-EGC] 
H .“ H C¡sH¡;O;, trọng lượng phân tử 306 
Š Nhiệt độ nóng chảy 218C 
¬OH Góc quay cực -50" 


9Ị 


H H 





H 


H 


À 2H 
H 1 
" H 
3H 


Để tiếp cận hướng nghiên cứu về polyphenol từ chè xanh Viẻt Nam, 
lần đầu tiên dã tiến hành nghiên cứu tách chiết và tính chất chóng oxi hoá 
của polyphenol đó trong quá trình bảo quản dầu thực vật [4]. 


9 


(-) Epicatechin gallat ((-)-EGC] 
C¿;H¡sO¡o, trọng lượng phân tử 442 
Nhiệt độ nóng chảy 253C 

Góc quay cực +177" 


Bước sóng hấp thụ cực đại 280. E cực đại 
13600 


(+) Gallocatechin gallat [(+)-GCG] 
C;;H¡sOl I, trọng lương phân từ 458 
Nhiệt độ nóng chảy 216°C 

Góc quay cực +179” 


Bước sóng hấp thụ cực đại 271, E cực đại 
9500 


(-) Epigallocatechin gallat 
[(-)-EGCG] 

€;;H¡sO¡¡, trọng lượng phân từ 458 
Nhiệt độ nóng chảy 254'C 

Góc quay cực +190° 


Như đã nói trên, ở nước ta, có nhiều vùng trồng chè, như Thái 
Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ v.v. Tuy nhiên, để sản xuất chè 
khô cho tiêu dùng trong nước hay xuất khẩu, mới chỉ sử dụng chè búp và lá 
chè non. Còn lại lượng rất lớn lá chè già hơn hiện còn ỏ phí, làm cho. 
hiệu quả canh tác cây chè vẫn còn thấp. Như vậy, ở đó tiềm tàng một 
nguồn lợi lớn, có thể từ đó tạo ra nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh, bổ 
dưỡng và các chất phụ gia có giá trị cao trong công nghiệp thực phẩm. Nếu 
khai thác được nguồn polyphenol chè từ lượng lớn lá chè thứ phẩm và phế 
phẩm chắc chắn sẽ nâng cao đáng kể hiệu quả của các vùng trồng chè. 

Những nghiên cứu ở đây bước đầu xác lập cơ sở khoa học cho việc 
định hướng khai thác nguồn polyphenol từ lá chè thứ phẩm như nói trên, 
bao gồm đánh giá khả năng phân lập và thử tác dụng kháng oxi hoá của 
polyphenol chè thu được. 

Để làm đối tượng nghiên cứu, đã sử dụng lá chè xanh Việt Nam được 
lưu thông trên thị trường. Đó là lá chè xanh chưa lên men. Lá chè xanh được 
sấy khô và nghiền vụn. Hàm lượng chất khô được xác định bằng lượng cân 
còn lại sau khi sấy ở 100C cho đến trọng lượng không đổi (bảng 5. l). 





Bảng 5.1. Hàm lương chất khỏ của chè xanh Việt Nam 























F F Hàm lượng 
STT Mẫu chè Mẫu tươi (g) Mẫu khô (g) chất kh (%) 
1 Lá chè non 700 131,9 18,84 
2 Lá chè bánh tẻ 210 45/8 21,66 
3 Lá chè giả 100 249 249 
4 Hỗn hợp. 480 104 21,66 
Trung bình 21/76 








Nhìn chung, lá chè càng già, hàm lượng chất khô càng cao. 

Việc chiết xuất polyphenol từ lá chè xanh thường được tiến hành 
trong dung môi nước ở nhiệt độ sôi [5], hỗn hợp nước-metanol [2] hay 
nước- etanol [5]. Sau khi xử lý lá chè bằng dung môi chiết, thì trong dịch 
chiết, ngoài polyphenol, còn có mặt cafein, pigment và polysacarit. Để tách 
cafein và các tạp chất, dịch chiết được xử lý với cloroform. Sau khi tách 
loại pha cloroform, thì trong dịch chiết còn lại polyphenol. Đem xử lý dịch 
chiết bằng dung môi hữu cơ, như etyl axetat, thì polyphenol chuyển vào 
pha etyl axetat. Tách lấy dịch chiết etyl axetat, đem cất loại etyl axetat, thu 


93 


đựơc polyphenol ở đạng rán màu nâu sáng. 


Từ dịch chiết clorofom đã xác định hàm lượng cafein thu được sau 
khi cất loại dung môi (bảng 5.2). 


Bảng 5.2. Kết quả tách chiết cafein bằng clorofom. 








sẽ | tfritđã Lượng lá chè khô |_ Lượng cloroform Cafein 
(g) (ml) (g) 

1 Lá chè bánh tẻ 50 130 1,096 
2 Lá chè giả 150 450 3.05 























Cafein thu được là chất rắn tỉnh thể hình kim, màu trắng, có nhiệt độ 
nóng chảy 234°C (tài liệu 236" {6)) và trên phổ tử ngoại đặc trưng bằng 
vạch 272 nm (hình 5.5). Kết quả cho thấy hàm lượng cafein có thể thu 
được từ lá chè Việt Nam dao động trong khoảng 2-2,1% so với lượng mẫu 
khô. 














h 2.00A 

la : 
La 

Ị 5 
* ˆ^ 5AA 

' (MUIV.) ° 
ị š 
¡8n s 
la š 
H ~0 20A 

¡e6 vi 
HỆ 200.0 20.0 (MM/0TV.) 350.0 
LẠ: Sin 


Hình §.5. Phổ tử ngoại của mẫu chứa cafein từ chè xanh Việt Nam 


Đã tiến hành chiết lá chè xanh khö bằng nước sôi (mẫu A) và bằng 
hỗn hợp nước-etanol với tỉ lệ thể tích 50/50 (mẫu Ð;. Sau khi tách cafein và 
các tạp chất khác, đã tiến hành chiết lỏng-lỏng bằng etyl axetat. Sau khi cất 
loại etyl axetat, đã thu được polyphenol kết tủa màu nâu sáng. 


Đã xác định hàm lượng catechin theo phương pháp chuẩn tanin bằng 


94 


dung dịch kali permanganat [7]. Kết quả thu được nêu trong bảng 5.3. 

Từ kết quả thu được có thể nhận thấy rằng khi dùng dung môi hỗn 
hợp nước-etanol thì thu được hiệu suất cao hơn và hàm lượng catechin 
cũng lớn hơn. 


Bảng 5.3. Kết quả chiết polyphenol từ 100 g lá chè xanh khỏ 









































— Lượng polyphenol Hàm lượng 
TT | Mẫu thí nghị nôi 
bỏ s00 Mm)IÏ| 'DJgie3 thu được (g) catechin(%) 
† Mẫu A Nước 7.18 T3 
2 Mẫu B Nước-etanol 8,68 83 
W.103% 
4o} 
” 
LÊ | 
2204 
L 
10† 
—— + 
1 3 5 ÿ" ¬9 1Ý 13 15 Ngày 
Thời gian bảo quản dầu 


Hình 5.6. Ảnh hưởng của tỉ lệ polyphenol lên khả năng kháng oxi hoá 
đường S: mẫu so sánh; 1- tỉ lệ polyphenol 1.10*%; 2- 2.10 `%; 
3- 4.101%; .10”%; 5- 1.102% 





Tác dụng kháng oxi hóa (antioxidation) của polyphenol thu được từ 
lá chè xanh Việt Nam đã được đánh giá theo khả nãng bảo quản dầu hạt 
cải. Trong thời gian bảo quản, dầu tiếp xúc với không khí, bị oxi hoá và 
tăng trọng lượng. Khi có mặt chất kháng oxi hoá, thì quá trình oxi hoá của 


Số 


dầu bị hạn chế. Tác dụng kháng oxi hoá của chất antioxidant càng mạnh, 
thì sự oxy hoá dầu càng chậm. Khả năng kháng oxi hoá của polyphenol 
được đánh giá khi tăng tỉ lệ polyphenol trong dầu và khi so sánh với các 
chất có tính chất kháng oxi hoá đã biết như axit ascorbic (vitamin C) và 
tocopherol (vitamin E). Các kết quả được trình bày trên hình 5.6 và hình 
§.7. 


Từ hình 5.6 nhận thấy rảng khi tăng tỉ lệ polyphenol trong đầu từ 
1.102% đến 1.102%, thì quá trình oxi hoá dầu chậm đi rất nhiều. Khả năng 
kháng oxi hoá của polyphenol càng thấy rõ khi so sánh với trường hợp 
không dùng polyphenol (đường S trên hình 5.7). 


| W.10% 


40 











Thời gian bảo quản dầu 


Hình 5.7. Khả năng kháng oxi hoá của polyphenol so sánh 
với vitamin C và vitamin E: 
đường S- mẫu so sánh; đường E- 2.10`% vitamin E; 
đường C- I.10`% vitamin C; đường P- 1.10 `% polyphenol 


Từ hình 5.7 thấy rang tác dụng kháng oxi hoá của polyphenol so với 
axit ascorbic và tocopherol đều tốt hơn nhiểu, mặc dù trong trường hợp 
tocopherol đã dùng tỉ lệ gấp đôi. 


%6 


Như vậy là, từ những kết quả chiết xuất cafein và polyphenol từ lá 
chè xanh Việt Nam, có thể nhận thấy răng có thể thu được cafein vào 
khoảng 2-2,1% và polyphenol vào khoảng 7-8 so với lượng mẫu lá chè 
khô. Polyphenol chiết xuất từ lá chè xanh thứ phẩm có tác dụng kháng oxi 
hóa rất rõ rệt và mạnh hơn nhiều so với axit ascorbic và tocopherol. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. T.Yamamoto, L.R.Juneja, D.C.Chu, M.Kim. Chemistry and Application 
of Green Tea, CRC Press, Boca Raton, New York, 1997. 
2. S.S. Chang, Y.Bao. US.Pat., 5,043,100 (1991). 


3. Z.Y. Chen, P.T. Chan, H.M.Ma, K.P. Fung& Wang, JAOCS, 73(3), 
375(1996). 


4. Mai Tuyên, Vũ Bích Lan, Ngô Đại Quang,. Nghiên cứu chiết xuất và 
xác định tác dụng kháng oxi hoá của Polyphenol từ lá chè xanh Việt 
Nam, Hoá học và công nghiệp hoá chất, Tạp chí của Hội Hoá học Việt 
Nam, số 6, 9-14 (1999). 

5. Y.§ Hara. US.Pat., 4,673,530 (1987). 

6. Merck Index. 10° Edition, p.1606. 


7. Vũ Công Thuyết, Trương Công Quyền chủ biên. Thực hành dược khoa, 
Tập I, NXB Y học, Hà Nội, 1971, tr.157. 


97 


7 NLPHD-A, 


Chương 6 


PHYTIN VÀ INOSITOL TỪ CÁM GẠO VIỆT NAM 


Phytin và inositol có nhiều ứng dụng làm thuốc chữa bệnh và bảo vệ 
sức khoẻ. Phytin có trong thành phần của nhiều loại nguyên liệu thực vật, 
nhất là cám gạo, một phụ phẩm của của công nghiệp xay xát gạo xuất 
khẩu, đang có sản lượng lớn ở nước ta. Có thể thu được phytin bằng 
phương pháp tách chiết và từ phytin có thể chuyển thành inositol bằng 
phương pháp thuỷ phân, còn inositol cũng có thể được chuyển hoá thành 
các dược phẩm khác, ví dụ inositol nicotinat. 


6.1. PHYTIN VÀ INOSITOL 


6.1.1. Nguồn và tính chất chung 


Phytin là muối của axit phytic. Ngay từ năm 1900, các nhà nghiên 
cứu đã thông báo về việc tìm ra hợp chất cơ-phospho trong thực vật. Đó là 
axit phytic, tức là 1,2,3,4,5,6-myø-inositol hexakis, còn được gọi là axit 
inositol hexaphosphoric (IP,). Trong những loại cây khác nhau, hàm lượng 
axit phyúc rất khác nhau. Trong các loại hạt, hàm lượng của axit phytic có 
thể đạt khoảng 0,5-2%. Gạo đã xát chỉ có 0,1%, trong khi gạo lật (chưa 
xát) có nhiều axit phytic, có thể đến 2,2%. Đậu có khoảng 0,4-2%. Cây có 
dầu có khoảng 2-5% và phấn hoa có gần 0,3-2%. Hàm lượng axit phytic 
trong cây còn thay đổi theo thời gian sinh trưởng và theo khí hậu của từng 
vùng. 

Trong một số loại cây có thể tìm thấy inositol pentaphosphat (IP,) và 
inositol tetraphosphat (IP,). Về sau, đã biết được rằng các dẫn xuất 
phosphat thấp hơn IP„ được hình thành trong quá trình nảy mầm của hạt. 
Các sản phẩm cuối cùng trong quá trình nảy mầm là inositol và phosphat. 

Phytin là muối hỗn hợp canxi magie của axit phytic [1.2]. có trong 
hầu hết các bộ phận của tế bào thực vật, nhất là trong hạt. Trong cây cối, 
phytin giữ vai trò dự trữ phosphat cho nhu cầu sinh trưởng. Trong cây có 


98 


TN/EeD8 


mặt enzym phytase thuộc nhóm enzym phosphatase. Enzym này tác dụng 
lên phytin, phá vỡ khung phân tử axit phytic thành myo-inositol có thể hấp 
thu được. 

Đến 80% phosphat và những lượng khác nhau của các nguyên tố kali, 
canxi, magie, sắt và kẽm trong hạt ngũ cốc tồn tại dưới dạng hợp chất 
phytin [3]. Khi tách ra khỏi thực vật, phytin chủ yếu là muối canxi magie. 
Tổng số nguyên tử Ca + Mg trong phân tử phytin bảng 6. Phân tử phytin có 
thành phần gần đúng của các nguyên tổ Ca 12%, Mg 1.5%, P 22% [2] . 
Phytin có chứa khoảng 36% axit phosphoric liên kết hữu cơ. Do đó, phytin 
được chấp nhận có công thức gần đúng Ca, ,Mg,(C,H,;O;,P;.3H;O);, thông 
thường x = 1, hay công thức gần đúng là C,H,Ca,MgO,,P,. Trong trường 
hợp này, phytin là canxi magie phytat. Trọng lượng phân tử của phyuin là 
872.64. Công thức cấu tạo của phytin như sau: 


¬~O 
==P——(C 
O=ï c 
2 2+ 
c¿|- Mẹ 
si, 2+ 
N Ca 


Phytin ở dạng bột vô định hình, không mùi. không vị, màu trắng, hầu 
như không tan trong nước, để tan trong axit võ cơ loãng và trong một số 
axit hữu cơ. Một phần phytin hoà tan trong 10 phẩn dung dịch axit 
clohydric 1N và tạo thành dung dịch trong suốt. 

Phytin còn là muối của axit phytic với các kim loại kiểm hay kim 
loại kiểm thổ khác, cũng như vết của các nguyên tổ như sắt. mangan và các 
nguyên tố có ý nghĩa dinh dưỡng. 

Phytin có thể được dùng làm thuốc bổ dưỡng, giúp cho người suy 


90 


nhược thần kinh ăn ngon miệng. Phytin cũng được dùng cho giai đoạn tiền 
lao, phụ nữ có thai hoặc cho con bú, cho người thiếu máu, mới ốm dậy. trẻ 
em chậm lớn, chậm mọc răng, vì phytin có tác dụng kích thích tạo máu, 
tăng cường và phát triển tổ chức xương, tăng hoạt động của hệ thản kinh 


Tên gọi phytin lần đầu tiên được S.Posternak sử dụng vào đầu thế kỷ 
XX (1902) để chỉ những hợp chất có chứa phospho nhận được từ thực vật. 
Sở dĩ có tên phytin, vì cho rằng hợp chất này là trung gian trong quá trình 
tổng hợp clorophyl. Quan niệm này về sau được xem là nhầm. nhưng vì ý 
nghĩa lịch sử nên tên gọi phytin vẫn được chấp nhận sử dụng. Ngày nay tên 
gọi này vẫn được dùng để chỉ các hợp chất cơ-phospho được phân lập từ 
các hạt ngũ cốc (lúa, ngô), hạt đậu (đậu tương, đậu Hà Lan, ...) và các cây 
có đầu (hoa hướng dương, vừng, cải dầu). Hàm lượng phytin ở vỏ ngoài hạt 
cao hơn so với bên trong hạt. 





Trên cơ sở đó, phytin thường được dùng làm nguồn nguyên liệu quan 
trọng để sản xuất axit phytic và inositol. 


Axit phytic còn có tên là: axit inositol-hexaphosphoric; yø-inositol 
hexaphosphat; myø-inositol hexakis (dihydrophosphat); inositol hexa- 
phosphat; myo-inositol hexakisphosphat. Công thức tổng quát của axit 
phyuc là C,H,,O;,P„. Trọng lượng phân tử 660,04. Thành phần nguyên tố 
gồm 10,92% C, 2/75% H, 58,18% O và 28,16% P. Công thức cấu tạo của 
axit phytic như sau: 





Axit phyc là một este axit hexaphosphoric của inositol. Axit phytic 
ở dạng lỏng màu rơm, dính, có tỉ trọng 1,285, khi đun nóng có thể bị phân 
huỷ, có phản ứng axit. pH của dung dịch 10% axit phytic là 0,86. Axit 
phytic dễ trộn lẫn với nước, ancol 95%, glyxerol; tan trong hỗn hợp ancol- 
ete chứa nước, rất ít tan trong ancol tuyệt đối, metanol, thực tế không tan 
trong ete khan, benzen, cloroform. . 


Axit phytic có tác dụng tạo chelat nên có thể làm mất hoạt tính của 
các vết kim loại trong thực phẩm, ngăn cản phản ứng oxi hoá làm mất màu 
và hư hỏng của thực phẩm. 


Độ độc của axit phytic được xác định là LD,„, > 4942 mg/kg theo 
đường uống đối với chuột. Axit phytic có chức nãng quan trọng trong cơ 
thể, như chất ức chế sản sinh ra các gốc hyđroxyl và có thể đóng vai trò 
chất chống oxi hoá có tác dụng điều hoà tế bào và có thể xem như tác nhân 
chống ung thư. Axit phytc có tác dụng làm giảm tạo cục máu và 
cholesterol, cũng như triglyxerit, tuần hoàn qua dòng máu để ngăn ngừa 
bệnh tim. Axit phytic IP„ có tác dụng tăng cường tế bào lympho để tiêu 
diệt các tế bào u bướu và ngăn ngừa tạo thành sỏi thận. Axit phytic còn có 
tác dụng ngăn cản quá trình tạo thành amoniac, nhờ đó có tác dụng khử 
mùi của cơ thể, hơi thở có mùi khó chịu và mùi khai nước tiểu. Axit phytic 
có thể ngăn ngừa tình trạng nhiễm độc cồn cấp tính. 

Trong công nghiệp thực phẩm, axit phytic được dùng để làm giảm 
thời gian lên men và ngăn ngừa sự thay đổi tính chất hay màu sắc, ngăn 
ngừa quá trình oxi hoá trong thực phẩm và trong rượu nhờ khả năng tạo 
chelat mạnh của nó. 


Trong công nghiệp, axit phytic được dùng làm phụ gia phủ và làm 
sạch kim loại, như tác nhân ức chế ăn mòn đối với bể mặt kim loại, chất 
giảm nhạy cảm của mực in, tác nhân xử lý nước cứng, tập hợp nguyên tố 
hiếm và kim loại quý, tác nhân chống kích nổ, chất chống oxi hoá, chất 
bảo quản và chất ồn định. 

Cấu trúc của axit phytic, và do đó, cấu trúc của phytin là vấn để 
không hoàn toàn được khẳng định chính xác trong một thời gian dài. Theo 
Neuberg (1908), axit phytic có ba nhóm pyrophosphat không đối xứng. 
Còn theo Anderson (1914), trong phân tử axit phytic có sáu nhóm 
octophosphat đổi xứng. Smith và Clark [4] tìm thấy tính không đồng nhất 
của axit phytic trong trao đổi ion. Cosgrove [5] chứng minh axit phytic là 





101 


một hỗn hợp phức tạp của các polyphosphat bao gồm các este của inositol 
và myø-inositol. Tate [6] đã nghiên cứu axit phytic bằng các phương pháp 
điện di (electrophoresis) và cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) và đi đến nhận 
xét rằng axit phytic là axit myø-inositol hexaphosphoric: 





Axit myo-inositol phosphoric 


Theo [7], vào nãm 1969 đã khẳng định được công thức tổng quát của 
axit phytic là CH„[OPO(OH),], trên cơ sở những nghiên cứu tổng hợp axit 
phytic, cũng như sử dụng các kỹ thuật quang phổ và sắc ký hiện đại. 

Trong thực vật, axit phytic có chức năng dự trữ phosphat. Khi hạt nảy 
mầm, enzym phytase được tạo thành. Enzym này có khả năng làm phân 
huỷ phytin, giải phóng nhóm phosphat, làm cho nhóm phosphat và các 
nguyên tố liên kết trở nên hoạt động và tham gia vào quá trình nảy mầm 
của hạt. Trong các hạt khô, enzym phytase không được tạo thành. Do đó, 
nguồn phosphat và các nguyên tố vô cơ còn lại dưới dạng liên kết trong 
phân tử phytin. Khi sử dụng phytin theo đường uống, dưới tác dụng của 
enzym phytase thuộc nhóm các enzym phosphatase có sẵn trong dạ dày và 
đường ruột , axit phytic cũng bị phá vỡ thành myo-inositol.để có thể được 
hấp thụ. 

Gần đây, nhờ công nghệ gen, có thể tạo được enzym phytase và cho 
enzym đó vào hạt để tăng quá trình phân huỷ phytin. Enym phytase có thể 
thu nhận từ nấm Aspergillus. Chuyển gen đó vào cây trồng. kết quả là hạt 
phát triển tốt hơn. 

Phytin cũng có thể bị phân huỷ bằng các vi khuẩn trong đất. nhờ đó 
tăng nguồn phosphat trong đất [8]. 

Một sản phẩm quan trọng thu được khi thuỷ phân phytin là inosito]. 


Inositol có các tên gọi sau: zyø-inositol; 1L-myø-inositol: hexahydroxy 


102 


c©yclohexan; 1,2,3,4,5,6-cyclohexanehexol; cyclohexiol; bios l; /D-myo- 
Inositol; L-myø-inositol; 1,2,3,4,5,6-hexahydroxy cyclohexan. Công thức 
tổng quát C,H,;O,. Trọng lượng phân tử 180,16. Nhiệt độ nóng chảy 224- 
225C. Công thức cấu tạo: 





0H 


meso-Inositol 


“Inositol” là tên tổng quát đối với họ các cyclohexanehexol 
(hexahydroxy- cyclohexane), có cấu trúc gần giống glucose. Inositol là 
thành phần cấu trúc của nhiều tế bào phosphoglyxerit, meso- hay myo- 
inositol được đặt tên do sự có mặt của nó trong mô cơ bắp và là đồng phân 
có vai trò quan trọng vẻ mật sinh lý học. zyø-Inositol là tiền chất trong chu 
trình phosphatidylinositol, nguồn gốc của những chất dẫn truyền thứ cấp 
(second messenger) như diaxylglyxerol và inositol triphosphat. Các đồng 
phân inositol và những phosphat của chúng thiếu mối liên kết không bẻn 
đối với tác dụng thuỷ phân và bền đối với các enzym phân huỷ trong cơ thể 
(in vo). Chúng có thể được dùng trong các tác nhân trung chuyển 
(mediator), chất ức chế (inhibitor) và tác nhân điều biến (modulator) bền 
vững đối với insulin. Inositol có hiệu quả giảm nhẹ các triệu chứng suy 
nhược thần kinh. Mặc dù, inositol không được xem như chất dinh dưỡng 
quan trọng đối với người, nhưng chúng thường được xếp vào nhóm các 
vitamin B (thiamin, riboflavin, niacin, axit pantotenic, biotin, pyridoxin, 
axit folic, inositol và vitamin Bị;). Inositol đóng vai trò quan trọng trong sự 
phát triển của một số loại men và nấm. 

Có thể có 8 đồng phân hình học của inositol, trong đó có một đồng 
phân tồn tại cả ở hai dạng đev/rø và levo, tạo thành tổng cộng 9 đồng phân 
không gian (stereoisomer). 


103 


HOH HỌHI _ 
H l&: o O HO 
H OH H 
H H 
HO 
eis-Inositol epi-Inositol alio-Inositol 





H 1 
TY 
O 
H 
H 
myo-Inositol mueo-Inositol 
ki#if 
Hị HỊ 
H lO 
lO 
seyllo-Inositol — L-(-)-chiro-Inositol D-(+)-chỉro-Inositol 


6.1.2. Tính chất dược dụng 


Từ lâu, phytin được dùng như chất bổ sung vào thức ăn, cũng như 
được dùng làm thuốc chữa bệnh. 

Phytin bổ sung vào thức ăn có tác dụng tốt trong các trường hợp hoạt 
động thể lực và thản kinh căng thẳng, làm tăng sức chịu đựng trong hoạt 
động thể thao. 

Phytin được dùng làm thuốc chữa bệnh, vì có tác dụng kích thích cấu 


tạo huyết, tăng cường và phát triển tổ chức xương, tăng cường hoạt động 
của hệ thần kinh. Phytin là thuốc bổ dưỡng, giúp än được ngon miệng đối 
với người suy nhược thần kinh, kém ăn, thời kỳ tiền lao, phụ nữ có thai 
hoặc cho con bú, người thiếu máu mới ốm dây. bệnh nhuyễn xương, giòn 
xương, trẻ em chậm lớn, chậm mọc răng. Phối hợp với sắt, phytin có lợi 
cho người lớn và trẻ em thiếu máu, khó ngủ. 

Hoạt tính sinh học và khả năng sử dụng của axit phytic và phyúin 
được nghiên cứu khai thác trên cơ sở xem chúng như nguồn dự trữ 
phospho, có tính chống oxi hoá và khả năng tạo hợp chất chelat với các 
cation đa hoá trị thường gây ra phản ứng oxi hoá làm mất màu và hư hỏng, 
thực phẩm. 

Gần đây, axit phyúc còn được nghiên cứu sử dụng làm tác nhân kìm 
hãm phát triển virus HIV (virus làm giảm khả năng miễn dịch ở người), 
gây nên hội chứng giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Các nhà khoa học 
Nhật Bản đã thử trong ống nghiệm và tìm thấy rằng axit phytic ở nồng độ 
1,67 mg/ml có khả năng kìm hãm virus làm giảm miễn dịch và thể hiện 
phản ứng kháng nguyên đặc biệt trong tế bào. 

Nicoletti E. và cộng tác viên [9] đã chứng minh hiệu quả hoạt hoá 
trực tiếp của axit phytic và các muối của nó lên hoạt động chức năng của 
hệ thần kinh trung ương. Như vậy, axit phytic có vai trò quan trọng trong, 
việc điều chỉnh sự trao đổi chất của tế bào. 

Những nghiên cứu gần đây còn chứng tỏ axit phytic và các muối của 
nó có hiệu quả trong phòng chống ung thư [10,11]. Đã thu được những 
bằng chứng thực nghiệm đối với tác dụng của axit phytic lên các khối u 
đường tiêu hoá của chuột. Hiệu quả chống ung thư đã được thử trong môi 
trường pH sinh lý. Kết quả thu được chứng tỏ axit phytic làm giảm rõ rệt 
các khối u. Từ đó, đã để nghị sử dụng axit phytic và các muối của nó vào 
việc để phòng các khối u đường tiêu hoá và tuyến tuy ở người. 





Đã chứng tỏ rằng việc sử dụng phytin ở những liều lặp lại không làm 
thay đổi khối lượng cơ thể và cân bằng điện ly, cũng như không phát hiện 
thấy dấu hiệu ngộ độc đối với động vật thử nghiệm, ngay cả ở những liều 
cao. 

Tác dụng chống ung thư của axit phytic đã được khẳng định trong 
những thí nghiệm mô hình trong ống nghiệm ( in v¿ro), cũng như trong cơ 
thể (in vo). Từ đó. đã để nghị đưa axit phytic vào thành phần của thức ăn 
kiêng [12]. 


105 


Tác dụng sinh học của axit phytic được giải thích trên cơ sở tính chất 
chống oxi hoá và tỏ ra có hiệu quả tốt trong việc phòng bệnh ung thư ruột 
già và trực tràng. Tác dụng chống oxi hoá cũng có tác dụng làm mất tác 
dụng xúc tác của ion Fe" đối với quá trình oxi hoá làm hư hỏng thực 
phẩm, do đó có thể sử dụng axit phytic làm chất bảo quản thực phẩm giàu 
sắt, như thịt [13]. 

Tính chất chống oxi hoá của axit phytic đã được nghiên cứu ở liều 
lượng 15 mg/100 g cơ thể chuột để để phòng bệnh tim thiếu máu cục bộ, 
và nhận thấy máu được dẫn tốt đến khu vực tim thiếu máu [14]. 

Còn natri phytat lại được dùng để kết tủa canxi trong ruột thành 
canxi phytat không tan và được thải ra ngoài, làm giảm lượng canxi trong 
nước tiểu. Do đó, natri phytat được dùng để chữa bệnh tăng canxi niệu 
nguyên phát, bệnh sỏi vôi nhiễm trùng [1]. 

Axit phytic còn được để nghị sử dụng trong một số bệnh. như để 
giảm tác dụng xấu của cadmi và nhõm trong cơ thể, nhờ đó làm giảm sự 
tạo thành các gốc tự do trong cơ thể, tạo nên khả nảng phòng ngừa các 
bệnh lão hoá, tim mạch [15]. Cadmi vào cơ thể qua đường uống nước, sử 
dụng thực phẩm và hút thuốc lá. Cadmi ảnh hưởng xấu đến thận, phổi, 
thành mạch máu và hệ thần kinh trung ương. Cadmi cũng thúc đầy việc tạo 
thành các gốc tự do trong cơ thể. Nhôm cũng là yếu tố có hại cho cơ thể, 
nó gây ra bệnh mất trí nhớ, bệnh Alzheimer, bệnh nhuyễn xương. Nhôm 
cũng làm tăng sự oxi hoá các chất béo trong màng tế bào và làm cho cấu 
trúc màng kém bền. Kết quả nghiên cứu sử dụng axit phytic cho thấy tác 
dụng tiêu cực của cadmi và nhôm đều giảm, giúp cơ thể chống đỡ các loại 
bệnh liên quan. 

Bằng thực nghiệm đã chứng mình axit phytic có thể làm giảm hàm 
lượng glucose trong máu của chuột [16]. Khi tiêm alloxan với liều lượng 
50 mg/kg thể trọng đã làm tăng hàm lượng dường từ 216 lên 864. Với mức 
tăng đường huyết như vậy, nếu sử dụng muối natri của 2-z:yø-inositol- 
1,2,6-triphosphat với liều lượng 800 mg/kg thể trọng. thì có thể làm giảm 
lượng đường huyết từ 864 xuống 857, nếu tăng liều lượng lên 1600 mg/kg 
thì giảm xuống còn 677. Cadmi và nhôm cũng gây nên những biến chứng 
phức tạp trong bệnh tiểu đường. Sử dụng phytin hay axit phytic có thể hạn 
chế tác dụng tiêu cực đó, giúp cho việc ngăn ngừa những biến chứng phức 
tạp như vậy trong bệnh tiểu đường. 


Các dẫn xuất của axit phytic. như Ð-myo-inositol-1.2.6-triphosphat, 


106 


L~myo-inositol-1,2,4-triphosphat và myø-inositol- I,2,3-triphosphat đã được 
chứng minh là có tác dụng loại trừ hoặc làm giảm nhẹ các rối loạn, làm 
giảm những khó chịu trong bệnh thận [17]. 

Những dẫn xuất nói trên cũng được dùng để làm giảm đau [18], nhất 
là trong cơn đau sau phẫu thuật, đau do chấn thương, do bỏng và viêm tấy. 
Liễu lượng cho người có thể từ 0,1 đến 1000 mg cho 1 kg thể trọng trong 
một ngày. 

Inositol có vai trò quan trọng trong màng tế bào, nhất là những tế bào 
trong não, tuỷ xương, mắt và đường ruột. Inositol có thể kích thích mọc tóc 
và khống chế mức độ hormon estrogen, cũng như có lợi cho việc giảm mức 
cholesterol trong máu. Những dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt inositol trong 
cơ thể là rụng tóc, eczema, táo bón và tăng cholesterol. Hiệu quả sử dụng 
inositol tăng lên khi phối hợp với cholin, vitamin nhóm B, vitamin C, 
vitamin E, axit folic và axit linoleic. 

Thường dùng inositol trong các trường hợp suy nhược thần kinh, tiểu 
đường có biến chứng suy nhược thần kinh. 

Trên thị trường, giá bán phyún và các dẫn xuất khác từ phytin rất 
khác nhau. Hãng dược phẩm của Bungari chào bán trên mạng loại phytin 
dạng viên, mỗi viên 250 mg, hộp 40 viên có giá bán lẻ là 24,95 đôla Mỹ, 
tức là gần 2,5 đôla Mỹ /g. còn bán buôn là 14,85 đôla Mỹ, cũng vào 
khoảng 1,5 đôla Mỹ /g, tức 1500 đôla Mỹ /kg. Một nguồn khác chào bán 
canxi phytat với giá 36,19 đôla Mỹ /500 g, tức vào khoảng 72 đôla Mỹ /kg. 


6.1.3. Công nghệ sản xuất phytin và inositol 


Nguyên liệu để sản xuất phytin thường là cám gạo, các hạt ngũ cốc 
khác (như ngô, đậu, đỗ), bã của các hạt có dầu thu được sau khi ép tách 
dầu. Trong quá trình xử lý nguyên liệu thực vật, trong đó có sẵn enzym 
phytase cùng với phytin trong môi trường nước, phytin có thể bị thuỷ phân 
hoàn toàn hay một phần thành các sản phẩm trung gian, như inositol mono- 
(IP), inositol di-(IP;). và inositol trioctophosphat (IP;). 

Vẻ nguyên tắc, công nghệ sản xuất phytin là chiết xuất bằng môi 
trường nước axit hoá [19]. Có thể dùng các axit hữu cơ, như axit formic, 
axit tricloaxetic, axit lactic, axit oxalic, axit xitric v.v. Cũng có thể sử dụng 
các axit vô cơ loãng. như axit clohydric, axit nitric, axit sunfuric v.v. 


Trong dịch chiết nước-axit, ngoài sản phẩm chính, còn tách ra các 


107 


protein, muối vô cơ, đường v.v. Một số protein có thể bị kết tủa khi để lắng, 
dịch chiết một thời gian, vẻ sau có thể lọc tách riêng. Sau khi trung hoà và 
kiểm hoá nhẹ bằng dung dịch kiểm, nước vôi, nước amoniac. muối 
cacbonat kiềm hay axetat kiểm, phytin lắng xuống thành kết tủa võ định 
hình* Lọc lấy sản phẩm thô, rửa và tỉnh chế bằng cách hoà tan và kết tủa 
lại, tẩy trắng bằng than hoạt tính và các thao tác trung gian để loại bỏ các 
tạp chất đặc biệt 








Khi sử dụng ngô hạt làm nguyên liệu sản xuất phytin, thường đem 
ngâm để có dịch ngâm. Dịch ngâm ngô này thu được khi xay ướt ngô, 
trước khi xay, ngô được ngâm trong dung dịch nước của lưu huỳnh dioxit. 
Môi trường ngâm đó có thể chiết ra phần lớn muối phytat có trong hạt, 
Axit phytic hay muối của nó thường chiếm gần 2% lượng chất rấn của dịch 
ngâm. 

Phytat trong dịch ngâm ngỏ được kết tủa băng cách thêm nước vôi 
cho đến khi đạt pH 5-7. Lọc lấy kết tủa, rửa kết tủa bằng nước cho đến khi 
loại hết dịch nước ngâm. Sản phẩm thô là muối hỗn hợp canxi magie của 
axit phytíc, tức là thu được phytin. 

Cám gạo được dùng để sản xuất phytin ở những nước trồng nhiều lúa. 
Nước ta có sản lượng lúa hàng năm khá lớn, hiện là nước xuất khẩu gạo thứ 
hai trên Thế giới. Sản lượng cám gạo hàng năm của nước ta ước tính là trên 
1 triện tấn. Việc dùng cám gạo ở nước ta để sản xuất phytin, rồi từ đó, sản 
xuất inositol, là một việc làm chắc chắn có hiệu quả cao. 

Cám gạo là phần giữa, mà phía ngoài hạt thóc là trấu, còn phần tỉnh 
bột bên trong là hạt gạo. Sau khi xay bóc bỏ vỏ trấu bên ngoài, còn lại lớp 
cám bọc lấy hạt gạo hay là phần nội nhũ [20]. Khi xát gạo. cám được tách 
ra khỏi hạt gạo. Khối lượng cám có thể vào khoảng 10-12% khối lượng hạt 
thóc. 


Khi dùng cám gạo để sản xuất phytin, thì trước khi tiến hành công 
đoạn chiết bằng nước axit hoá, thường cần thực hiện công đoạn tách dầu 
cám. Trong cám gạo có khoảng 13% dầu béo. Để dễ dàng tách chiết 
phytin. hàm lượng dầu trong khô cám nên giảm xuống dưới 3%. 

Sau khi tách dầu. thu được khô cám. Hàm lượng dầu còn lai trong 
khô cám càng thấp. thì công đoạn sản xuất phytin càng hiệu quả. vì khi đó 
phytin dẻ tỉnh chế hơn. 

Khô cám được xử lý với 





xit hữu cơ hay vô cơ để chiết phytin. Sau 


108 


đó, kết tủa phytin và tách ra khỏi dịch chiết bảng cách lọc để loại protein 
Và cacbohydrat tạp. Kết tủa phytin được lọc, rửa và tỉnh chế. Khi trong khô 
cám có hàm lượng dầu cao, thì phytin thường kết tủa như chất keo nhão rất 
khó loại bỏ các tạp chất. 

Phytin cũng có thể được kết tủa bằng hợp chất của canxi thành canxi 
phytat. Tuy nhiên, trong trường hợp này lượng lớn hợp chất protein đồng, 
kết tủa rất khó tỉnh chế. Bản thân canxi phytat kết tủa thành khối tinh thể 
nhão. Điều đó thường gây ra những vấn để như bịt kín các lỗ của ống ly 
tâm và lượng lớn canxi phytat tỉnh thể nhỏ tạo thành như sản phẩm phụ sau 
khi thuỷ phân phytin. Như vậy làm mất lượng đáng kể inositol trong quá 
trình tiếp theo tách inositol-canxi phytat làm cho việc thu nhận inositol 
giảm đi và không tránh khỏi bất lợi vẻ kinh tế. Canxi phytat tách ra cũng 
không đạt mức tỉnh khiết cẩn thiết. Do đó. cẩn phải có phương pháp sản 
xuất phytin và các sản phẩm liên quan với hiệu suất cao và đạt độ tỉnh 
khiết mong muốn. 

Để đạt mục tiêu đó, trước hết cho phytin hấp phụ trên nhựa trao đổi 
anion, sau đó nó được tách ra khỏi nhựa bằng dung dịch kiểm. Như vậy, 
không phải kết tủa phytin, giảm được tạp chất và đơn giản hoá quá trình 
sản xuất. Axit phytic tỉnh khiết cao có thể để dàng thu được từ phytin bằng, 
phương pháp xử lý đã biết như khử muối. Sau đó có thể xử lý axit phytic để 
thu nhận inositol có độ tỉnh khiết cao bằng những phương pháp xử lý khác 
nhau, như thuỷ phân dưới áp suất, tách phosphat và tỉnh chế. 

Phytin được chiết ra bảng axit hữu cơ hay vô cơ từ các nguyên liệu 
như cám gạo, cám lúa mạch hay ngô. Cám gạo đã khử chất béo là nguồn 
nguyên liệu tốt để sản xuất phytin và inositol, trong đó phytin được chiết 
bằng dung dịch axit sunfuric 1%. Như đã nói trên, ở nhiều nước dịch ngâm 
hạt ngô trong dung dịch nước lưu huỳnh dioxit bằng cách xay bột nước ngô 
là nguồn thực tế để sản xuất phytin và inositol. Từ nguồn nguyên liệu này 
có thể thu được khoảng 2% inositol (theo chất khỏ). 





Đầu tiên, cho dung dịch chứa phytin nhận được như thế tiếp xúc với 
lớp nhựa trao đổi anion để hp phụ phytin [21.22]. Nhựa trao đổi anion có 
thể dùng là các loại nhựa có các nhóm chức, như CO,. CH,COO, CI, SO,. 
OH v.v. Có thể sử dụng các loại nhựa bất kỳ tuỳ thuộc khả năng hấp phụ. 
độ lựa chọn, hiệu quả tách loại tạp chất và các tính chất khác. Loại nhựa 
SO, hay OH là thích hợp hơn. Đó là các loại nhựa như Amberlite IR-45. 
IRA-86, IRA-93, IRA-410, IRA-411 do các Hãng Orugano. Daiya-ion sản 


109 


xuất và SA20A, SA2IA, WA30, WA40 và WAII do Hãng Nihon RensuL 
sản xuất và Dowex MSA-I và MSA-266 do Hãng Dowex sản xuất. 

Điều kiện xử lý nhựa trao đổi ion thường được chọn như sau: Nhiệt 
độ từ 5 đến 20°C, pH 1+5, nồng độ dung dịch chứa phyúin từ 1 đến 40% 
(w/v), tốc độ dòng hay tốc độ không gian (space velocity - SV) đối với 
nhựa trao đổi ion (lượng chất lỏng cho qua lớp nhựa trong một giờ/ thể tích 
nhựa) là 0,5 đến 20. 


Sau khi phytin được hấp phụ trên nhựa trao đổi ion, dem nhựa đó rửa 
bằng nước nóng ( = 30-85'C), sau đó tách phytin ra khỏi nhựa bằng dung 
dịch kiểm. Có thể dùng NaOH, KOH hay NH,OH hay hỗn hợp của chúng. 
Điều kiện tách phyún phụ thuộc vào loại kiểm, nồng độ kiểm, loại nhựa và 
tính chất của dung dịch chứa phytin, v.v. Tuy nhiên, trong trường hợp dùng 
NaOH, thì thường dùng điều kiện như sau: nhiệt độ duy trì từ nhiệt độ 
phòng đến 70°C; SV = 0,5-10 và pH của dung dịch đi ra được giữ ở giữa 9 
và 12. 

Dung dịch bị đẩy ra theo phương pháp đó có chứa chủ yếu là muối 
của axit phytic. Những tạp chất như protein, cacbohydrat chỉ còn lượng rất 
nhỏ. Như vậy đã giảm nhẹ việc tỉnh chế. 





Dung dịch phytin bị đẩy ra có thể được dùng để thu nhận axit phytic 
hay phytin, hoặc cũng có thể đưa vào công đoạn thuỷ phân thành insitol 
dưới áp suất, rồi tách loại phosphat, cô đặc, tỉnh chế và kết tỉnh inositol. 
Như vậy, có thể thu được sản phẩm inositol có độ tỉnh khiết cao và sản 
phẩm phụ là phosphat. Natri phosphat nhận được khi dùng NaOH để đẩy 
phytin ra khỏi nhựa. Còn khi đem dung dịch phytin đưa vào trao đổi ion đề 
khử muối, thì nhận được axit phytic. 

Nhờ quá trình nói trên có thể tách phytin bằng một quy trình hấp phụ 
đơn giản, hoàn toàn tránh được những phiền phức vẻ việc xử lý keo thường 
gặp phải trong quy trình trước đây. Gần như toàn bộ tạp chất còn lại được 
tách ra. Như vậy, inositol và axit phytic được sản xuất rất đễ dàng và có ý 
nghĩa kinh tế. 

Inositol tách ra được tính như sau: trước hết hàm lượng phospho hữu 
cơ có trong phytin được tính tương đương thành axit phytc (C,H,,O;,P,, 
trọng lượng phân tử 660), và sau đó hàm lượng axit phytic nhân được như 
vậy được tính tương đương thành inositol (C,H,;O,, trọng lượng phân tử 
180). 


110 


Khi dùng 20 lit dịch ngâm ngõ hạt làm nguyên liệu, thì có thể so 
sánh hiệu quả của các quy trình như sau: 

- Phương pháp I: cho thêm dung dịch 15% Ca(OH); vào dịch ngâm 
ngô, chỉnh pH đến 6,0 và kết tủa axit phytic dưới dạng muối canxi. Lọc để 
tách kết tủa. Rửa kết tủa bằng 1,5 lít nước ấm ( nhiệt độ khoảng 50"C), 
nhận được 249 g phytin (muối canxi) tương đương với 34,1 g inositol. Đem 
lượng dịch ngâm ngõ trên cho qua lớp nhựa trao đổi anion với SV = 4 để 
hấp phụ phyún. Nhựa được dùng là 1 lit IRA-411 loại OH dược tái sinh 
trước khi dùng thành loại CO; (bảng 6. L). 

Lớp nhựa hấp phụ phytin được rửa bằng 1,5 lít nước ấm (nhiệt độ 
khoảng 50°C). Sau đó đẩy phytin ra khỏi nhựa bằng dung dịch NaOH 7% 
với SV = I. Thu được 115 g phyún dưới dạng muối natri, tương đương 
115 g inositol (18.8 g cho mỗi lit nhựa). 


Bảng 6.1. So sánh hiệu quả sử đụng nhưa trao đổi anion để tách phytin 








Phương pháp. [ Hiệu suất inositl thô (%) |_ Hàm lượng protein (%) 
Không dùng nhựa trao đổi ion 942 735 
Phương pháp 1 s1 17 
Phương pháp 2 456 14 
Phương pháp 3 96,1 08 
Phương pháp 4 99,2 02 
Phương pháp 5 478 241 











Lượng inosiol tính chuyển từ lượng phytin thụ được 
Hiệu suất inositol thỏ = x100(%): 
Lượng Inostol tìm thấy trong dịch ngâm ngô 





Hàm lượng protein có trong phytin thu được 
Hàm lượng protein = +100(%) 
Hàm lượng inositol tính chuyển từ phụin thu được 





- Phương pháp 2: cũng loại nhựa trên được tái sinh thành loại 
CH.COO và xử lý với dịch ngâm ngô theo những điều kiện như trên. Thu 
được 92 g phytin tương đương với 16,5 g inositol cho mỗi lit nhựa. 

- Phương pháp 3: nhựa IRA-68 được chuyển đổi thành loại Cl và xử 
lý với dịch ngâm ngô theo cùng những điều kiện như trên. Thu được 212 gø 
phytin tương đương với 34.8 g inositol cho mỗi lit nhựa. 


11 


- Phương pháp 4: nhựa IRA-68 được chuyển đổi thành loại SO; và xứ 
lý dịch ngâm theo những điều kiện như trên. 

- Phương pháp 5: nhựa IRA-411 loại OH được dùng để thu phytin 
trong những điều kiện như trên. Thu được 106 g phytin tương đương với 
17,3 g inositol cho mỗi lít nhựa. 

Như đã thấy trong bảng 6.1, khi dùng nhựa trao đổi ion thì hàm 
lượng protein tạp trong phytin thấp hơn nhiều so với khi dùng phương pháp 
không dùng nhựa trao đổi ion. Nhựa trao đổi anion được tái sinh thành 
dạng Cl hay SO, rõ ràng cho hiệu suất đặc biệt cao của phytin. 

Sau đây nêu một số phương án thực nghiệm: 

1) 150 lít dịch ngâm ngõ (3,5 "Be và pH 4,1) có chứa 2,0 kg/m` 
inositol, được tính chuyển theo lượng phytin, cho đi qua lớp 7,5 lít nhựa 
trao đổi anion với SV = 4 để hấp phụ phytin. Nhựa IRA-68 đã tái sinh 
thành loại C| bằng axit clohydric trước khi dùng. Nhưa hấp phụ phytin đem 
rửa ngược dòng bằng nước ấm, sau đó dùng dung dịch nước 15% NaOH 
cho qua cột với SV = 1. Thu được gần 12 lít dung dịch chứa phytin. 

Dung dịch đẩy ra đó được cô đặc đến chừng 43-48% natri phytat 
tương đương 8,5 đến 9,5% inositol. Đem thuỷ phân dung dịch đã cỏ đặc đó 
dưới áp suất ở 180°C trong 3 giờ. Sản phẩm thuỷ phân được đem lọc để loại 
các muối khỏng tan trong nước, như canxi phosphat, magie phosphat v.v. 
Nước lọc đem kết tỉnh để tách natri phosphat. Dung dịch chứa inositol còn 
lại được tẩy màu và khử muối bằng trao đổi ion và cô đặc đến hàm lượng 
inositol khoảng 25%. Inositol được kết tỉnh từ dung dịch được xử lý bằng 
than hoạt tính. Thu được khoảng 250 g inositol khan (hàm ẩm dưới 0.5%) 
xau khi sấy trong chân không. 






Lượng tạp chất trong sản phẩm rất thấp. 

“Thu được gần 5.6 kg natri phosphat như sản phẩm phụ. 

2) Đưa 10 kg cám gạo đã khử đầu vào chiết hai lần với dung dịch 
nước của axit sunfuric, lần đầu với dung dịch 1% và lần hai với dung dịch 
0.3%. Toàn bộ thể tích dung dịch chiết là khoảng 100 lít được đem xử lý 
với nhựa trao đổi anion với SV = 2. 

Nhựa hấp phụ phytin được đem rửa bảng nước ấm và đảy ra bằng 
dung dịch NaOH 10% với SV = I. Dung dịch natri phytat thu được là 
khoảng lỗ lít và thu được gần 206 g inositol khan tỉnh khiết khi dùng cách 
xử lý như trên. 





12 


3) Đem xử lý chất lỏng có chứa 100 ml axit clohydric 35% trong 13 
lít dịch ngâm ngô hạt với 1 lít nhựa trao đổi anion dạng OH (Amberlite 
IRA-93) với SV = 2, thu được gần 22 g inositol tỉnh khiết theo cách xử lý 
như trên. 

4) Các dung dịch natri phytat nhận được như các thí nghiệm trên đem 
xử lý để khử muối với 4 lít chất trao đổi cation dạng OH (Amberlite IR- 
120B) với SV = 2. Dung dịch đem cô đặc đến khoảng 55% và khử màu 
bằng than hoạt tính, thu được 1340 g axit phytic 50% chất lượng cao. 

Để đánh giá độ tỉnh khiết của meso-inositol thường xác định điểm 
chảy, độ tan, hàm lượng hydroxyl, độ ẩm, hàm lượng tro và màu sắc. 

Để xác định inositol có thể dùng phương pháp hoá học hay vi sinh. 
Về phương pháp hoá học, thích hợp nhất là oxi hoá bằng axit peiodic. 
Phương pháp vi sinh dựa vào sự phát triển của vi sinh vật khi có mật 
inositol. 

Sản phẩm inositol tỉnh khiết có hàm lượng 99,0%, đạt nhiệt độ nóng 
chảy 224-227"C. Mất khi sấy khô là 0,5%. Tro còn lại sau khi đốt cháy là 
0,1%. Hàm lượng clo phải bằng hay nhỏ hơn 0,005%. Hàm lượng sunfat 
hay bari phải bảng hay nhỏ hơn 0,006%. Hàm lượng kim loại nặng (chì) 
phải bằng hay nhỏ hơn 0,0005%. 

Ngày nay, ít khi sản xuất công nghiệp dừng lại ở giai đoạn chỉ sản 
xuất phytin hay axit phytic, mà thường là một công nghệ liên hoàn gồm 
các công đoạn từ tách dầu đến sản xuất inositol tỉnh khiết. 

Theo một công nghệ do phía Trung Quốc giới thiệu, một cơ sở sản 
xuất mỗi năm chế biến 4500 tấn cám, thu được các sản phẩm sau: 

Dầu cám : 340 tấn 

Inositol : 30 tấn (từ thuỷ phân phytin) 

Canxi phosphat : 300 tấn 

Thức ân gia súc : 7200 tấn 

Không có phế thải. 


6.1.4. Chất lượng phytin và inositol 


Chất lượng phytin có thể được kiểm tra theo Dược điển Việt Nam I 
[23] như sau: 


113 


BNVĐHD-A 


Tính chất: Bột vô định hình, không mùi, gần như không tan trong 
nước. 


6.1.4.1. Thử định tính 

- Lắc 0,50 g chế phẩm với 20 ml axit axetic loãng (TT) và lọc. Lấy 5 
ml dịch lọc thu được, thêm 1 ml dung dịch amoni oxalat (TT); sẽ thể hiện 
tủa trắng, không tan trong axit axetic (TT), tan trong axit clohydric (TT). 

- Hoà 0,10 g chế phẩm vào 1,5 ml axit nitric (TT), thêm 1 g amoni 
nitrat và 3 ml dung dịch amoni molipđat (TT); sẽ thể hiện tủa trắng. 


6.1.4.2. Thử tinh khiết 


Độ đục và màu của dung dịch: Hoà 0,50 g chế phẩm vào 5 ml axit 
clohydric 10 % (TT) rồi thêm 5 ml nước. Dung dịch thu được không được 
thể hiện màu và vẩn đục nhiều hơn dung dịch mẫu gồm 1,5 ml dung dịch 
mẫu A, 1 ml dung dịch mẫu B... 


Clorua: Hoà tan 2 g chế phẩm vào 5 ml axit nitric (TT) bằng cách 
đun cách thuỷ, thêm 0,2 ml dung dịch bạc nitrat 0,1 N và lọc. Nhỏ vào dịch 
lọc 1 giọt dung dịch axit clohydric 0,1 NÑ; dung dịch phải thể hiện đục. 

Phosphat: Thấm ướt 0,10 g chế phẩm bằng 2-3 giọt dung dịch bạc 
nitrat 2% (TT); chế phẩm không được hiện màu vàng ngay. 

Anbumin: Hoà 10 g chế phẩm vào 100 ml axit clohydric loãng (TT), 
lọc qua giấy lọc. Rửa tủa bằng nước lạnh cho đến khi hết phản ứng của 
clorua; sau đó cho tủa và giấy lọc vào một cốc. Thêm 5 ml dung dịch natri 
hydroxit (TT) 40%, trộn đều, rồi đổ từ từ dung dịch vào một ống nghiệm. 
Nhỏ vào đó 5 giọt dung dịch đồng sunfat (TT) 0,2%. Dung dịch không 
được hiện màu tím xanh. 


Kim loại nặng: Tro sunfat của 0,50 g chế phẩm không được chứa 
kim loại nặng nhiều hơn 10 ml dung dịch mẫu; nghĩa là không quá 0,001% 
trong chế phẩm. 

Asen: 0,50 g chế phẩm không được cho phản ứng của arsen nhiều 
hơn 2 ml dung dịch mẫu; nghĩa là không quá 0,004% trong chế phẩm. 

Giảm khôi lượng do sấy khó: Sấy khô khoảng 0,50 g chế phẩm (cân 
chính xác), ở 100-105°C tới khối lượng không đổi. Khối lượng mất đi 
không được quá 10%. 


114 


8 NVPHDLB 


6.1.4.3. Thử định lượng 

Cân chính xác khoảng 0,40 g chế phẩm, hoà tan vào 4 ml dung dịch 
axit clohydric 1 N. Để dung dịch thu được vào một bình định mức 200 mÌ 
rồi pha loãng với nước cho đến khoảng 120 ml. Thêm chính xác 25 ml 
dung dịch đồng sunfat (TT) 5%, 10 ml dung dịch natri axetat (TT) và thêm 
nước cho vừa đủ đến vạch rồi lắc đều. Sau 5 phút, lọc qua phếu lọc khô vào. 
trong một bình khô; bỏ 25 ml dịch lọc đầu. Lấy 10 ml dịch lọc cho vào một 
bình có nút mài, thêm 2 g kali iođua, lắc đều và để yên trong vòng 10 phút. 
Định lượng iot được giải phóng ra bằng dung dịch natri thiosunfat 0,1 N 
(chỉ thị là hồ tỉnh bột). 

Song song định lượng một mẫu kiểm tra trắng trong cùng một điều 
kiện như trên. 

Hiệu giữa hai lần định lượng biểu thị lượng anhidrit phosphoric của 
mẫu chế phẩm đem thử. 

1 ml dung dịch natri thiosunfat 0,1 N tương ứng với 0,00782 g 
anhidrit phosphoric P;O,. 

Phytin phải chứa ít nhất 39% anhidrit phosphoric P;O.. 


6.1.4.4. Bảo quản 
Trong chai lọ nút kín, ở chỗ khô ráo (theo TCVN 627-70) 
Còn axit phytic có các chỉ tiêu chất lượng sau đây [4]: 
Dạng bề ngoài: chất lỏng dính không màu 


Hàm lượng axit phytic (C,H,,O;„P,) : 50-80% 
Phospho vô vơ (P): không lớn hơn 0,002% 
Clorua (CI'): không lớn hơn 0,002% 
§Sunfat (SO,?”): không lớn hơn 0,002% 
Canxi (Ca): không lớn hơn 0,002% 
Arsen (As): không lớn hơn 0,0002% 


Các kim loại nặng (Pb): không lớn hơn 0,001% 

Khi đun nóng với dung dịch axit loãng hay dung dịch kiểm phytin bị 
thuỷ phân đến cuối cùng thành axit phosphoric và myø-inositol, nhưng 
trong thực tế, sản phẩm thu được có lẫn những sản phẩm thuỷ phân chưa 
hoàn toàn ở các mức độ khác nhau. 


1Š 


6.2. NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH PHYTIN TỪ CÁM GAẠO VIỆT 
NAM 

Nội dung nghiên cứu tách chiết phytin và chuyển hoá phytin thành 
inositol được thực hiện theo để tài độc lập cấp Nhà nước "Nghiên cứu tách 
chiết inositol từ cám gạo Việt Nam” [24]. 


6.2.1. Nghiên cứu tách chiết phytin từ cám chưa tách dầu 

Nguyên liệu được dùng trong nghiên cứu là cám gạo mua từ nơi xay 
xát thủ công hoặc được lưu hành trên thị trường,chưa tách dầu. 

Phương pháp chiết tách như sau: 

Cám mới, không mốc, chưa tách dầu đem sàng lại để loại bỏ trấu và 
tấm. Cám thu được đem ngâm trong dung dịch axit HCl có nỏng độ khác 
nhau và tỉ số cám/thể tích dung dịch ngâm chiết khác nhau. Thỉnh thoảng 
khuấy trong các khoảng thời gian khác nhau. Sau đó đem lọc thu dịch 
chiết. Điều chỉnh pH dịch chiết bằng dung dịch NaOH 15'B đến pH 4.5-5 
để loại bỏ anbumin và chất béo. Lọc lại để bỏ kết tủa. Thu lấy dịch lọc và 
trung hoà dịch lọc bằng NaOH 15B cho đến pH 7. Khi đó phytin kết tủa. 
Lọc thu lấy kết tủa phytin. Rửa kết tủa bảng nước cất cho đến khi nước rửa 
hết màu, sau rửa bằng cồn, tãi mỏng trên khay và sấy nhẹ ở 60-80°C. Sản 
phẩm thu được là chất rấn màu trắng. 

Những thông số đã khảo sát: 

1. Thời gian ngâm chiết; 

2. Nồng độ dung dịch axit HCI; 

3. Tỉ số lượng cám/ thể tích dung dịch ngâm chiết; 

4. Chất lượng nguyên liệu. 

Tất cả các sản phẩm thu được từ những thí nghiệm tách chiết phytin 
như mô tả trên đây theo các thông số thời gian ngâm chiết, nồng độ dung 
dịch axit HCI và tỉ số cám/thẻ tịch dung dịch ngâm chiết và sản phẩm 
phytin đều được xác định định lượng theo phương pháp định lượng nói 
trên. 

Như đã trình bày trong phần trên, có thể tách chiết phytin băng các 
dung môi axit hoá. Để chọn loại axit. trong trường hợp này đã khảo sát ảnh 
hưởng của bản chất axit đến mức độ tách chiết phytin. Thí nghiêm được 
tiến hành trong 2 giờ với 100 g cám chưa tách dầu. Kết quả được trình bày 
trong bảng 6.2. 


116 


Bảng 6.2. Ảnh hưởng của bản chất axit đến hiệu suất phytin 




















STT Axit Lượng phyữn (g) | Hiệu suất (%) | Hàm lượng PO, (%) 
|__ 1 Xitric 6,90 | 98/0 41/5 
2 Formic 6.92 | 983 408 
3 Sunfuric 688 |_ s77 41/8 
4 Clohydric 6,90 |_ sao 418 

















Từ những kết quả trên có thể nhận thấy rằng khi dùng HCI làm tác 
nhân axit hoá môi trường chiết phytin cho kết quả tốt, hơn nữa axit này dễ 
kiếm và giá rẻ. 
6.2.1.1. Ảnh hưởng của thời gian ngâm chiết 

Nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành khi thay đổi thời gian ngâm 
chiết và theo các điều kiện sau đây: 

~ Lượng cám dùng thí nghiệm: 100 g; 

- Lượng dung dịch ngâm chiết: 400 ml; 

~ Nồng độ dung dịch HC: 1 N; 

~ Nhiệt độ phòng. 


Kết quả từ những nghiên cứu nói trên được trình bày trong các bảng 
6.3. 


Bảng 6.3. Hiệu quả tách phytin theo thời gian ngâm chiết 
































sm Thời gian ngâm |_ Lượng phytin | Hiệu suất tách chiết Hàm lượng P;O, 

(giờ) (g) (%) (%) 
1 1 6,82 96,9 477 
2 2 6,90 98,0 470 
3 3 6,88 977 A77 
4 4 6.72 96,9 46,1 
5 5 6.78 977 477 
6 6 6/74 98,0 477 
kú Lá 6,80 972 470 
8 8 6,80 96,9 477 
9 24 6.78 977 47,5 























17 


Từ những kết quả thí nghiệm nêu trong bảng 6.3 thấy rằng hiệu suất 
ngâm chiết và hàm lượng P;O, ít phụ thuộc vào thời gian. Những thí 
nghiệm về sau đã được tiến hành trong thời gian 1 giờ, 


6.2.1.2. Ảnh hưởng của nổng độ HCI 

Nghiên cứu được tiến hành với nồng độ axit HCI khác nhau và theo 
những điều kiện thí nghiệm như sau: 

- Thời gian ngâm chiết: 01 giờ; 

- Lượng cám đem dùng: 100 g; 

- Thể tích dung dịch ngâm chiết: 400 ml; 

~ Nhiệt độ phòng. 

Kết quả được nêu trong bảng 6.4. 

Từ những kết quả thu được trong bảng 6.4, nhận thấy rằng khi tăng 
nồng độ dung dịch HCI từ 0,5 N lên 1,25-1,5 N hiệu suất thu nhận phytin 
và hàm lượng P;O, đều tốt hơn. 


Bảng 6.4. Hiệu suất tách chiết phytin phu thuộc nồng độ HCI 
































srr | Nồng độ HCI Lượng Hiệu suất tách chiết Hàm lượng P,O, 

“) phytin(g) (%) (%) 

1 0,50 517 734 40.3 

2 0,78 6,20 88,1 41/2 

3 1,00 6,82 948 40,7 

4 1,25 692 || 98.3 415 

5 1,5 6,98 98.0 417 

8 200 6,92 98.3 410 
L7 25 6,90 98,0 41.1 

















6.2.1.3. Ảnh hưởng của thể tích dung dịch ngâm chiết 

Thực nghiệm được tiến hành theo những thể tích dung dịch ngâm 
chiết khác nhau và trong những điều kiện như sau: 

- Nồng độ dung dịch HCI: 1 N; 

- Thời gian ngâm chiết giỜ: 

- Lượng cám đem dùng: 100 g: 

~ Nhiệt độ phòng. 








Kết quả được nêu trong bảng 6.5. 


118 


Bảng 6.5. Hiệu suất thu nhận phytin phụ thuộc thể tích dung dịch ngâm chiết 























smr Thể tích dịch ngắm | Lượng phytin | Hiệu suất chiết tách | Hàm lượng PO, 
(ml) (g) ®) (%) 
li 300 5,96 84.7 40,0 
2 400 682 98.3 417 
3 500 6,94 98,6 41,5 
4 700 6,88 94.8 417 
5 1000 6,20 88.1 415 




















Từ những kết quả thu được trong bảng 6.5 thấy rằng thể tích dung 
dịch ngâm chiết có ảnh hưởng đến hiệu suất thu nhận phytin. Tăng thể tích 
từ 300 ml đến 500 ml thấy hiệu suất phytin và hàm lượng P;O; tăng. 


Khi áp dụng những điều kiện trên đây (nồng độ HCI 1+ 1,25N, thời 
gian 2 giờ, nhiệt độ phòng) để tiến hành quá trình tách chiết với lượng cám 
tăng dần đã thu được các kết quả tương đối ổn định như được nêu trong 
bảng 6.6. 

Như vậy là, khi công suất tảng lên, hiệu suất chiết phytin vẫn đạt 
tương đối ổn định không thấp hơn 95% và hàm lượng P;O, đạt tiêu chuẩn 
Dược điển. 

Từ những thí nghiệm trên nhận thấy rằng tuy khi sử dụng cám chưa 
loại bớt trấu và tấm có dễ lọc sản phẩm hơn, nhưng lại cho hiệu suất phytin 
và hàm lượng P;,O, đều thấp hơn. Như vậy là, trước khi ngâm chiết, cám 
nên được loại bỏ trấu và tấm còn lẫn khi xay xát. 


Bảng 6.6. Kết quả tách chiết phytin theo mức độ tang công suất 
































sTr Lượng cảm Lượng phytin. Hiệu suất Hàm lượng PO, 

(kg) (g) (®%) (%) 
1 0,5 34,00 96,6 417 
2 1 68,00 I 96,6 40,6 
3 2 134,46 95,5 40,8 
4 4 270,05 95,9 415 
5 6 400,86. 949 L 417 
6 8 536,20 95,2 40,9 
7 10 670,21 95,2 413 

















119 


Như đã nói trên, những thí nghiệm trên đây được thực hiện với cám 
chưa được tách dầu trước. Tuy nhiên, từ những kết quả thu được có thể 
nhận định rằng đã có thể nắm bắt được về cơ bản những nội dung chính 
trong công nghệ tách chiết phytin từ cám và cám Việt Nam là nguồn 
nguyên liệu tốt để sản xuất có hiệu quả phytin cho các mục đích sử dụng 
khác nhau. 


6.2.2. Nghiên cứu tách chiết phytin từ cám gạo đã tách dầu 


Cám được tách dầu trước khi thực hiện chiết tách phytin. Việc tách 
dầu béo ra khỏi cám gạo được thực bằng các loại dung mỗi như ñ- 
hexan, xăng công nghiệp, etanol 95%. Dùng dung môi là n-hexan, hiệu 
suất tách đầu béo đạt 8,5% trọng lượng, còn khi dùng dung môi là xăng 
trắng, hiệu suất tách dầu béo gần tương tự (8,6%), còn nếu dung etanol 
96%, thì hiệu suất tách dầu chỉ đạt 6,6%. 

Cám sau khi đã tách dầu béo còn được phơi và sấy, độ ẩm còn lại thấp 
hơn 10% 


Phương pháp chiết tách như sau: 


Cám đã tách dầu, độ ẩm thấp hơn 10% được ngâm trong dung dịch 
axit HCI ở các nồng độ và tỷ lệ cám khác nhau với thời gian thay đổi. Sau 
đó hỗn hợp được lọc, chiết thu lấy dung dịch chiết. Điều chỉnh pH của 
dung dịch chiết được bằng dung dịch NaOH 12% tới pH 4,5-5 nhằm loại 
bỏ anbumin và chất béo. Lọc bỏ kết tủa, thu lấy dịch lọc. Điều chỉnh dịch 
lọc tới pH 7, để phytin kết tủa. Tiến hành lọc thu sản phẩm. rửa sạch bằng, 
nước cất tới hết màu, sau đó rửa lại bàng cồn. Sấy khô sản phẩm ở nhiệt độ 
80 - 85 "C. 


Các thông số đã khảo sát gồm: 





~ Thời gian ngâm chiết; 

- Nồng độ HCI; 

- Tỷ lệ nguyên liệu/ dung dịch ngâm chiết. 
6.2.2.1. Khảo sát thời gian ngâm chiết 

Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm với mỗi mẻ 8 kg cám đã tách dầu. 
độ ẩm 8% trong 32 lit dung dịch HCI 1N. Kết quả thí nghiệm thu được thể 
hiện trên bảng 6.7. 


120 


Bảng 6.7. Ảnh hưởng của thời gian ngâm chiết tới hiệu suất tách chiết 



































srr |  Thờigian. | Lượng phyữn | Hiệu suất tách chiết Hàm lượng P,O, 

(gi) (g) (%) (%) 
1 1,0 520,0 923 40,3 
2 15 528,0 93,8 41/2 
3 20 540,0 95,9 417 
4 25 5376 95,5 41/7 
5 30 534,4 94.9 417 
6 3⁄5 536,0 95,2 419 











Như vậy, hiệu suất cao nhất thu được là 95.9 % trong thời gian ngâm 
chiết 2 giờ, nếu thời gian ngâm dài hơn thì hiệu suất cũng không tăng. 


6.2.2.2. Khảo sát nổng độ HCI 

Nồng độ HCI ảnh hưởng khá lớn tới hiệu quả chiết tách phytin, 
những kết quả thí nghiệm thu được ở bảng 6.8 thể hiện rõ điều này. Thí 
nghiệm đã được tiến hành với 8 kg nguyên liệu trong 2 giờ. 


Bảng 6.8. Ảnh hưởng của nóng độ HCl tới hiệu suất tách chiết 



































sm Nồng độ HCL Lượng phytin Hiệu suất chiết tách. Hàm lượng P„O, 

(N) (g) (%) ®) 
1 0,50 435,2 773 40,1 
2 0.75 496,0 88,1 415 
3 1,00 540,0 95,9 41/7 
4 1/25 538,4 95,6 417 
5 1,50 534,4 949 41/7 
6 20 5296 94,0 41/8 











Như vậy pH môi trường thích hợp sẽ làm tảng khả nâng hoà tan 


phytin vào dung dịch nên hiệu suất chiết tách cao hơn. 


Từ bảng 6.8 nhận thấy nỏng độ HCI thích hợp nhất là 1-I.25 N cho 
hiệu suất thu nhận phytin tốt. 


121 


6.2.2.3. Khảo sát thể tích dung dịch ngâm chiết 

Chúng tôi đã tiến hành một số thí nghiệm để xác định được thể tích 
dung dịch HCI 1N thích hợp nhất cho phép chiết suất phytin đạt hiệu suất 
tốt nhất. Thí nghiệm đã được thực hiện với 8 kg nguyên liệu trong thời gian 
2 giờ. Kết quả thu được thể hiện trên bảng 6.9. 


Bảng 6.9. Ảnh hưởng của thể tích dung dịch HCI IN tới hiệu suất 





























srr | Thể tích HCI 1N | Lượng phyữn_ | Hiệu suất chiết tách | - Hàm lượng P,O, 

(9 (g) (%) (%) 
1 26 451,2 80,1 40,1 
2 30 5328 94/6 41,5 
3 | 3 5400 | 95,6 417 
4 34 542.4 95,3 41/6 
5 38 539,2 95,7 418 
6 38 536,0 95,2 417 

















Từ kết quả trên thu được thể tích dung dịch HCI IN thích hợp nhất là 
32 - 34 lít cho 8 kg cám đã tách dầu. Ở thể tích thấp hơn hiệu suất giảm do 
hiệu quả hoà tan trong dung dịch giảm, còn nếu thể tích lớn hơn cho hiệu 
suất cao hơn một chút nhưng lãng phí dung dịch chiết tách. 

Từ các kết quả trên chúng tôi nhận thấy nồng độ HCI 1-1.25 N, thể 
tích 32 lít, thời gian 2 giờ là thích hợp nhất để chiết tách 8 kg cám đã tách 
dầu. 

Tuy nhiên, hiệu suất tách chiết phytin từ cám đã tách dầu không khác 
nhiều so với hiệu suất thu được khi nguyên liệu đem tách chiết là cám chưa 
tách dâu. Điều đó cho phép dự đoán rằng cám chưa được tách dầu đáng kể. 


6.2.3. Đánh giá chất lượng sản phẩm 
[Theo Dược điền Việt Nam I (xem mục 6.I.4)] 


6.2.3.1. Đánh giá định tính 


Phytin tan hoàn toàn trong dung dịch axit axetic, HCl và kết tủa 
trong amoni oxalat (tạo thành muối phytin oxalat). 


Hoà tan hoàn toàn 1 g sản phẩm thu được trong 40 ml dung dịch axit 


122 


axetic sau đó lọc bỏ tạp chất. Lấy 10 ml dung dịch lọc thu được cho thêm 2 
ml dung dịch amoni oxalat thu được kết tủa trắng của muối. Lọc thu kết 
tủa, chia thành hai phần. Phần 1 không tan trong axit axetic, phần 2 tan 
hoàn toàn trong HCI 1N. 

Tất cả các sản phẩm các thí nghiệm thu được đã được chúng tôi kiểm 
tra định tính và đều cho kết quả đúng. 

Tỉnh chế phytin 

Cho phytin thô hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCI IN, điều 
chỉnh pH thích hợp, rồi lọc bỏ phần cặn không tan. Dung dịch được tẩy 
màu, rồi lọc 2 lần, thu được dung dịch trong suốt, dùng dung dịch NaOH 
12% trung hoà từ từ đến pH 7 để kết tủa phytin. Lọc lấy kết tủa phytin, rửa 
nhiều lần bằng nước cất, sấy ở 80°C. Quá trình lặp lại cho đến khi phytin 
đạt chất lượng mong muốn. Kết quả được trình bày trong bảng 6. 10. 


Bảng 6.10. Kết quả tỉnh chế phytin 


























STT_ | Phyun nan Phylin tính (kg) |_ Hiệu suất (%) _| Hàm lượng P,O, (%) 
1 041 0,09 Ỉ 90,0 417 
2 05 046 | - 915 40/9 
3 1,0 0,88 Ỉ 88,0 417 
4 | 30 | 2/78 Ỉ 92,0 410 
5 5,0 4,59 Ỉ 917 415 
6 10.0 ị 9,14 | _ 952 417 














6.2.3.2. Đánh giá định lượng 

Cân chính xác 0,4 g sản phẩm, hoà tan hoàn toàn với 4 ml HCI 1N. 
Cho dung dịch trên vào bình định mức 200 ml, thêm 25 ml CuSO, 5 %, 10 
ml Na COOCH, , thêm nước cất cho tới vạch sau đó lắc đều. Sau 5 phút lọc 
qua phểu lọc khö vào một bình khô. Bỏ 25 mÌ dịch lọc đầu, lấy 100 ml 
dịch lọc sau đó cho vào bình có nút nhám sau đó thêm 2 g KI lắc đều, để 
yên trong 10 phút. Định lượng iot giải phóng ra bằng dung dịch natri 
thiosunfat 0,1 N với chỉ thị là hồ tỉnh bột. 

Tiến hành định lượng một mẫu trắng trong cùng điều kiện như trên 
để so sánh. Hiệu số giữa hai lần định lượng cho biết lượng anhydrit 
phosphoric trong mẫu phytin. 

1 ml dung địch natri thiosunfat tương đương với 0.00782 g anhydrit 
phosphoric. 


123 


Tất cả các mẫu đem thử định lượng đều đạt hàm lượng anhydrit 
phosphoric lớn hơn 39% như yêu cầu của Dược điển. Các tạp chất khác 
cũng rất nhỏ: hàm lượng clo không quá 50 ppm; hàm lượng kim loại nặng 
không quá 10 ppm; hàm lượng arsen không quá 4 ppm. 

Tóm lại, đã nghiên cứu các thông số quá trình chiết khác nhau. như 
thời gian, nồng độ axit, thể tích dung dịch ngâm chiết. Kết quả cho thấy có 
thể đạt hiệu suất phytin tốt khi tiến hành chiết tách trong khảng thời gian 2 
giờ, với thể tích dung dịch chiết gấp 4 lần lượng cám nguyên liệu, nồng độ 
HCI khoảng 1-1,25 N. 

Từ những thí nghiệm mẻ lớn với công suất đến 8 kg nguyên liệu mẻ, 
nhận thấy kết quả có độ lặp lại cao. Sau khi tỉnh chế, sản phẩm được kiểm 
tra tại phòng thí nghiệm cũng như đã được kiểm tra chất lượng tại Viện 
Kiểm nghiệm, Bộ Y tế. Kết quả cho thấy sản phẩm đạt chất lượng theo yêu 
cầu các chỉ tiêu theo Dược điển Việt Nam II. 


6.3. THUỶ PHÂN PHYTIN THÀNH INOSITOL 


Thuỷ phân phytin thành inositol là một nội dung chính của đề tài 
trọng điểm cấp Nhà nước [24]. 

Axit phytic là este axit của axit phosphoric với inositol, nên có thể 
thu nhận inositol từ phytin bằng cách thuỷ phân cắt đứt liên kết este trong 
phân tử phytin. Xúc tác cho quá trình thuỷ phân có thể là các enzym, 
axit hoặc các polyancol [25], tuy nhiên, xúc tác phổ biến nhất vẫn là 
các axit, mặc dù, trong quá trình thuỷ phân bằng xúc tác axit, có thể 
còn lại một vài liên kết este trong phân tử phytin chưa bị cắt đứt. Quá 
trình thuỷ phân phytin xảy ra theo phương trình sau đây: 


~-POyHMe H 
MelO p~ D-PONHMe H H 
Từng + 6MeHPOa 
MeHOP- -POsHMe HO H 
O-PO;HMe SH 
Me;Ca, Mụ Phytin Inositol 


124 


Hiện nay, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn inositol từ 
nhiều nguồn khác nhau mà chưa chủ động sản xuất được. Nghiên cứu quá 
trình điểu chế inositol bằng thuỷ phân phytin đã được tiến hành theo 
phương pháp quy hoạch thực nghiệm [26]. 

Mẫu cám gạo đã tách dầu có độ ẩm thấp hơn 5 %, dư lượng dung môi 
thấp hơn 3 %; CO; 99,99 % từ Nhà máy khí hóa lỏng Yên Viên. Thiết bị 
phản ứng ở điều kiện áp suất cao Parr Intrusment Company-Moline (Mỹ) 
với dung tích bình phản ứng 3750 mI. Áp suất, nhiệt độ làm việc tối đa đến 
140 bar và 350°C. Sau khi kết thúc phản ứng, hỗn hợp được trung hòa bằng 
Ca(OH);, kiểm dư được loại bỏ bằng cách sục khí CO;, lọc sạch và tẩy màu 
dung dịch bằng than hoạt tính rồi cô đặc để kết tỉnh. Sản phẩm inositol thu 
được là tỉnh thể hình kim màu trắng. 

Sản phẩm đã được phân tích nguyên tố tại Trung tâm Nghiên cứu 
Khoa học quốc gia (CNRS), Pháp. Phổ hồng ngoại IR được đo trên máy 
FT-IR IMPACT 410, Đức. Phổ khối lượng EI-MS được đo trên máy khối 
phỏ MS 5989 B HewletL Packard, Mỹ. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1D và 
2D NMR được đo trên máy cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao Brucker 
AVAN 500 MHz, Đức. 

Inositol được đánh giá chất lượng tại Viện Kiểm nghiệm, Bộ Y tế 
theo Tiêu chuẩn Dược điển Pháp xuất bản lần thứ 8. 

Khi dùng các axit khác nhau làm xúc tác cho quá trình thuỷ phân 
phytin, đã tiến hành thuỷ phân ở 180°C, áp suất I8 atm trong thời gian 5 
giờ. Hiệu suất inositol thu được như trong bảng 6.1 1. 





Bảng 6.11. Ảnh hưởng bản chất axit đến hiệu suất inositol 





























STT Tác nhân Hiệu suất inositol (%), 
1 Axifomc |  _ 68 
2 Axit sunfuric 60 
3 Axit clohydric 58 
4 Axit phosphoric 56 
5 Nước 38 








Từ những kết quả trên có thể nhận thấy rằng axit formic có khả năng 
thuỷ phân phytin thành inositol cao nhất, tiếp theo là các axit sunfuric, 
clohyđric và phosphoric. Trong trường hợp vắng mặt axit, khả năng thuỷ 
phân phytin thấp nhất. 

Tuy nhiên, vẻ mặt thực nghiệm các axit formic và clohydric rất dễ 


125 


bay hơi, khó điều khiển khi tiến hành phản ứng. Axit formic giá đất. Sau 
thuỷ phân, việc cô đuổi các axit đó làm tiêu tốn năng lượng. dẫn đến tăng. 
giá thành sản phẩm. Về hiệu quả thuỷ phân phytin, axit sunfuric chỉ đứng 
sau axit formic. Hiệu quả thuỷ phân của axit phosphoric không bảng các 
axit trên, nhưng về mặt thực nghiệm và hiệu quả kinh tế cho những triển 
vọng tốt hơn. Chính vì lý do đó, trong những nghiên cứu về sau đã khảo sát 
hiệu quả xúc tác của axit phosphoric và axit sunfuric. 

Trong trường hợp axit phosphoric đã khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ 
thuỷ phân trong điều kiện tự áp suất và thu được các kết quả như trong 
bảng 6.12. 


Bảng 6.12. Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất thuỷ phản phytin đến hiều suất 








inositol 
STT Nhiệt độ thuỷ phân (°C) Áp suất (atm) Hiệu suất (%). 
1 150 4.86 68,6 
2 155 5,58 735 
3 160 6.30 73 
4 165 6.69 80,0 
5 170 7,08 817 
6 175 8/65 823 
Ƒ 180 10,23 822 
8 185 11,81 82/2 
9 190 1280 82/7 
10 195 14.19 82,7 

















Kết quả trên cho thấy với xúc tác là axit phosphoric, thì nhiệt độ thuỷ 
phân phytin cần cao hơn 175°C, ứng với áp suất trên 9 atm có thể cho hiệu 
suất inositol tốt. 


Bảng 6.13. Ảnh hưởng của nóng độ axit phosphoric đến hiều suất inositol 
thu được sau thuỷ phản phytin 





STT Nồng độ H,PO, (%) Hiệu suất inositol (%) 
1 80,1 
823 
78.4 
T5,2 
725 
70.4 
68,9 
68,0 
676 


1 
J 











@œxMG@G@œe+ 8= 
@œxG@0 k0 N 





126 


Về ảnh hưởng của nồng độ axit phosphoric trong môi trường thuỷ 
phân đã thu dược các kết quả như trong bảng 6.13. 

Như vậy, với nồng độ axit H,PO, 2% có thể thu được hiệu suất 
inositol cao nhất. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng được khảo sát khi 
dùng xúc tác là axit phosphoric ở nhiệt độ 175°C. Kết quả thu được như 
trong bảng 6. 14. 


Bảng 6.14. Ảnh hưởng của thời gian thuỷ phân hiều suất inositol 








STT Thời gian thuỷ phân (giờ) Hiệu suất inositol (%) 
1 1 75,8 
2 771 
3 4 79.3 
4 6 80,9 
5 8 81,9 
6 10 823 

















Như vậy, phản ứng thuỷ phân kéo dài từ 8 đến 10 giờ có thể thu được 
hiệu suất inositol tốt. 

Từ những kết quả trình bày trong các bảng 6.12, 6.13 và 6.14 có thể 
nhận thấy rằng trong trường hợp sử dụng axit phosphoric làm xúc tác, thì 
phản ứng thuỷ phân nên thực hiện ở nhiệt độ trong khoảng 175-195°C với 
nồng độ axit 2% trong khoảng thời gian 8-10 giờ. 

Đối với trường hợp xúc tác là axit sunfuric, cũng đã thu được những 
kết quả tương ứng về ảnh hưởng của nhiệt độ thuỷ phân (bảng 6.15): thời 
gian thuỷ phân (bảng 6.16) và nồng độ axit (bảng 6. L7). 


Bảng 6.15. Ảnh hưởng của nhiệt độ thuỷ phân khi dùng xúc tác là H,SO, 

















STT Nhiệt độ (°C) Áp suất (atm) Hiệu suất inositol (%) 
1 160 63 35,0 
2 180 10,2 80,0 
3 200 15/8 78.0 








Kết quả cho thấy ở nhiệt độ 180°C có thể thu được hiệu suất inositol 
cao nhất. 


127 


Bảng 6.16. Ảnh hưởng của thời gian thuỷ phân khi dùng xúc tác là H,§O, 














STT Thới gian (giờ) Hiệu suất inositol (%) 
1 2 34.2 
2 4 535 
3 8 674 
4 8 80,0 
5 10 80,0 











Với thời gian thuỷ phân 8-10 giờ có thể thu được hiệu suất inositol 
cao nhất. 


Bảng 6.17. Ảnh hưởng của nồng độ H,SO, đến hiệu suất inositol 














STT Nống độ H;SO, (%) Hiệu suất inositol (%) 
3 1 T78 
2 2 78,2 
3 5 80,0 
4 0 T84 
5 76.4 | 











Hiệu suất inositol cao nhất (80%) thu được khi dùng nỏng độ H,SO, 
là 5%. 


Như vậy, trong trường hợp dùng H;SO, làm xúc tác, thì hiệu suất 
inositol tốt nhất thu được khi dùng nồng độ axit 5%, ở nhiệt độ 180C và 
thời gian 8-10 giờ. Kết quả này phù hợp với (27] rằng phytin thuỷ phân tốt 
ở nhiệt độ và áp suất cao. 

Để xác định chính xác hơn những điều kiện tối ưu của quá trình thuỷ 
phân phytin bằng xúc tác H;SO, đã tiến hành nghiên cứu theo phương pháp 
kế hoạch hoá thực nghiệm [28], nhằm đáp ứng yêu cầu thiết lập công nghệ 
điều chế inositol với hiệu suất cao. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất thu nhận inositol đã được 
nghiên cứu là nhiệt độ phản ứng, thời gian phản ứng và nỏng độ 
H;SO,. Kết quả thực nghiệm theo quy hoạch được thể hiên trong bảng 
6.18. 


128 


Bảng 6.18. Hiệu suất thủy phân phytín theo kê hoạch hoá thưc nghiệm 





















































STT | Nhiệtđột (°C) | Thời gian T (giờ) | Nổng độ axít C (%) | Hiệu suất Y (%) 
1 202 10 10 43.32 
2 202 10 2 54,91 
3 207 6 8 37,03 
4 180 8 10,83 52,55 
5 180 10,83 6 51/27 
6 180 10 6 78,78 
Lị 180 2 10 49,21 
8 202 2 2 63,26. 
9 158 2 10 54,32 

10 158 2 10 51,96 

11 158 2 2 74.36. 

12 158 2 2 54,22 

13 153 6 6 41/74 

14 180 1,18 6 55,20 

15 180 6 1,18 70,72 




















Từ các kết quả thí nghiệm theo quy hoạch. phương trình hồi quy tính 
toán mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ axit và thời gian phản ứng, 
tới hiệu suất thủy phân phyun đã được xây dựng dưới dạng hàm số bậc hai 
như sau: 

Y=- 691,2 - I.868C + 8,183T + 12,462: - 0.0697: - 0.017T7C - 0,51 LCt + 
+ 0,278C? - 0.0227? + 0,007CT: 

Chương trình tính gần đúng cực trị của hiệu suất thủy phân theo quy 
hoạch thực nghiệm được lập trình trên ngôn ngữ Pascal. Tương ứng với cực 
trị này, hiệu suất thủy phân cao nhất 82,16 % đạt được khi thực hiện phản 
ứng trong 10 giờ với H;SO, 2 % ở nhiệt độ 175,5°C. Thí nghiệm kiểm 
chứng lại điểm tối ưu cho thấy các điều kiện phản ứng tính toán từ quy 
hoạch thực nghiệm là phù hợp. Sản phẩm thủy phân đã được làm sạch và 
kết tỉnh lại. Inositol thu được là chất kết tỉnh hình kim, điểm nóng chảy 
224'C, hiệu suất thu nhận đạt 82,16 %. 

Cấu trúc của inositol đã được kiểm tra bằng các phương pháp phổ 
hồng ngoại, khối phổ. cộng hưởng từ nhân và phân tích nguyên tố. 


129 


9NVĐHD-A 


Phổ hồng ngoại của sản phẩm thủy phân từ phytin chỉ ra sự có mật 
của nhóm chức OH ở vị trí 2696 cm !, 

Phổ khối lượng EI-MS xuất hiện các tín hiệu m/z 73 [base peak]. 180 
[M]Ị', 181 [M+HỊ". Kết quả phân tích nguyên tố như sau: C 40.01 %, H 
6,80 %, O 51,86 %. Các kết quả này đưa đến công thức phân tử của sản 
phẩm là C;H,;O,. 








OH 
4 OH 
OH 3⁄ 2? 
OH OH 
Š OH 1 
myo-Ïnositol 


Bảng 6.19. Độ dịch chuyển hóa học 'H và '*C NMR của inositol 


























STT Proton (ppm) Cacbon (ppm) 

1 3/5 dd J= 3, 10 Hz 7150 

2 4,03 tJ= 3 Hz 726 d 

3 3/8 đơ J= 3; 10 Hz 718đ - 
4 3/89 tJ = 10 Hz 728g — 

5 3/25 tJ = 10 Hz 748đ 

6 | 3,89 tJ= 10 Hz 728d 














Glủ chú dụng môi - D-O: nói chuẩn - TMS 


Phổ '*C NMR và phổ DEPT cho thấy 6 tín hiệu cacbon sp” CH liên 
kết OH với độ dịch chuyển hóa học ö 74,8; ô 72,8; ö 72,6: ö 71,5 ppm 
(bảng 6.19). 

Trên phổ 'H NMR, tín hiệu của proton số 2 là một triplet có độ dịch 
chuyển hóa học tại ổ4,03 ppm với hằng số tương tác J = 3 Hz. bén cạnh đó 
độ dịch chuyển hóa học của proton số 1 và 3 là ổ 3,5 ppm (44). có hằng số 
tương tác tương ứng J = 3 và 10,0 Hz, điều đó cho thấy proton số ] ở vị trí 
axial, proton số 2 ở vị trí equatorial và proton số 3 ở vị trí axial. Các tín 
hiệu của proton số 4, 5 và 6 đều là các triplet ở các độ dịch chuyển lần lượt 


130 





là ở 3,59; 3,25 và 3,59 ppm, hằng số tương tác J = 10 Hz. Điều này cho 
thầy các proton 4 và 6 tương đương nhau, cùng với proton 5 đều ở vị trí 
axial so với vòng cyclohexan. Kết quả phân tích nêu trên kết hợp với các 
khảo sát trên phổ HMQC và HMBC đã góp phản đưa đến cấu trúc 
1a,2z,3z,4/,5œ,6/-cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexanol; phù hợp với chất 
yo-inositol [29]. 

Khi so sánh phổ EI-MS của sản phẩm phản ứng với ngân hàng dữ 
liệu MS Wiley-275.L, các kết quả khẳng định lại một lần nữa rằng đó là 
myo-inositol. 

Kết quả đánh giá chất lượng inositol theo Tiêu chuẩn Dược điển Pháp 
xuất bản lần thứ 8 tại Viện Kiểm nghiệm, Bộ Y tế cho thấy inositol thu 
được đạt tiêu chuẩn. 

Thử độc tính của inositol: để đánh giá độ độc, inositol được pha 
bão hòa trong nước cất hai lần nồng độ 0,14 g/ml. Đối tượng thử độc tính 
là 70 chuột nhắt trắng, trọng lượng trung bình 20 + 2 g. được chia làm bảy 
nhóm, trong đó một nhóm đối chứng dùng nước cất. Dung dịch bão hòa 
inositol theo các liều thử nghiệm tương đương từ 3,5 g/kg tới 7 g/kg được 
đưa vào dạ dày chuột bằng cách cho uống một lần [30]. Sau đó, chuột được 
theo dõi 72 giờ. 

Bồ trí thí nghiệm và kết quả thử độc tính cấp của inositol được 
thể hiện trong bảng 6.20. 


Bảng 6.20. Kết quả thử độc tính cấp của inositol trên chuỏt nhất trắng 
































Niệm Thể tích cho uống. [  Liểu dùng Số chuột Số chuột 
(ml/10 g chuột) (gikg chuột) |_ thi nghiệm chết 
1 0,5 ml nước cất (đối chứng). - 10 0 
2 0,25 ml dung dịch thử 35 10 0 
3 0.30 ml dung dịch thử. 42 10 0 
4 0.35 ml dung dịch thử, 49 10 9 
5 0,40 ml dung dịch thử 56 10 | 0 
6 0,45 ml dung dịch thử 63 10 0 
7 0,50 ml dung dịch thử 710} 10 0 

















Kết quả thử nghiệm cho thấy, sau khi cho uống, chuột ở nhóm chứng 
và các nhóm thí nghiệm hoạt động và ân uống bình thường. Không có 
chuột nào chết trong thời gian theo dõi. Từ kết quả này có thể kết luận 
inositol không độc đổi với chuột nhất trắng cho tới liều 7 g/kg chuột. Từ đó 


l3] 


cũng không xác định được liều gây chết 50 % động vật thí nghiệm (LD.) 
vì không tìm được liều gây chết chuột. 

Kết quả là đã nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện phản ứng thủy 
phân phytin theo quy hoạch hóa thực nghiệm, hiệu suất thu nhận inositol 
cao nhất 82,16 % đạt được khi thủy phân phytin ở nhiệt độ 175.5°C trong 
10 giờ với nồng độ H;SO, 2 %. 

Các phân tích phổ IR, MS, ID và 2D NMR cho thấy cấu trúc của sản 
phẩm phù hợp với chất zyø-inositol. Inositol có chất lượng đảm bảo các 
tiêu chuẩn của inositol trong Dược điển Pháp xuất bản lần thứ 8. 

Việc thử độc tính cấp cho thấy inositol là một chất không độc tới liều 
7 g/kg đối với chuột nhất trắng. 


6.4. BÁN TỔNG HỢP INOSITOL NICOTINAT 

Inositol nicotinat được dùng rộng rãi trên thế giới để xử lý các triệu 
chứng tim mạch. 

Tên hoá học: 

Myo-inositol  hexa-3-pyridinecacboxylat; hexanicotinoyl inositol; 
hexanicotinyl cis-1,2,3,5-rans-4,6-cyclohexan; inositol hexanicotinat; 
meso-inositol hexanicotinat. 

Tên khác: inositol niacinat. 

Tên thương mại: Dilcit, Dilexpal; Mesotal; Esantene` Hamovannid; 
Hexanicit, Hexapal; Linodil; Mesonex; Palohex. 

Công thức thực nghiệm : C,;H,N,O,;. Trọng lượng phân tử 810,72. 
Công thức cấu tạo: 





Inositol nicotinat ở dạng bột tỉnh thể, nóng chảy ở 254,3-254,%C. 
Thực tế không tan trong nước, tan được trong axit loãng. 

Inositol nicotinat có tác dụng giãn mạch, nhất là đối với mạch vành 
và mạch ngoại vi [1]. Nó cũng có tác dụng hạ cholesterol-máu và hạ huyết 
ấp, không ảnh hưởng lên hệ thần kinh thực vật. Inositol nicotinat được 
dùng trong các rối loạn tuần hoàn ngoại vi (xơ vữa mạch, đái tháo, lạnh 
cóng, viêm nghẽn mạch, bệnh Burger, hội chứng Raynaud. chứng xanh tím 
đầu chỉ), trạng thái sau đột quy, thiếu máu cơ tim. Không dùng trong các 
trường hợp mới xuất huyết não, nhồi máu cơ tìm cấp, loét dạ dày-tá tràng 
tiến triển, phụ nữ có thai. 

Bán tổng hợp inositol nicotinat thường xuất phát từ axit nicotinic và 
inositol. Sơ đồ quá trình bán tổng hợp inositol nicotinat gồm hai giai đoạn: 


⁄ 'OOH 
J 
Axit 






nicotime " 
POCly | : _N 
⁄ OCl H H 
] + — 
H H ⁄ 
H ẰềN 


Inositol 


Giai đoạn đầu là chuyển axit thành dạng clorua của axit, còn giai 
đoạn hai là phản ứng este hoá inositol. Tuy quá trình bán tổng hợp xảy ra 
theo hai giai đoạn, nhưng trong thực nghiệm có thể tiến hành trong cùng 
một thiết bị phản ứng. 

Quá trình bán tổng hợp có thể được tiến hành trong bình cầu ba cổ có 
lắp sinh hàn, máy khuấy, ống nhỏ giọt, nhiệt kế. Cho vào bình cầu đó 
pyriđin làm tác nhân nhận HCI sinh ra trong quá trình phản ứng. Tiếp theo 
cho vào bình axit nicotinic, rồi POCI,. Nâng nhiệt độ của hỗn hợp trong 
bình phản ứng lên 60°C và duy trì nhiệt độ đó trong I giờ. Sau thời gian đó, 
cho dần đần myo-inositol vào hỗn hợp trên và nâng nhiệt độ lên 80°C. Duy 


133 


trì nhiệt độ này trong 2 giờ. Sau khi kết thúc quá trình trên. hỗn hợp phản 
ứng được rót vào nước đá, khuấy đều. Inositol nicotinat kết tinh. lọc lấy 
tỉnh thể tách ra. Rửa bảng nước đá và axeton. Kết tinh lại trong hỗn hợp 
cloroform/ete. Sấy sản phẩm ở 110C. 

Đã khảo sát một số thông số quan trọng [31]. 


Ảnh hưởng của lượng pyridin đến hiệu suất inositol nicotinat được 
xác định khi dùng 5 g axit nicotinic, 3,4 g POCI, và 1,25 g inositol để tiến 
hành phản ứng giai đoạn thứ nhất ở 60°C trong 1 giờ và phản ứng thứ hai ở 
80°C trong 2 giờ. Kết quả được trình bày trong bảng 6.2]. 





Bảng 6. 21. Ảnh hưởng của lương pyriđin đến hiệu suất inositol nicotinat 











STT Lượng pyriđin (ml) | Lượng sản phẩm (g) | Hiệu suất (%) 
1 110 | 0 | 0 
2 13/5 | 4.48 | 817 
3 18,0 485 83.0 
4 20,0 | 46 83.9 
5 230 | 46 Ì 83.9 











Từ những kết quả trên, nhận thấy rằng khi sử dụng 20 ml pyriđin cho 
5 ø axit nicotinic là thích hợp. 


Ảnh hưởng của thời gian tiến hành phản ứng clo hoá axit nicotinic 
(T) (giai đoạn thứ nhất) trong quá trình bán tổng hợp inositol nicotinat 
được khảo sát khi sử dụng 5 g axit nicotinic, 3.4 g POCI,, 1.25 g inositol và 
20 ml pyriđin, trong khi phản ứng este hoá (giai đoạn thứ hai) xảy ra ở 
80C trong 2 giờ. Kết quả thu được như trong bảng 6.22. 


Bảng 6.22. Ảnh hưởng của thời gian clo hoá axit nicotinic đến hiều suất bán tổng. 
hợp inositol nieotinat 











STT Thời gian T; (phút) Inositol nicotinat (g) Hiệu suất (%) 
1 60 46 839 
2 90 47 857 
3 110 47 857 














Từ những kết quả trên nhận thấy rằng thời gian thực hiện phản ứng clo. 
hoá axit nicotinic trong 90 phút là thích hợp. 


Lượng POCI, trong phan ứng clo hoá axit nicotinic có ảnh hường đến 


134 


hiệu suất tạo thành clorua của axit nicotinic và từ đó ảnh hưởng đến hiệu 
suất sản phẩm inositol nicotinat. Ảnh hưởng của lượng POCI, được khảo 
sát khi dùng 20 ml pyriđin, 5 g axit nicotinic, 1,25 g inositol và tiến hành 
phản ứng clo hoá axit nicotinic ở 60°C trong 90 phút, còn phản ứng este 
hoá được thực hiện ở 80°C trong 2 giờ. Kết quả thu được như trong bảng 
6.23. 


Bảng 6.23. Ảnh hưởng của lượng POCI, đến hiệu suất inositol nicotinat 








STT Lượng POCI; (g) Inositol nicotinat (g) Hiệu suất (%) 
1 27 40 73,0 
2 31 44 80,3 
3 34 47 85,7 
4 41 4/75 86,7 
5 45 475 86,7 

















Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng khi sử dụng 5 g axit nicotinic thì 
lượng POCI; thích hợp là 4,1 g, tức là tỉ số mol POCI/axit nicotinic = 0,66. 

Đối với lượng inositol đưa vào phản ứng este hoá dã khảo sát khi sử 
dụng 20 ml pyriđin, 5 g axit nicotinic, 4,1 g POCI, và phản ứng este hoá 
được thực hiện ở 80°C trong 2 giờ. Kết quả thu được như trong bảng 6.24. 


Bảng 6.24. Ảnh hưởng của lượng inositol đến hiệu suất inositol nicotinat 








STT Lượng inosiol(g) | Lượngsảnphẩmg) | _ Hiêu suất(%) 
1 1,0 371 67 
2 1,15 440 80,3 
3 1/25 475 86/7 
4 1/35 475 86,7 
5 1,50 474 86,7 














Kết quả thu dược cho thấy rằng khi sử dụng 5 g axit nicotinic, thì 
lượng inositol thích hợp là 1,25 g, tức là tỉ lệ mol inositol/axit nicotinic 
=0,17. 

Khi khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng este hoá (7;) đã sử 
dụng 20 ml pyriđin. 5 g axit nicotinic, 4,1 g POCI., 1,25 g inositol và thực 
hiện phản ứng clo hoá axit nicotinic ở 60°C trong 90 phú, còn phản ứng este 
hoá được tiến hành trong 2 giờ. Kết quả thu được như trong bảng 6.25. 


135 


Bảng 6.25. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng este hoá đến hiều suất 
inositol nicotinat 








STT Thời gian este hoá (g) Inosifol nicotinat (g) Hiệu suất (%) 
1 t2 475 86,7 
2 25 481 877 
3 3 4,88 89,0 
4 3⁄5 4,88 89,0 

















Những kết quả trong bảng cho thấy phản ứng este hoá thực hiện trong 
3 giờ có thể thu được hiệu suất inositol nicotinat tốt. 

Khi sử dụng các thông số vẻ nhiệt độ và thời gian của phản ứng clo 
hoá axit nicotinic ( 60'C và 90 phút) và của phản ứng este hoá (80°C và 3 
giờ) đã tiến hành quá trình bán tổng hợp inositol nicotinat theo lượng tăng 
dần của các chất tham gia phản ứng để xác định độ ổn định của quy trình 
thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm được trình bày trong bảng 6.26. 


Bảng 6.26. Kết quả xác định đỏ ồn định của quy trình bán tổng hợp 
inositol nicotianat 





Các chất tham gia phản ứng noel vest 











thu được 

STr | Pưiến | asitnicotinic | POCI, | inositol | lượng sản phẩm | hiệu suất 
(m) @) @) () @) _ ) 
1 20 5 41 1/25 4/88 | 890 
2 30 75 61 187 1.32 89/0 
3 40 10 82 25 976 1 890 
4 50 125 102 | 3⁄12 122 880 

















Kết quả trong bảng 6.26 chứng tỏ rằng quy trình bán tổng hợp inositol 
nicotinat như đã trình bày trên đây đã đạt mức độ ồn định có thể sử dụng đưa 
vào triển khai công nghệ. 

Chất lượng của inositol nicotinat đã được kiểm tra tại Viện Kiểm 
nghiệm Bộ Y tế theo tiêu chuẩn của Dược điển Anh 1993. Theo phiếu kiểm 
nghiệm, chất lượng của sản phẩm inositol nicotinat thu được theo quy trình 
bán tổng hợp đã trình bày ở trên như sau: 

- Về cảm quan: sản phẩm là bột kết tỉnh màu trắng. không mùi, 
không tan trong nước. tan nhẹ trong cloroform, không tan trong etanol 
96% và ete, tan được trong axit loãng: 


136 


~ Đun nóng với Na;CO, với tỉ lệ trọng lượng gấp 4 lần chất thử, thấy 
có mùi pyriđin toả ra; 

- Phổ hồng ngoại trùng với phổ hồng ngoại của inositol nicotinat đã 
được công bố; 

- Các tạp chất: kim loại nặng không quá I0 ppm; hàm lượng clo 
không quá 350 ppm; hàm lượng tro sau khi đốt cháy ở 800°C là 0,04%. 

- Hàm lượng dư của axit nicotinic đáp ứng yêu cầu của Dược điển 
Anh 1993; 

- Hàm lượng ẩm: sau khi sấy ở 105°C cho đến khi trọng lượng không. 
đổi. Nhận được mức độ mất khối lượng là 0,2%. 

~ Độ tỉnh khiết của inositol nicotinat đạt 99, 1%. 

Như vậy, chất lượng inositol nicotinat thu được hoàn toàn tương ứng 
với tiêu chuẩn ghỉ trong Dược điển Anh 1993. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
I. Nguyễn Duy Cương và Nguyễn Hữu Quỳnh chủ biên. Từ điển Bách 
khoá Dược học. NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 1999. 


2. The Merck Index. An Encyclpedia of Chemicals, Drug and 
Biologicals, Tenth Editon, Martha Windholz editor, Merck & Co.,Inc, 
Rahway, N.Y.,USA, 1983, p.1065. 


E.Graf. Free Radic.Biol.Med..8(1) 61 (1990). 

D.H. Smith, E.S.Clark. Soil. Sci., 72, 353 (1951). 

D.Cosgrove. J.Rev.Pure and Appl. Chem.33,1075 (1966). 
M.E.Tate. Anal.Biochem., 23, 141 (1968). 

A.Ullah. A.M.Shamsuddin. Carcinogenesis, 11(12) 2219 (1990). 
D.H. Smith. E.S.Clark. Soil. Sci., 72, 353 (1951). 


E.Nicolett, L.Flore, S.Caballaro, P.L.Canonico. J.Nerurochem. 53(4), 
1026 (1989). 


10. A.M.Shamsuddin, G.Y.Yang, I.Vucenik, Anticancer Ré. 16(6A) 3287 
(1996). 


11. A.M.Shamsuddin. A.Ullah. Carcinogenesis, 10(8) 1461 (1989). 


„ m mg À2 ko 


137 


13. 


14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


. E.Graf, J.W.Eaton. Nutr.Cancer, 19(1)11 (1993). 


B.J.Lee, D.G.Hendricks. J.Food Science, vol.62, No.5, 935-939 (1997): 
Metal-catalyzed Oxidation of Ascorbate, Deoxyribose and Linoleic 
Acid as Affected by Phytic acid in Model System. 


P.S.Rao, X.K.Liu et al. Ann.Thorac.Surg, 52(4) 908 (1991) 
M.Siren. US Pat.4,797,390 (1989). 

M.Siren. US Pat.5,023,28 (1991). 

M.Siren. US Pat.5,330,979 (1994). 

M.Siren. US Pat.5,407,924 (1995). 


19.T.Posternak. The Cyclitols, Paris, 1965. 


20. 


31. 
22. 


23. 
24. 


25. 
26. 


21. 
28. 
29. 
30. 
31. 


138 


Lê Ngọc Tú chủ biên. Hoá học thực phẩm. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 
Hà Nội, 2001,tr. 152. 


H.Ogawa, T.Kanno.US Pat. 4,668,813 (1987). 


D.McQuigg, C.Marston,G.Fitzpatrick,E.Crowe, S.Vorhies, R.Murugan, 
T.Bailey. US Pat.5,574,180 (1996). 


Dược điển Việt Nam I. NXB Y học, Hà Nội,1966. 

Mai Ngọc Chúc và các cộng tác viên. Báo cáo nghiệm thu đẻ tài độc 
lập cấp Nhà nước. Nghiên cứu công nghệ điều chế inositol và các chế 
phẩm khác từ cám gạo Việt Nam, Hà Nội, 2003. 

T.N.B. Kaimal. J. of oil tech. assoc. India, 30, 183-185, (1998). 

Mai Ngọc Chúc, Lưu Hoàng Ngọc, Ngô Đại Quang, Nguyễn Ngọc 
Thanh, Lê Đăng Quang, Lê Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hoài Anh. 
Điều chế inositol từ cám gạo Việt Nam, Tuyển tập công trình nghiên 
cứu khoa học công nghệ 50 năm Viện Hoá học Công nghiệp. Hà Nội, 
2005, tr.575-579. 

J. Kovac. Prum. Potravin. 22, 30-32, (1971). 

Kattanek. Aehnlichkeistheorie, Leipzig, (1967). 

M.E. Tate. Anal. Biochem.. 23, 141 (1968). 

A.W. Hayer. Principle and Methods and Toxicology, (1994). 

Trần Thị Minh Yến và các cộng tác viên. Báo cáo nghiệm thu đề tài 
cấp Bộ: Nghiên cứu bán tổng hợp inositol nicotinat làm thuốc. Hà Nội, 
12/2004. 








Chương 7 


CELLULOSE VI TINH THỂ 


7.1. CELLULOSE VÀ CELLULOSE VI TINH THỂ 


Cellulose vi tính thể (microcrystalline cellulose - MCC) là cellulose 
xuất phát từ cellulose thiên nhiên có chất lượng cao. Trong khi cellulose là 
vật liệu hữu cơ đồi dào nhất, thì cellulose vi tỉnh thể chỉ có thể có được từ 
œ-cellulose. Trong thiên nhiên, cellulose bao gồm các đơn vị glucose nổi 
với nhau bằng liên kết J-1,4-glucosit. Các mạch thẳng đó của cellulose 
cuộn lại với nhau thành sợi nhỏ quấn vào nhau trên thành của tế bào thực 
vật. Cellulose vi tnh thể là phần cellulose có mức độ kết tỉnh cao thu được 
bằng cách thủy phân cắt mạch và loại bỏ phần vô định hình của cellulose 
tự nhiên. Kích thước hạt MCC trung bình vào khoảng 15 đến 40 gum. cấu 
trúc chứa khoảng 40 đến 350 đơn vị glucose. 


0H 
9 9H : 
L tà Lut XÃ -—=40- 350 
HO ; : 
OH ö 
OH 


Nguyên liệu cellulose tự nhiên thường gồm có cellulose, hemi- 
cellulose và lignocellulose. Cellulose hay œ-cellulose là polysacarit mạch 
thẳng có các đơn vị (monome) gồm 6 nguyên tử cacbon, tức là các đơn vị 
D-glucose liên kết B-1,4. Hemicellulose hay còn gọi là - và y-cellulose là 
polysacarit, trong đó có các đơn vị gồm 5 nguyên tử cacbon (xylose). 
Mạch của hemicellulose nói chung ngắn hơn so với œ-cellulose. Lignin là 
polyme có các nhàn thơm hay phenol. Lignin là chất kết dính tự nhiên cho 
các mạch cellulose trong nguyên liệu cellulose tự nhiên. 

Các phân tư cellulose mạch thẳng bó lại với nhau thành các vi sợi có 
dạng xoăn trong vỏ tế bào thực vật. Mỗi một vi sợi này có mức độ liên kết 


139 


nội ba chiều rất cao và nhờ thế tạo ra một cấu trúc tỉnh thê của cellulose 
làm cho chúng không tan trong nước và bền vững với các chất hoá học. 
Cellulose tỉnh thể có mức độ polyme hoá (degree of polymerization-DP) 
khác nhau phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu. DP là số đơn vị monome 
trong phân tử polyme. Độ lớn của DP thường gặp là khoảng từ 1500 đến 
2000 đối với cellulose từ gỗ và 3000 đối với cellulose từ bông. 

Cellulose là vật liệu dạng sợi màu tráng, độ dài sợi là 40-50 mm, 
trọng lượng riêng 1,52-1,54 g/cm`, không tan trong nước và dung môi hữu 
cơ, tan được trong dung dịch nước của một số muối phức của kim loại đa 
hoá trị, như Cu(II), Co(II) với NH,. Các đơn vị glucosit dưới tác dụng của 
axit có thể thuỷ phân, và quá trình thuỷ phân đến cùng tạo thành ?- 
gølucose. 

Cao phân tử của hemicellulose có phân nhánh và được xây dựng từ 
nhiều loại đơn vị: pentose (xylose, arabinose) hay hexose (manose, 
galactose, fructose) (hình 7.1). 


H-C=O H-C=O 
Ha-OH OOH CHạ-OH 
H-C-OH 2 HO-C-H 2 
Ả ï " O-C: 


JỊ [ 
HO-C-H HO-C-H kuê2 9 
H-C-OH H-C-OH H--OH 





H-C-OH í H-Ò-OH H-È-OH 
CHạ-OH OOH Hạ-OH 
D-glucose Axit D-glucoronic D.mannose 
H-C<O H-C=O 
HO-È-H H-È-OH 
H-Ò-OH HO-È-H 
H-C-OH PệSH 
CHạ-OH nền 
D-arabinose Dxylose 


Hình 7.1. Các đơn vị tạo thành phân tử hemicellulose 


Mức độ polyme hoá (DP) của hemicellulose vào khoang 50-300. 
Hemicellulose là chất vô định hình. tan được trong các dung dịch kiểm và 
dễ đàng bị thuỷ phân bằng axit đến mức độ cao hơn so với cellulose. 

Lignin là chất vô định hình màu vàng nâu, trọng lượng phản tư từ vài 


140 


trăm đến một triệu. Lignin là cao phân tử không điều hoà có phân nhánh. 
được cấu tạo nên từ các đơn vị phenol thế (hình 7.2). Tuy nhiên. cấu trúc 
của lignin vẫn chưa được xác định rõ ràng. 


HO— 0H 
Lignin—O » 
>œ 


le, 





Ho“ l2 TẾ 
tr OMe 


0H 


Hình 7.2. Phân từ lignin 


Vai trò của lignin trong thành tế bào thực vật là lấp đây khoảng trống 
giữa cellulose, hemicellulose và pectin, nó tạo nẻn độ bẻn của thành tế bào 
và do đó của thực vật. Lignin đóng vai trò quan trong trong việc dần nước 
trong thân cây. Lignin còn có tác dụng giúp cây chống lại các tác nhân gây 
bệnh. 

Như vậy. trong nguyên liệu cellulose tự nhiên có những đoạn 
(segment) của vì sợi mà liên kết nội yếu hơn và được gọi là vùng vô 
định hình. bao gồm hemicellulose và lignocellulose. Khi thuỷ phân. 


141 


phần vô định hình bị tách ra, để lại phần cellulose tỉnh thể. Từ phần 
tỉnh thể của vi sợi cellulose có thể chế tạo được cellulose vi tỉnh thể 
(MCC) [1]. 


7.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO CELLULOSE VỊ TINH THỂ 


Cho đến nay, đã đẻ xuất bốn phương pháp chính để chế tạo cellulose 
vi tỉnh thể. Phương pháp thuỷ phân bằng axit clohydric [2], hay bằng axit 
sunfuric [3]. Khi thuỷ phân bằng axit để chế tạo cellulose vi tỉnh thể, thì 
nguyên liệu nên có hàm lượng œ-cellulose không thấp hơn 92%. Nếu 
nguyên liệu có hàm lượng œ-cellulose thấp, thì phải tiến hành trước quá 
trình tỉnh chế nâng cao hàm lượng œ-cellulose [4]. Phương pháp thuỷ phân 
bằng hơi nước được thực hiện ở áp suất cao [5]. Hướng thứ ba là thuỷ phân 
bằng enzym [6]. Cuối cùng là phương pháp thuỷ phân bằng H;O; [7]. Theo 
phương phấp này có thể sử dụng nhiều loại nguyên liệu, như bông. bột gỗ, 
lõi ngô, thân cây ngô, bã mía, rơm rạ, trấu, vỏ đỗ [8]. 

Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm. Phương pháp thuỷ 
phân bằng axit có khả năng thuỷ phân lựa chọn và đơn giản về kết cấu thiết 
bị, nhưng nhược điểm là có lượng chất thải lớn và ăn mòn thiết bị cao. 
Phương pháp thuỷ phân bằng hơi nước ở áp suất cao có thể khắc phục 
nhược điểm về ăn mòn thiết bị và giảm lượng chất thải, nhưng phức tạp vẻ 
thiết bị và phải bảo đảm an toàn ở áp suất và nhiệt độ cao. Phương pháp 
thuỷ phân bằng enzym đảm bảo thuỷ phân lựa chọn, giảm chất thải và khắc 
phục hiện tượng ăn mòn, nhưng về nguồn enzym cũng là vấn đề cần lưu ý, 
nhất là trong điều kiện nước ta. Phương pháp thuỷ phân bảng H;O; khắc 
phục được nhiều nhược điểm của các phương pháp trên, nhưng hiệu suất 
còn là vấn đề khó đạt đến mức độ cao. 

Cho đến nay, trong công nghiệp phần lớn cellulose vị tỉnh thê vẫn 
được điều chế bảng phương pháp thuỷ phân bằng axit, khi dùng nguyên 
liệu có hàm lượng ơ-cellulose cao (> 92%). Quá trình thuỷ phân được 
kiêm soát và dừng lại khi độ polyme hoá (DP) của sản phâm thu được phù 
hợp. Sản phâm thủy phân được lọc, rửa, tẩy màu, xử lý và sấy kh. 

Tùy theo loại nguyên liệu cellulose được sử dụng cũng như phương 
pháp điều chế người ta thu được MCC có kích thước hạt, ty trọng... khác 
nhau và được sử dụng vào những mục đích khác nhau. như trong công 
nghiệp dược phâm. mỹ phâm. thực phẩm. sản xuất giây v.v. 


142 






¡ vào khoảng 50.000 tấn, trong đó lượng tiêu thụ riêng cho bào 
chế dược phẩm là 30.000 tấn. Nhu cầu tiêu thụ ở Bắc Mỹ chiếm 50%, 
Châu Âu là 25%, Nhật Bản là 7% và theo dự báo nhu cầu tiêu thụ ở các 
nước Châu Á sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. 

Ở Việt Nam, phần lớn thuốc viên còn được sản xuất theo công nghệ 
cũ sử dụng tỉnh bột (amidon) hoặc lactose làm tá được, cho nên thuốc viên 
thường không đạt yêu cầu về độ rã (thời gian rã của viên nén) theo quy 
định của Dược điển Việt Nam III. Vì vậy, những năm gần đây nhiều cơ sở 
sản xuất dược phẩm đã nhập cellulose vi tỉnh thể (avicel) về làm tá dược 
dập viên, nhằm nâng cao chất lượng thuốc sản xuất trong nước. 

Vì những lý do nêu trên, việc nghiên cứu điều chế cellulose vi tỉnh 
thể từ nguồn nguyên liệu cellulose sẵn có trong nước và dễ tái tạo trên cơ 
sở công nghệ tự nghiên cứu là hết sức cần thiết và cắp bách. 


7.3. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CELLULOSE VI TINH THỂ TỪ 
NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC 


Trong công trình nghiên cứu chế tạo MCC bằng nguyên liệu trong 
nước [I0] đã sử dụng phương pháp thuỷ phân cellulose bằng axit HCI và 
nguồn nguyên liệu có hàm lượng œ-cellulose cao (> 93%). Quá trình thuỷ 
phân được kiểm soát và dừng lại khi độ polyme hoá của sản phẩm đạt giá 
trị thích hợp. Sản phẩm được lọc, rửa, tinh chế, xử lý và sấy khô. 

Trong quá trình nghiên cứu, các tác giả đã khảo sát các thông số tối 
ưu về nồng độ axit, nhiệt độ, thời gian phản ứng ảnh hưởng đẻn hiệu suất 
và chất lượng của MCC thu được. Axit HCI được sử dụng làm tác nhân 
thủy phân cắt mạch theo phương pháp của O. A. Battista [2]. Theo [2]. axit 
HCI phù hợp hơn cả. vì nó vừa cho hiệu suất MCC cao, vừa thủy phân khá 
chọn lọc liên kết mạch nhánh trong vùng vô định hình của vi sợi cellulose. 

Nguyên liệu được lựa chọn để khảo sát các thông số công nghệ trước 
hết là bông, vì đây là loại nguyên liệu có hàm lượng ơ-cellulose cao mà 
không cần phải qua một giai đoạn xử lý nào khác trước khi thủy phân. 


143 


Tiếp đến nghiên cứu điều chế MCC từ nguồn nguyên liệu bột giấy 
nhập khâu và sản xuất trong nước. 

Việc lựa chọn những nguyên liệu trên để nghiên cứu điều chế MCC 
cho phép thu được sản phẩm dược dụng, nguyên liệu được sử dụng ban 
đầu càng tỉnh khiết càng tốt. Hơn nữa, sử dụng nguyên liệu càng tinh thì sẽ 
càng giảm được chỉ phí tỉnh chế, cũng như đảm bảo yêu cầu chất lượng 
sản phẩm. 

Độ polyme hóa trung bình DP được xác định theo phương pháp đo 
độ nhớt của MCC trong dung dịch IM như quy định trong Dược điên Châu 
Âu [11]. Cấu trúc vi tỉnh thẻ của MCC được nghiên cứu qua nhiễu xạ tỉa 
X. Tỷ trọng khối được xác định bằng cách rót MCC vào dụng cụ đo thể 
tích chuẩn 20 em`, cồn và xác định theo Dược điển Mỹ [12]. Hiệu suất sản 
phẩm MCC được tính dựa trên khối lượng sản phẩm thu được so với khôi 
lượng cellulose nguyên liệu ban đầu. 


Quy trình thực nghiệm 


Phân tán 1 phần khối lượng cellulose vào khoảng 10 phần khối lượng 
nước cất bằng máy khuấy trong bình phản ứng có lắp sinh hàn hỏi lưu. 
Nâng nhiệt độ hỗn dịch lên đến nhiệt độ tương ứng, bổ sung lượng axit 
HCI 37% theo nồng độ cẩn nghiên cứu. Thời giản phản ứng được tính từ 
khi bổ sung axit vào hỗn dịch phản ứng. Kết thúc giai đoạn thủy phân, hỗn 
hợp phản ứng được pha loãng gấp đôi bằng nước cất lạnh. Lọc, rửa axit 
đến trung tính. 





Phân tán sản phâm thu được vào một lượng nước gấp khoảng 5 lần 
lượng sản phẩm thu được và cho qua rây kích thước 0.2 mm đê tách phần 
cellulose chưa bị thủy phân. Lọc phần bột qua rây, sấy khô ở nhiệt độ 
60-80 °C trong 24 giờ. Đem nghiên sản phẩm và cho qua rây kích thước lỗ 
100 tim. 





Nguyên liệu và sản phẩm trước khi được phân tích băng phương 
pháp khôi lượng đều được sây 3 giờ ở 105 "C. 


Khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng 


Đề khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản ứng thủy phản đến hiệu 
suất và chất lượng MCC thu được. đã sử dụng nguyên liệu là bỏng thương 
phẩm. 


144 


Nhiệt độ phản ứng là 105 "C, nồng độ axit HCI 10%. 
Kết quả thực nghiệm được trình bày trong bảng 7.1. 


Bảng 7.1. Ảnh hường của thời gian phản ứng đến hiệu suất và màu sắc 
sản phẩm MCC 



































Thị Cellulose. 
sr Ko ng VN chưa thủy. DP K 
(phút) phân (%) 
1 5 525 45 B Trắng 
2 10 63,0 38/5 675 Trắng 
3 | 1 78,2 18 375 Trắng 
4 20 84.1 118 290 Trắng 
5 25 86,3 94 254 | — Tráng 
6 30 917 407 221 Trắng 
7 35 85.3 35 78 Trắng ngà 
s8 | 40 810 | 25 56 Nâu sáng 
9 45 786 19 41 Nâu 























Từ kết quả thực nghiệm trong bảng 7.1 có thể nhận thấy, thời gian 
tiễn hành phản ứng thủy phân ảnh hưởng nhiều tới hiệu suất và màu sắc 
của sản phẩm MCC. Khi thời gian thủy phân nhỏ hơn 15 phút, thì hiệu suất 
MCC thu được thấp do một phần cellulose nguyên liệu chưa bị thủy phân. 
Ngược lại, khi thời gian duy trì phản ứng lớn hơn 30 phút. thì hiệu suất sản 
phẩm MCC có xu hướng giảm và màu sắc sản phẩm cũng sắm màu hơn. 
Thực nghiệm cho thấy, ở nhiệt độ 105 "C, hỗn hợp phản ứng bắt đầu 
chuyển dần sang sẫm màu sau khoảng 35 phút và trở nên tối mầu sau 40 
phút. Nếu thời gian thủy phân dài hơn 30 phút, thì cần phải có thêm công 
đoạn tẩy màu sản phâm. DP của sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy định của 
Dược điển sau khoảng 30- 35 phút tiễn hành phản ứng. 

Tóm lại, đề điều chế được sản phẩm MCC có chất lượng đảm bảo 
yêu cầu, thì thời gian tiền hành phản ứng thủy phân thích hợp là 30 đến 35 
phút. 


145 


10 NVĐHD-A 


Ảnh hưởng của nồng độ axit 

Để khảo sát ảnh hưởng của nồng độ axit đến hiệu suất và chất lượng 
sản phẩm MCC, đã tiến hành các thí nghiệm trong khoảng nồng độ HCI từ 
4 đến 18%. Thời gian thực hiện phản ứng là 30 phút. Nhiệt độ phan ứng là 
nhiệt độ sôi của hỗn hợp phản ứng. Kết quả thực nghiệm được trình bày 
trong bảng 7.2. 





Bảng 7.2. Ảnh hướng cúa nồng độ axit đến hiệu suất và màu sắc sản phẩm MCC 



































smr Nông độ HCI Hiệu suất 'Cellulose chưa DP Màu sắc 
(%) MCC (%) thuy phân (%). sản phẩm 
10 4 50,8 A77 - Tráng 
— 
11 6 70,5 38,5 338 Trảng 
12 8 86,0 95 275 Trắng 
13 10 91/7 4,07 221 ắ 
14 12 85,5 38 148 Trắng ngã 
15 14 T15 34 75 Vàng 
16 16 74.2 2/2 41 Nâu 
17 18 61⁄1 11 . Nâu sắm 























Từ kết quả thực nghiệm trong bảng 7.2 có thể nhận thấy rằng khi 
thực hiện phản ứng thủy phân ở nhiệt độ sôi của hỗn hợp phản ứng, màu 
sắc của sản phẩm càng đậm khi nồng độ axit càng tăng. Ở nông độ không 
quá 10%, bằng "¬ quan thấy rằng màu sắc sản phẩm trắng có thể chấp 
nhận được. Ở nồng độ cao hơn 10 % sản phâm thu được cân phải thêm 
công đoạn tẩy màu. Hiệu suất sản phẩm thu được tăng theo chiều tăng 
nông độ axit, đạt hiệu suất cao nhất ở nồng độ 10% sau 30 phút tiến hành 
phản ứng. Ở nồng độ axit cao hơn 10%, hiệu suất MCC thu được có xu 
hướng giảm do một phần cellulose bị thủy phân thành các sản phẩm tan 
trong hỗn dịch phản ứng. Khi nồng độ thấp hơn 10%, vẫn còn một lượng 
lớn cellulose nguyên liệu chưa bị thủy phân. 


Tóm lại, điều kiện tốt nhất đẻ thực hiện phản ứng ở nhiệt độ sôi của 
hỗn hợp phản ứng là ở nồng độ axit HCI khoảng 10% trong thời gian 
khoảng 30 phút. 

146 


3 NvÐHD.p 


Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng 

Nhiệt độ phản ứng thủy phân được khảo sát trong khoảng nhiệt 
độ từ 50 đến 105 °C. Nông độ axit HCI là 10%. Thởi gian phản ửng là 
30 phút. Kết quả thực nghiệm được trình bày trong bảng 7.3. 


Bảng 7.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hiệu suất và chất lượng 
sản phẩm MCC 


























srr | Nhit4ð phán I Hiệu suất MCC (%) DP Tà ắc 
ứng (°C) sản phẩm 

18 60 

19 70 50 5 

+ 

20 80 396 B 

21 90 653 B Trắng 
2z 100 718 257 Trắng 
2 105 917 221 Trắng 




















Từ kết quả thực nghiệm (bảng 7.3) có thể nhận thấy rằng, khi nhiệt 
độ tiến hành phản ứng thủy phân thấp hơn hoặc bằng 100°C, sau 30 phút 
tiến hành phản ứng, hiệu suất sản phẩm thu được khá thấp, do còn một 
lượng lớn cellulose nguyên liệu chưa bị thủy phân. Ở 105 °C (nhiệt độ sôi 
của hỗn hợp phản ứng), sau 30 phút, hiệu suất sản phẩm MCC thu được 
cao nhất. 


Tóm lại, điều kiện thích hợp để điều chế MCC từ bõng là: 

~ Phản ứng thủy phân được thực hiện ở nhiệt độ khoảng 105 "C; 
- Nồng độ axit 10 %; 

~ Thời gian thủy phân 30 đến 35 phút; 

~ Tỷ lệ cellulose/dung dịch axit = 1/10. 


Nghiên cứu điều chế MCC từ bóng và bột giấy 
Điều chế MCC từ bông 


Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thu được ở trên, các tác giả đã 


147 


tiến hành điều chế MCC từ bông với các điều kiện thực nghiệm như sau: 
lượng bông nguyên liệu có hàm lượng ø-cellulose là 94%: 250 g: nông độ 
axit HCI: 10%; nhiệt độ: 105 ”C; thời gian thủy phân: 30 phút. Thu được 
223.4 g sản phẩm, đạt hiệu suất 89,36%. DP = 217. Tỷ trọng khỏi 0.36 - 
0,38 g/ml (bảng 7.4). 


Điều chế MCC từ bột giấy 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu ở trên, các tác giả đã tiến hành điều 
chế MCC từ bột giấy, sau khi đã tách loại J- và y-cellulose và pentosan từ 
bột giấy thương phẩm trong dung dịch kiểm theo phương pháp [4] với các 
điều kiện thực nghiệm dưới đây: 





Giai đoạn xử lý kiềm 

Phân tán 500 g bột giấy nguyên liệu có hàm lượng ơ-cellulose 73% 
vào 4,5 lít nước cất bằng máy khuấy cơ học, trong bình phản ứng ba cô có 
lắp sinh hàn hỏi lưu. Bổ sung 22,5 g NaOH vào hỗn hợp phan ứng. Nâng 
nhiệt độ khối hỗn hợp phản ứng lên 60°C. Duy trì ở nhiệt độ này trong 2 
giờ. Lọc, rửa đến trung tính. Sấy khô ở 105 *C trong 10 giờ. Thu được 375 
g cellulose (75%). Phân tích hàm lượng a-cellulose bằng phương pháp hòa 
tan j- và y-cellulose trong dung dịch KOH 17,5 % [6]. Hàm lượng ơ- 
cellulose của mẫu thu được là 98% 


Giai đoạn thảy phản điều chế MCC 


Bột giấy thu được từ giai đoạn xử lý kiểm: 250 g. Các điều kiện thực 
nghiệm giống như đã néu ở trên. Thu được 202,5 g (81% tính theo 
cellulose đã xử lý kiềm). DP = 198. Hiệu suất MCC tính theo bột giấy 
thương phẩm là 60,75% (bảng 7.4). 

Các tác giả đã tiễn hành điều chế MCC từ bột giấy Bãi Bằng có hàm 
lượng ơ-cellulose 72%. Quy trình thực nghiệm tương tự như đã trình bày ở 
trên. Hiệu suất MCC thu được là 80.4% (tính theo mẫu cellulose đã xư lý 
kiểm), 60.0% tính theo bột ấy thương phâm. DP của sản phẩm là 202. Tỷ 
trọng khối là 0,34 - 0.36 g/ml (bảng 7.4) 





148 


Bảng 7.4. Kết quả điều chẽ xelluló vi tỉnh thể từ bỏng và bỏt giây 





























Hiệu suất MCC (%) 
sm là: pp 
nguyên liệu | tínhtheo nguyên liệu | - tính theo nguyên liệu 
trước khi xứ lý kiểm sau khi xư lý kim. 
24 | Bông 89,36 217 
2s | BÉt9ấy 60,75 810 198 
Inđônesia | 
26 | Bột giấy Bãi 600 80,4 202 
Bằng 











Kiểm nghiệm sản phẩm MCC 

Sản phẩm MCC đã được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm, Bộ Y 
tế cho kết quả mẫu MCC thu được theo những kết quả nghiên cứu trên đây 
hoàn toàn đạt yêu cầu của Dược điển BP 2000 và Dược điển Trung Quốc 
2000. Cụ thẻ: pH 6,8; chất tan trong nước: 0,06%; tạp chất tan trong ete: 
0,05%; mắt khối lượng do sấy: 1,3%; tro sunfat: 0,06%: kim loại nặng: 
<0,001%; hàm lượng cellulose: 97,4%. 

Phổ IR và phổ nhiễu xạ tia X của mẫu MCC từ kết quả nghiên cứu 
điều chế hoàn toàn trùng khớp với phổ chụp mẫu cellulose vi tỉnh thể 
Avicel PH 102. 

Thử nghiệm tính chất của sản phẩm MCC 

Cellulose vi tỉnh thể (MCC) có thể đóng nhiều vai trò khác nhau 
trong tá dược dập viên, nhưng quan trọng là khả năng rã của sản phẩm vừa 
điều chế được. 





Thời gian rã của viên nén được xác định cho 10 viên mẫu, sử dụng 
máy đo độ rã Erweka của Đức trong nước cất ở 37 + 1 "C. 


Công thức bào chế và tạo viên mẫu như sau: cho 150 g MCC và 600 g 
lactose vào túi PE rồi lắc, trộn đều trong 5 phút. Sau đó, cho thêm 3,75 g 
magie stearat và lắc trộn thêm trong 3 phút. Hỗn hợp sau khi xử lý như vậy 
được dập viên bằng máy dập viên Erweka với chày, cối đường kính § mm, 
trọng lượng mỗi viên mẫu 200 mg. Kết quả được trình bày trong bảng 7.5. 


149 


Bảng 7.5. Thời gian rã và độ cứng của viên nén khi nén ở các lực nén khác nhau 



































sm Mẫu Lực nén (kg/cmÈ) Nà Thời gian rã (giây) 

500 44 +9 

1 M, 1000 84 Liả ] 
1500 113 57 
500 3,2 10 

2 M; 1000 12 25 Ì 
1500 10,2 46 
s00) 41 21 

3 | AvieelPH102 1000 78 25 
1500. 10,1 62 























Ghi chú: Mụ có DP = 221: M; có DP = 138; Avicel PH102 có DP = 205. M, và M; là mẫu 
MCC điễu chế được 


Kết quả thử nghiệm cho thấy viên nén sử dụng sản phẩm MCC điều 
chế được có thời gian rã, độ cứng của viên nén tương đương với sử dụng 
Avicel PH102 và có thể ứng dụng trong sản xuất thuốc viên. 

Từ những kết quả được trình bày trên đây, có thể khẳng định rằng từ 
những nguyên liệu sẵn có trong nước có thể chế tạo cellulose vi tỉnh thể đạt 
những chỉ tiêu chất lượng, thay thế cho việc nhập ngoại để sản xuất được 
phẩm, cũng như đáp ứng nhiều nhu cầu khác ở nước ta. Trên cơ sở những 
dữ kiện thực nghiệm thu được có thể xây dựng phương án tổ chức sản xuất 
quy mỏ thương mại trong thời gian tới. Đương nhiên. việc nghiên cứu hoàn 
thiện công nghệ luôn luôn là đòi hỏi thường xuyên để nâng cao hiệu quả và 
hạ giá thành, đảm bảo khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập Quốc 
tế. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. O. A. Battista. P. A. Smith. Microcrystalline Cellulose. Industrial and 
Engineering Chemistry, vol. 54, No. 9, p. 24 (1962). 


2. O.A.Battista. P.A.Smith. US.Pat.No.2.978.446 (Apr.4. 1961): Level-off 


150 





Canh thanh hao 


“v ‹ 





*% ® 


Cu bình vôi Canh che 


D.P.Cellulose products. 


-- T.Sokolov, N.R.Gospodinov, E.P.Vidimski. US.Pat.No.3,954.727 (May 


4. 1976); Method of producing microcrystalline cellulose. 

J.A.Hyat, R.W.Fengt, K.J.Edgar, M.T.AIvarez-Wright. US.Pat. 
No.6,057,438 (May 2, 2000): Process for Co-production of dissolving- 
grade pulpand xylan. 

M.J.Bergfeld. US.Pat. No.5,543.511 (Aug.6, 1996): Process for the 
Preparation of Level-off DP Cellulose. 

D.W.Zabriskie. US.Pat. No.4,427/778 (Jan.24. 1984): Enzymatic 
Preparation of particulate cellulose for tablet making. 

S/Trusovs. US.Pat. No.6,392,034 BI (May 21, 2002): Microcrystalline 
cellulose. 

R.Kopesky, A.G.Tsai, T.A.Ruszkay. WO 2004/011501 AI (February 
5, 2004): Production of microcrystalline cellulose. 


hutp://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/news/2002/e0302 13.html 


. Nguyễn Văn Chính, Trần Công Minh, Nguyễn Bá Xuân. Trương Đình 


Thạc,Trần Văn Thanh. Nghiên cứu điều chế cellulose vi tỉnh thể làm tá 
được trong công nghệ bào chế dược phẩm, Tuyển tập công trình khoa 
hoc công nghệ 50 năm Viện Hóa học công nghiệp, Hà Nội, 2005, 
tr.598-605. 


.European Pharmacopoeia. 4th ed. Stuttgart, Germany: Deutscher 


Apotheker Verlag, 2002. 


. United States Pharmacopoeia Convention. United States Pharmaco- 


poeia 24-National Formulary 19. Rockville, MD: US Pharmacopoeia 
Convention, Inc; 2000: 2524-2525; USP 27 - NF 22 (2004). 


. Nguyễn Văn Chính. Nguyễn Bá Xuân và cộng tác viên. Nghiên cứu 


điều chế celluose vi tỉnh thể làm tá dược cho công nghiệp được phẩm. 
Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Bộ. Hà Nội, 3/2005. 


151 


152 


Phần thứ hai 


HOÁ DƯỢC TỔNG HỢP HOÁ HỌC 


Chương 8 


NHỮNG HỢP CHẤT SALICYLAT 


Trong chương này trình bày những kết quả nghiên cứu công nghệ sản 
xuất một số sản phẩm salicylat, bao gồm axit salicylic và axit 
axetylsalicylic (aspirin), aspirin trung tính và aspirrin bến hoá. Axit 
salicylic và aspirin là những sản phẩm có nhiều ứng dụng trong hoá dược. 


8.1. AXIT SALICYLIC 


Đề tài: "Nghiên cứu tạo nguồn nguyên liệu axit salicylic" thuộc 
chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước, mã số 64C-0203, 
được thực hiện trong giai đoạn 1986-1990 [1]. 

Mục tiêu của đẻ tài là nghiên cứu xác định thông số kỹ thuật, lập quy 
trình công nghệ, thiết kế, chế tạo, lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất thử 
axit salicylic quy mô 10 tấn/năm. 

Nguyên liệu chính để sản xuất axit salicylic là phenol và khí CO;. 
Trước mắt phenol còn phải nhập. Khi công nghiệp hoá dầu phát triển, 
phenol sẽ được sản xuất trong công nghiệp hoá dầu. Khí CO, hiện nay 
được sản xuất tại các nhà máy rượu, bia và nhất là ở Công ty Phân đạm và 
Hoá chất Hà Bắc. 

Đề tài được tiến hành theo các bước sau đây: 

1. Kiểm tra các thông số kỹ thuật trong phòng thí nghiệm. 

2. Lập phương án công nghệ cho việc triển khai sản xuất thử quy mô 
10 tấn/năm. Thiết kế công nghệ và thiết kế kỹ thuật. 

3. Chế tạo-lắp đật, chạy thử không tải dây chuyền thiết bị. 

4. Chạy thử có tải. thiết lập công nghệ. 

5. Sản xuất thử nhằm ổn định trên dãy chuyển thiết bị 





8.1.1. Các phương pháp tổng hợp axit salicylic 


Axit salicylic là sản phẩm của công nghiệp hoá chất. có ứng dụng 
lượng lớn nhất trong công nghiệp Dược. Nhiệm vụ đặt ra là tạo cơ sở khoa 
học kỹ thuật để tiến tới giải quyết vấn để nguyên liệu cho việc sản xuất 


153 


thuốc hạ nhiệt giảm đau, trong đó chủ yếu aspirin (axit axetylsalicylic) và 
metyl salicylat. 

Axit salicylic hay axit 2-hyđroxybenzoic, trọng lượng phân tử 
138,12, công thức phân tử C;H,O, và công thức cấu tạo: 


Axit salicylic có nhiệt độ nóng chảy 158-161"C, ở dạng bột tỉnh thể 
hình kim, không màu, vị ngọt sau chua. Sản phẩm được dụng có hàm lượng 
axit salicylic 99,5% [2]. 

Bụi axit salicylic có thể bắt lửa, gây cháy nổ, khi có hàm lượng trong 
không khí quá cao và có nguồn tỉa lửa. Nồng độ giới hạn của axit salicylic 
trong không khí là 25,9 g/m' [3] 

Axit salicylic được Lerous phát hiện vào năm 1827 {4]. Lần đầu tiên. 
axiL salicylic được Piria điều chế vào năm 1838, g cách xử lý kali 
hyđroxit lên anđehit salicylic là chất được chiết ra từ lá cây Bulô [5]. 

Năm 1860 Kolbe [6,7] để ra phương pháp tổng hợp axit salicylic 
bằng cách cho tác dụng khí cacbonic lên phenol dưới dạng natri phenolat. 
Nguyên tắc của phương pháp này còn được sử dụng cho đến ngày nay 
trong công nghiệp. 

Tuy nhiên, khi đó Kolbe tiến hành phản ứng ở nhiệt độ 180°C và áp 
suất thường, nên hiệu suất sản phẩm chỉ đạt dưới 50% so với lý thuyết. 

Năm 1885, Schmitt [8] đã hoàn thiện phương pháp Kolbe bảng cách 
tiến hành phản ứng giữa khí CO; và natri phenolat ở áp suất cao và nhiệt độ 
thấp hơn. Ở áp suất phản ứng 6-7 atm và nhiệt độ 130C, hiệu suất axit 
salicylic tăng lên khoảng 80%. Từ đó vẻ sau, phương pháp tổng hợp axit 
salicylic như trên được gọi là phương pháp Kolbe-Schmitt. 

Để việc khuấy trộn được dẻ dàng, nhiều tác giả đã đẻ nghị tiến hành 
phản ứng cacboxylat hoá trong dung dịch. Dung môi có thẻ là butanol, 
glyxerin, glycol [7] và chính phenol dư [9] hay isooctanol [10]. 

Về sau, còn có một số cải tiến nữa. Ví dụ năm 1893 Marasse đẻ nghị 
tiến hành cacboxylat hoá phenol trong hỗn hợp gồm phenol và lượng dư 
kali cacbonat khan ở nhiệt độ cao [7]. Năm 1957 Joes [I1] đẻ nghị phương 
pháp mới để tổng hợp axit salicylic, nội dung của phương pháp này là 





154 


tương tác phenol với muối natri của axit metyl cacbonic (NaOCOOCH,) 
hay etyl cacbonic (NaOCOOC,H,). Theo phương pháp này, việc dùng áp 
suất không còn cần thiết nữa. 
H H 
~COONa. 
+ NaOCOOC „Hs ———*> 
2Hs Số) +C2H,OH 


Cũng có thể tổng hợp axit salicylic theo các hướng khác [12]. Từ 
ø-cresol qua oxi hoá chuyển nhóm metyl thành nhóm cacboxylic: 


H H 
H l OOH 
⁄ 3 _ IOI 
ẰN, 


Cũng có thể đưa nhóm hydroxyl vào nhân thơm của axit benzoic 
bằng cách sunfo hoá, sau đó nấu chảy kiềm: 
l và 


2 đệm, Z s0, N NaOH ⁄ Ì 
N “ 


hay koi các phản ứng nitro hoá, khử hoá và diazo hoá: 


COOH JOOH 
HHAO Ä TT Zi 
x ;5O, 


Cũng có thể xuất phát từ phenol. cacbon tetraclorua và KOH: 





OOH COOH 


sã | ——* 
+CCl; + 4KOH & ữ, 
N 3 KCI + 2HaO 


Đầu những năm 1960 Kaeding và đồng tác giả [13.14] phát hiện khả 
năng tổng hợp axit salicylic đi từ axit benzoic. Theo các tác giả. con đường 
này có triển vọng, vì chính axit benzoic được điều chế từ toluen, một sản 
phẩm dư trong công nghiệp hoá đầu. Theo phương pháp này, trước hết cần 
điều chế đồng benzoat, sau đó xử lý nhiệt muối đó trong dung môi ở nhiệt 
độ 210-260°C và áp suất thường, đảo trộn hỗn hợp bảng dòng không khí. 
Quá trình phản ứng xảy ra như sau: 

Trước hết, cần tạo thành muổi benzoat đồng (1) bằng tác dụng của 
cacbonat đồng với axit benzoic. Trong điều kiên phản ứng, theo con đường 
phản ứng I, muối (1) chuyển thành hốn hợp gồm muối đồng của axiL 
benzoylsalicylic (2), muối đồng benzoat (3) và axit benzoic (4). Trong quá 
trình đó xảy ra sự khử Cu(H) thành Cu(). Muổi đồng của axit 
benzoylsalicylic (2) tác dụng với axit benzoic (4) theo con đường phản ứng 
II tạo thành hỗn hợp gồm muối đồng (I) của axit salicylic (5) và anhyđrit 
benzoic (6). Để có axit salicylic, thì cho axit, ví dụ HCI, tác dụng với (5). 
Khi có mật nước, (6) chuyển thành axit benzoic theo con đường phản ứng 
II. Axit benzoic này lại tác dụng với muối đồng (1) của axit benzoic (3) khi 
có mặt oxi của không khí theo con đường phản ứng IV chuyển vẻ muối đồng 
(II) của axit benzoic (1). Ở đây, oxi có tác dụng chuyển Cu(1) thành Cu(I]). 


hưng 
ề Dị Si cho 
V so “_‹< 


(3) 


| OOCu 00u FOOH 
0„_1; — N2 T 
®Ƒ. 


156 


Nếu dùng dung môi là xiclohenxan hiệu suất axit salicylic có thể đạt 
40%. 

Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có phương pháp Kolbe-Schmitt được áp 
dụng vào sản xuất công nghiệp axit salicylic [15-17] 

Ở nước ta, tại Trường đại học Dược Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu 
áp dụng phương pháp Kolbe-Schmitt để tổng hợp axit salicylic trên thiết bị 
nhỏ [18]. Tuy nhiên, cho đến khi chúng tôi thực hiện công trình này, việc 
nghiên cứu triển khai sản xuất axit salicylic nhằm thiết lập công nghệ để 
giải quyết một nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp Dược vẫn 
chưa được đặt ra một cách hệ thống ở nước ta. 


8.1.2. Tổng hợp axit salicylic theo phương pháp Kolbe-Schmitt 


Sản xuất axit salicylic theo phương pháp Kolbe-Schmitt được tiến 
hành theo bốn giai đoạn: 

~ Tạo phenolat khan; 

~ Cacboxylat hoá; 

~ Axit hoá; 

- Tỉnh chế. 


8.1.2.1. Tạo phenolat khan 

Phản ứng giữa phenol và natri hyđroxit tạo thành phenolat: 

C,H.OH+NaOH + C,H.ONa + H;O 

Phenol được gia nhiệt để hoá lỏng, rồi trộn với dung dịch NaOH 40% 
khuấy để hoà tan, lượng NaOH được dùng dư khoảng 1% so với lượng 
tương đương phân tử. Sau đó, vừa khuấy liên tục vừa nâng nhiệt độ dần lên 
180°C để loại nước, muốn loại hoàn toàn nước, cần sử dụng chân không ít 
nhất tới 200 mmHg. Cần chú ý sử dụng phương pháp khuấy trộn thích hợp 
để không dính vào thành nổi. Khi đã loại hết nước, thì hạ nhiệt độ xuống 
khoảng 110-120°C và ngừng hút chân không để chuyển sang giai đoạn tiếp 
theo. 





8.1.2.2. Phản ứng cacboxylat hoá 
Phản ứng cacboxylat hoá xảy ra giữa khí CO; và natri phenolat dạng 
rắn khan: 


157 


C,H.ONa +CO, -> HO-C,H,COONa 

Một trong những yêu cầu để đạt hiệu suất cao của phản ứng này là 
môi trường phải tuyệt đối khan. Nếu có mật nước, thì phenolat bị thuỷ phân 
thành phenol và xút, khi CO; được đưa vào hỗn hợp đó, chỉ tạo thành natri 
bicacbonat, còn phenol không tham gia phản ứng. ngoài ra. khi có mặt 
nước, phenol quánh lại, khi đó CO; chỉ có thể tác dụng ở bể mặt. 

Như đã nói trên, khi Kolbe tiến hành phản ứng ở áp suất thường chỉ 
thu được hiệu suất khoảng 50% và giải phóng lượng lớn phenol tự do. Để 
giải thích hiện tượng đó, đã đưa ra giả thuyết là có thể xảy ra sự chuyển đổi 
giữa Na và hyđro, nhờ đó phản ứng cộng CO; được thực hiện. 


Na Na H 


la COONa 


+ 1G0u/——> 


Khi Schmitt hoàn thiện phương pháp Kolbe. đã tiến hành phản ứng ở 
áp suất cao, có thể làm tăng hiệu suất sản phẩm. Như vậy, trong điều kiện 
ấp suất cao, phải xảy ra phản ứng theo một con đường trực tiếp giữa 
phenolat và CO,: 

Na H 


-COONa. 


Sự chuyển đổi vị trí của natri và hyđro, theo Nesmeyanov [19] có thể 
Xây ra như sau: 


158 


=0 


q l§ 


CN? xNỉ -H 
—“< — 
c=o IẾẾ 


ˆ Na! 


Theo kết quả nghiên cứu lý thuyết [20] đã tìm thấy liên kết O-Na 
phân cực mạnh nên trước hết phân tử CO, tấn công vào liên kết này, sau đó 
mới di chuyển vào các vị trí trên vòng benzen theo sơ đỏ sau đây: 





Nhóm cacboxyl cũng có thể chuyển đến vị trí para trong nhân 
benzen. Tuy nhiên, tỉ lệ nhóm cacboxyl vào nhóm octo so với vào nhóm 
para là 3300/1, tức là khả năng tạo thành axit p-hyđroxybenzoic là rất nhỏ. 
Kết quả đó phù hợp với thực nghiệm. 

Trong thực tế, phản ứng cacboxylat hoá được tiến hành ở áp suất 
3-7 atm. Lúc đầu, có thể để CO; hấp thụ ở nhiệt độ thấp hơn cho đến khi 
đạt áp suất ổn định. Sau khi đã đạt đến áp suất CO; cần thiết, thì nâng nhiệt 
độ lên khoảng 150-160°C để tiến hành phản ứng tạo thành natri salicylat. 
Yêu cầu ở đây là không được để áp suất giảm trong suốt quá trình phản 


159 


ứng. Thời gian để thực hiện giai đoạn này tuỳ thuộc vào công suất thiết bị 
Trong [I6] thông báo giai đoạn này phải kéo đài 36 giờ. nếu cóng suất là 
3.000 kg axit salicylic/mẻ. Sau 36 giờ. cần dùng chân không để loại phenol 
dư. Trong điều kiện giảm áp suất, có thể xảy ra cân bằng tạo trở lại phenol: 


HOC,H,COONa + C,H.ONa — Na~O-C,H,COONa + C,H.OH 


Nếu giảm áp suất kèm theo nhiệt độ cao thì có thể xảy ra sự phân huỷ 
salicylat: 





2HOC,H,COONa-> NaOC,H,COONa + C,H.OH + CO, 


Tuy nhiên, để đảm bảo loại hết phenol dư cần tiếp tục tiến hành thêm 
một số thao tác. Dừng hút chân không và lại đưa khí CO, vào ở áp suất 
4-5 atm, rồi nâng nhiệt độ lên 180'C. Khi nào áp suất CO, đạt giá trị ổn 
định, mới xem là phản ứng cacboxylat hoá kết thúc. Cuối cùng. phải dùng 
chân không cao hơn, đến 10-15 mmHg để loại hết các vết phenol. Khi đó 
dừng khuấy, để nguội bình phản ứng xuống nhiệt độ phòng. 


8.1.2.3. Thu axit salicylic thô 


Hoà tan sản phẩm phản ứng thu được ở giai đoạn trên bằng nước 
sạch. Lượng nước cần dùng để thu được dung dịch muối natri salicylat 
50%. Sau đó cho thêm 2,5% than hoạt tính để tẩy màu. Lọc lây dung dịch 
muối natri salicylat tan trong nước. 

Dùng dung dịch axit sunfuric 40% đẻ axit hoá dịch lọc. Khi đó tạo 
thành axit salycylic, đó là sản phẩm không tan trong nước và lắng xuống. 
Phản ứng axit hoá tiến hành ở 60°C: 

.H HH 
'OONa 
⁄Z OOH 
2 ~ H,SO4 =—=~š 


` Na 2SO, 


Quá trình axit hoá được thực hiện trong điều kiện khuấy liên tục. Khi 
kết thúc axit hoá, thì để lắng và sau đó lọc ly tâm thu lấy kết tủa. Sản phẩm 
axit salicylic được sấy ở 60'C. 





160 


8.1.2.4. Tinh chế axit salicylic bằng thăng hoa 


Để thu được axit salicylic đạt yêu cầu được dụng, cần tiến hành thăng 
hoa. Axit salicylic thăng hoa ở nhiệt độ dưới 150°C và tốt nhất là dùng áp 
suất giảm. 


8.1.3. Xác định điều kiện công nghệ tổng hợp axit salicylic 


Mục đích của phần này là kiểm tra các thông số kỹ thuật của quá 
trình tổng hợp axit salicylic đã được công bố trong các tài liệu, đồng thời 
nhận diện quá trình tiến hành nhằm đặt cơ sở cho việc thiết lập công nghệ 
và thiết kế, chế tạo thiết bị, lắp đặt và triển khai thực nghiệm sản xuất thử ở 
giai đoạn sau. 








Như ta đã biết, kết quả của quá trình tổng hợp axit salicylic theo 
phương pháp Kolbe-Schmitt phụ thuộc nhiều vào kết cấu thiết bị phản ứng, 
đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật cao cho quá trình phản ứng dị thể giữa 
pha rắn và pha khí, cần sự tiếp xúc tối đa giữa hai pha rắn và khí trong điều 
kiện áp suất và nhiệt độ cao. 

Trong phần thực nghiệm này, quá trình được thực hiện gián đoạn 
theo một số công đoạn. 

Công đoạn tạo phenolat được tiến hành trong thiết bị có gia nhiệt, 
máy khuấy, sau đó phenolat được làm khô và nghiền mịn. 

Công đoạn cacboxylat hoá được tiến hành trong autoclave chịu áp, có. 
khuấy và điểu chỉnh nhiệt độ. Khí cacbonic do Công ty Bia Hà Nội sản 
xuất, được làm khô trước khi đi vào không gian phản ứng. Sau khi natri 
phenolat được nạp vào autoclave, bắt đầu nâng nhiệt độ lên trên 100°C và 
dùng áp suất giảm để loại hết vết ẩm, dừng chân không và đưa khí CO; vào 
không gian phản ứng. 

Sau khi áp suất CO; đạt giá trị 5 atm ổn định, thì nâng nhiệt độ lên 
150-160°C. Phản ứng cacboxylat hoá kéo dài 8 giờ. Sau đó, dùng chân 
không để loại phenol dư. Dừng hút chân không và để nguội. Hoà tan sản 
phẩm phản ứng trong nước, tẩy màu, axit hoá, lọc và sấy. 

Công đoạn thăng hoa được thực hiện trong bình thuỷ tỉnh làm phần 
ngưng tụ, có nối với bộ phận gia nhiệt, làm giảm áp suất bằng tuye vòi 
nước. 

Kết quả một số thí nghiệm tổng hợp axit salicylic từ phenol và xút kỹ 
thuật và CO; của Công ty Bia Hà Nội được nêu trong bảng 8.1. 


l61 


11 NVĐHD-A. 


Bảng 8.1. Kết quả thực nghiêm tổng hợp axit salicylic 











Các thông số Thí Thí Th | Thí 

nghiệm 1 | nghiệm 2 | nghiệm 3 nghiệm 4. 

Tỉ số NaOH/phenol 1,098 1.176 1137 | 1/098 

Thời gian tạo thành phenolat (giỡ) 4 4 4 4 

Nhiệt độ tạo phenolat (°C) 100 100 100 100 

Thời gian làm khan ở áp suất giảm và 8 8 8 8 

nhiệt độ 120%C (giờ) | 

'Cð hạt nghiền Nhỏ mịn | Nhỏ mịn | Nhỏ mịn | Nhỏ mịn 

Lượng phenolat (giờ) 170 1200 1300 360 

Thời gian làm khan trong autoclave ở 1 1 1 1 

100°C và áp suất thấp (giờ) 

Thời gian năng nhiệt độ lên 150-160°C 2 2 2 2 

(giờ) Ị 

Thời gian phản ứng cacboxylat hoá (giờ) 8 8s | s | 8 

Áp suất CO; (atm). 1 5 | 5 Ị 

Hiệu suất axit salicylic (%) 4_ | 82 83 88 — 

















Một số thí nghiệm được tiến hành ở áp suất thường. hiệu suất axit 
salicylic sau khi axit hoá và làm khô sản phẩm trong khóng khí là 45%. 
Kết quả đó phù hợp với dự đoán lý thuyết là ở áp suất thường gần một nửa 
phenol tham gia phản ứng cacboxylat hoá theo phản ứng Kolbe. 

Ba thí nghiệm được thực hiện ở áp suất 5 atm. Hiệu suất axit salicylic 
sau khi axit hoá và sấy khô, dao động trong giới hạn 82-85%. 

Kết quả chứng tỏ áp suất CO; có vai trò quan trọng trong việc tăng 
hiệu suất sản phẩm. 

Sản phẩm axit salicylic thô thu được có hàm lượng 95-98%. Sản 
phẩm thu được sau khi thăng hoa có hàm lượng axit salicylic 99.5%, Tuy 
nhiên, cần lưu ý là trong quá trình thăng hoa, khi nhiệt độ tăng cao. có thể 
làm cho sản phẩm bị cháy. Mặt khác, mót lượng sản phẩm có thể bị bay 
theo dòng khí kéo theo ra khỏi vùng ngưng tụ. 


8.1.4. Sản xuất thử nghiệm axit salicylic trên dây chuyển thiết 
bị công suất 10 tấn/năm 


Dây chuyền thiết bị sản xuất thử nghiêm axit salicylic 10 tấn/năm 


162 





được chế tạo và lắp đặt tại Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bác. Trong 
giai đoạn này đã tiến hành tổng hợp axit salicylic bằng khí CO; do Công ty 
này sản xuất. 

Khí CO; của Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bác có hàm lượng: 





Co, 99% 
O, 0.5% 
Khítrơ 0,5% 
Trong những thí nghiệm này, đã sử dụng các điều kiện phản ứng như 
Sau: 
~ Tỉ lệ NaOH/phenol: 11/1 
~ Thời gian tạo phenolat: 5 giờ 
~ Nhiệt độ tạo phenolat: 140% 
~ Nhiệt độ cacboxylat hoá: 160-170 
- Áp suất CO,: Š-6 atm 


Kết quả thu được như trong bảng 8.2. 

Từ kết quả đó thấy rằng hiệu suất sản phẩm trung bình là khoảng 
80%. Như vậy, có thể dùng khí CO; của Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà 
Bắc vào việc tổng hợp axit salicylic. 


Bảng 8.2. Tổng hợp axit salicylic bảng CO, của Công ty Phân đạm và 
Hóa chất Hà Bác 











STT Thời gian phản ứng (giở) Hiệu suế 
lượng sản phẩm (g) % 
1 9 547 75 
? 10 569 78 
3 1 581 81 
4 12 584 81 
5 13 576 79 
6 14 583 80 




















Với hy vọng thay thế xút nhập bằng xút sản xuất trong nước, chúng 
tôi đã tiến hành một số thí nghiệm tổng hợp axit salicylic bằng xút do 
Công ty Hoá chất Việt Trì sản xuất. 


163 


Bảng 8.3. Kết quả thí nghiệm tổng hợp axit salicylic bằng xút của 
Công ty Hoá chất Việt Trì 

















Sát Sự N Hiệu suất axit salicylic. 
STT _ | Thời gian phản ứng (giờ) Ta Haptfei0) S 
'Với CO, của Công ty Bia Hà Nội 
1 10 218 30 
2 - š š 
3 12 225 3 
4 11 ' ề 
5 12 240 33 
6 13 - Š 
7 14 185 25 
'Với CO; của Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc. 
8 10 - = 
9 10 220 30 
10 10 225 35 
11 12 - š 
12 11 185 25 














Theo kết quả phân tích của Viện Hoá học công nghiệp, xút từ Công, 
ty Hoá chất Việt Trì có thành phần như sau: NaOH 380 g/1, NaCl 67,2 g/1, 
Fe,O, 0,05 g/l, và Pb 0,04 g/1. 

Điều kiện thí nghiệm như ở phần trên. Kết quả thí nghiệm được nêu 
trong bảng 8.3. 

Trong thí nghiệm đã tiến hành, có một số thí nghiệm bị hỏng, phản 
ứng không xảy ra, còn ở một số thí nghiệm khác, hiệu suất axit salicylic 
đạt thấp, trung bình là gần 30%. Nguyên nhân có lẽ do hàm lượng muối ân 
NaCl cao làm trở ngại cho việc tạo phenolat, rất khó làm khan. Như Vậy, 
không thể dùng xút do Công ty Hoá chất Việt Trì cung cấp vào việc tổng 
hợp axit salicylic. 


8.1.4.1. Triển khai sản xuất thử 

Nhiệm vụ của giai đoạn triển khai sản xuất thử là đánh giá khả năng 
thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và tổ chức sản xuất ở quy mô bán công 
nghiệp, nhằm bổ sung các thông số kỹ thuật và hoàn thiện công nghệ làm 
cơ sở cho việc tổ chức sản xuất axit salicylic ở quy mô công nghiệp sau 
này. 


164 


Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, chúng tôi đã lập phương án công 
nghệ, yêu cầu thiết kế và lắp đặt tại Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc 
một dây chuyển thiết bị sản xuất thử axit salicylic công suất 10 tấn/năm, 
tức là gấp 100 lần so với kết quả phòng thí nghiệm. 

Chọn địa điểm triển khai tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 
dựa trên các căn cứ sau đây: 

1. Có nguồn CO; ở áp suất và đủ yêu cầu chất lượng cho việc sản 
xuất axit salicylic dược dụng. 

2. Có khả năng chế tạo cơ khí, kể cả thiết bị chịu áp lực, có năng lực 
lắp đặt, vận hành, sửa chữa, hoàn chỉnh thiết bị. 

3. Có cơ sở hạ tầng, đủ điều kiện cung cấp điện, nước, hơi. 

4. Có đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật hoá chất để tiếp nhận 
công nghệ và tổ chức sản xuất sau này. 

Dây chuyền thiết bị 

Các thiết bị chính đều được chế tạo tại Công ty Phân đạm và Hoá 
chất Hà Bắc. Sơ đồ dây chuyền thiết bị sản xuất thử axit salicylic được nêu 
trên hình 8.1. 

Những thiết bị chính được chế tạo theo các yêu cầu sau đây: 

1. Thiết bị tạo dung dịch phenolat được chế tạo bằng thép không gỉ, 
có máy khuấy, có vỏ gia nhiệt bằng hơi 5 kg/cmỶ. 

2. Thiết bị chịu áp lực để cô phenolat và tiến hành phản ứng 
cacboxylat hoá. Thiết bị này được chế tạo bằng thép không gỉ, có lấp hệ 
khuấy đặc biệt, có vỏ gia nhiệt bằng hơi 13 kg/cmẺ. Nồi phản ứng chịu áp 
suất của CO; 6-7 kg/cmỶ và có thể chịu chân không 160-200 mmHg. 

3. Thiết bị khử màu được chế tạo bằng thép không gỉ, có khuấy, có 
vỏ gia nhiệt bằng hơi 5 kg/cm? 

4. Thiết bị axit hoá có khuấy, có vỏ gia nhiệt. 

5. Buồng sấy bằng không khí nóng, gia nhiệt bằng hơi 5 kg/cmỶ. 

6. Thiết bị thăng hoa được gia nhiệt bằng hơi 13 kg/cmỶ. 

7. Bơm chân không vòng nước để giảm áp vừa vận chuyển dung dịch 
trong dây chuyền. 

§. Máy lọc ly tâm. 


165 


99I 













































=_i..= 
Ÿ| 
kO) @ LH3 |e] 3 
{ 
3 P 
ị E 
° HỊ| † ° 
“ lQ) K= 4 I 
: k) 
|=se 
Là 
© .> 
[xe E) E] s 
TH se ôi 
































nB lầm 
SPEmsexgl 


Mình Ñ.. Sơ đó dày chuyền thiết bí sản xuất thử 2x xalcy le: 

tuy dưng phenol có giá nhiệt hoá lỏng phenol: 2- thùng đưng dung địch NaOH 40%: 3- thùng cao vị đưng phenol lông: 4- 

lùng cao vi chứa dung địch NaOH: 5- thiết bị tạo nati phenolaf; 6- thiết bị làm khô khi /- thiết hị ngưng tú nước và 

phenol: Ñ- binh cha dịch ngưng tú thủ hỏi: 9- thiết bị phản tíng chịu ấp suất: 10- thùng đưng nước mềm: 11- bơm chân không 

12 tuy-e: 13- thiết bị tẩy màu: 14- các thủng cao vi đưng at; 15- thiết bì axit hoá: 16- máy ly tâm; 17- thủng chứa dịch ly tầm; 
18- bơm axit H,SO, 40%: 194hùng chứa axit H,SO, 40%; 20- tủ sấy: 21- thiết bạ thâng hoa: 22, 23- cóc thảo nước ngưng 































































9. Các bình lường cho: 

- Phenol nóng chảy; 

~ Dung dịch NaOH; 

- Nước mềm; 

~ Dung dịch axit sunfuric 40%. 

10. Các thùng đựng: 

~ Dung dịch NaOH; 

~ Dung dịch axit sunfuric kèm bơm chịu axit; 

~ Dung dịch natri salicylat đã khử màu; 

Dung dịch chứa natri sunfat thải. 

Thiết bị quan trọng nhất của dây chuyển thiết bị là nồi phản ứng cao. 
áp có cánh khuấy đặc biệt (hình 8.2), vì phản ứng xảy ra giữa hai pha rắn 
và khí CO;. Cánh khuấy có nhiệm vụ đảo đẻu chất rắn không để bám chật 
vào thành bình và tạo sự tiếp xúc để giữa hai pha các chất tham gia phản 
ứng. 

Chạy thử không tải 

Sau khi lắp đặt các thiết bị vào vị trí, lắp đặt đường ống phối thao, lắp 
đặt hệ thống cung cấp điện, nước, hơi, đã tiến hành các công việc kiểm tra 
và chạy thử không tải để điều chỉnh, bổ sung thiết bị trước khi chạy thử có 
tải. 

- Kiểm tra lắp đật thiết bị, đường ống, van và hệ thống cung cấp động 
lực (điện, nước, hơi). 

- Tiến hành thổi rửa hệ thống và làm vệ sinh công nghiệp. 

- Tiến hành thử kín hệ thống bằng cách đưa vào hệ thống khí CO; 
nén và bằng bọt xà phòng. 

- Thử máy đơn động về cơ, điện, nhiệt và điều chỉnh đạt thông số 
thiết kế. 

- Thử máy liên động: kiểm tra sự làm việc phối hợp giữa các thiết bị 
về cơ, điện, nhiệt và sự ồn định các thông sô kỹ thuật trong quá trình làm 
việc. 

Sau khi tiến hành chạy thử không tải và bổ sung các thiếu sót, sửa 
chữa những chỉ tiết chưa đạt yêu cầu, mới chuyển sang chạy thử có tải. 


167 
































Hình 8.2. Sơ đồ nồi phản ứng tổng hợp axit salieylic 


Sản xuất thử có tải 

1) Nguyên liệu 

Đã dùng các nguyên liệu sau đây: 

~ Phenol rắn công nghiệp nhập ngoại. 

~ Xút rắn công nghiệp nhập ngoại. 

~ Khí cacbonic CO; do Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc sản 


xuất, có thành phần: 99% CO;. 0.5% oxi và phần còn lai là khí trơ. 


~ Axit sunfuric do Công ty Supephosphat và Hoá chất Lãm Thao sản 


xuất, hàm lượng 98%. 


168 


- Than hoạt tính do Công ty Phân đam và Hoá chất Hà Bắc sản xuất. 


2) Diễn biến quá trình chạy thử có tải 
~ Đã tiến hành ba đợt sản xuất thử bằng các nguyên liệu nói trên. 


~ Trong quá trình chạy thử có tải lại phát và xử lý các khuyết tật 
và nhược điểm của các thiết bị như thùng cao vị cho dung dịch xút, ống 
thoát nước, bảo ôn thiết bị phản ứng, hàn các chỗ rò rỉ trong hệ thống... 





~ Đã tiến hành chạy thử có tải qua tất cả các công đoạn từ vận chuyển 
nguyên liệu, tạo dung dịch phenolat, cô phenolat, phản ứng cacboxylat 
hoá, khử màu, lọc, axit hoá, và thăng hoa. 

- Đã thu được sản phẩm thô có hàm lượng axit salicylic 95,6%. 


Sản phẩm thăng hoa ở mẻ đầu có hàm lượng axit salicylic 98,5% ở 
các mẻ sau thu được sản phẩm tính thể hình kim, dài, xốp, không màu và 
có hàm lượng axit salicylic 99,5% 

Như vậy, việc chạy thử có tải toàn bộ hệ thống thiết bị sản xuất bán 
công nghiệp axit salicylic đã hoàn thành và thu được sản phẩm đạt yêu cầu 
chất lượng. 

Về cơ bản, hệ thống thiết bị làm việc có kết quả, chứng tỏ chúng ta 
có khả năng thiết kế chế tạo, lắp đặt và vận hành một dây chuyền thiết bị 
sản xuất axit salicylic. Đã xác định các hướng bổ sung. hoàn chỉnh và mở 
rộng thiết bị đến công suất lớn hơn và đạt mức độ hoàn thiện cao hơn. 


Nhận xét chung vẻ hệ thống thiết bị là đã đảm bảo đạt phần lớn các 
thông số kỹ thuật như thiết kế. Một số thiết bị chưa đạt yêu cầu như các 
thùng lường thiếu ống thuỷ, buồng sấy phân bố nhiệt chưa đều, thiết bị 
thăng hoa chưa kín, thiết bị ngưng tụ công suất còn thấp, thời gian làm 
khan phenolat còn dài... 


Trong giai đoạn tiếp theo, nên đầu tư cho việc hoàn thiện, sửa chữa 
và xử lý một sổ thiết bị để hệ thống làm việc tin cậy hơn như các thùng 
lường, máy lọc chân không, tủ sấy, buồng thăng hoa, thiết bị axit hoá cần 
được bọc lót caosu, nâng cao công suất thiết bị ngưng tụ. lắp các cốc thu 
nước ngưng... Cần nghiên cứu xử lý loại lượng oxi tạp trong khí CO;, để 
nâng cao hiệu suất và nghiên cứu cải tiến một số thao tác nạp liệu, tháo sản 
phẩm... 


169 


8.1.4.2. Hoàn chỉnh bổ sung dây chuyến tại Hà Bắc đưa cớng suất 
lên 50 tấn/năm 

Trên những kết quả sản xuất thử nghiệm axit salicylic trên dây 
chuyển thiết bị công suất 10 tấn/năm đã chuyền sang thực hiện Dự án sản 
xuất thử nghiệm (dự án P) theo hợp đồng số 13-92 HĐ-KHCN và được 
thực hiện trong năm 1993 cũng tại Công ty Phản đạm và Hoá chất Hà Bắc 
với công suất 50 tấn/năm. Nội dung này do Công ty Phản đạm và Hoá chát 
Hà Bắc chủ trì, Viện Hoá học cöng nghiệp bảo đảm công nghẻ. 

Trên cơ sở những thóng số công nghệ và sơ đồ vận hành đã được 
thiết lập trong các giai đoạn trước, giai đoạn này chủ yéu tiến hành chình 
sửa thiết bị và bổ sung một số chỉ tiết trong giai đoạn trước chưa đu điều 
kiện đầu tư. 

Phần chỉnh sửa bao gồm: 

- Bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị tạo phenolat. Hàn kín chỗ rò rỉ. Tăng 
cường cánh khuấy, thay trục khuảy. Bảo dưỡng giảm tốc. 

~ Tháo kiểm tra thiết bị axit hoá. hàn rò. thay trục khuấy 

~ Kiểm tra máy lọc ly tâm, cân chỉnh độ cân bảng. cơ cấu hãm. 

- Sửa chữa van, đường gia nhiệt, bảo ön đường hơi 13 kg. đưa hơi về 
đây chuyển theo yêu cầu. 

- Kiểm tra bơm chân không, sửa guồng. phối lại đương thöng áp. cơ 
cấu bịt kín. 

~ Thiết bị phản ứng: chữa lại cánh khuấy đồng và tĩnh. 

- Hệ thống thăng hoa: làm lại buồng gia nhiệt bóc hơi. cải tạo khay 
đựng sản phẩm thỏ. cải tạo vách ngăn trong hẽ thống. tao luỏng hơi phù 
hợp. Bồ sung một thiết bị ngưng tụ có làm lạnh băng nước 

~ Bổ sung một số đồng hỏ đo áp lực, đo nhiết đỏ. Bó sung hệ thống 
gia nhiệt hoá lỏng phenol, và bộ phận tỉnh chế axit salicx lic thỏ. 

Nhờ những hoàn thiện và bổ sung dãy chuyển thiết bị như trên. đã rút 
ngắn thời gian vận hành mỗi mẻ từ 68-72 giờ trước đây xuõng còn 2+1 giờ. 
nâng công suất mỗi mẻ lên 40-50 kg. thiết bị chạy ôn định. Phản thăng hoa 
trước đây chỉ đạt 3-5 kg/ngày. sau cải tạo đã tăng lẻn 25 kg/ngày. hiẻu suất 
thăng hoa tăng từ 50% trước đây lên 75-80% sau hoàn thiên Công suất 
chung của dây chuyền thiết bị sản xuất axit salicylic đã đạt 50 tấn/năm. có 
thể sản xuất thường xuyên cung cấp theo yếu cảu tổng hợp các sản phẩm 
salicylat khác. 











170 


8.2. METYL SALICYLAT 


Metyl salicylat có tên hoá học là metyl 2-hyđroxybenzoat (metyl este 
của axit 2-hydroxybenzoic). 
Công thức phân tử C,H,O.. Trọng lượng phân tử 152,15. 
Công thức cấu tạo: 
Đ 


| 
Hội Nhac 
` H 


Metyl salicylat có trong lá của môt số cây, như Gauliheria 
procumbens L., Ericaceae, trong vỏ các cây Betula lena L.. Betulaceae. 
Còn trong công nghiệp. metyl salicylat được tổng hợp bằng phản ứng este 
hoá axit salicylic với metanol được xúc tác bằng axit. 

Metyl salicylat ở dạng chất lỏng. sánh như dầu. không màu hay màu 
hơi vàng, có mùi đặc biệt, không tan trong nước. Nhiệt đỏ nóng chảy - 
8,6'C, nhiệt độ sôi 220-224, tỉ trọng đ;¿`=1.184, chỉ sở khúc xạ 
nio*=1,535-1,538. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn dược dụng có hàm lượng metyl 
salicylat 99%. 

Metyl salicylat có tác dụng giảm đau, chống thấp khớp. nên được 
dùng nhiều làm thuốc xoa bóp dưới dạng dịch hay mỡ xoa bóp. Có thể làm 
rộp da, nên không dùng metyl salicylat đậm đặc. mà thường được pha 
trong dầu, hay cồn, phối hợp với các hợp phần khác [2!]. Tổng hợp metyl 
salicylat trong công nghiệp được tiến hành theo phản ứng este hoá axit 
salicylic bằng metanol: 

Ọ 
| 


Nh H;SO ch 
+ CHạOH ——# éŒÉC vn 
H 3H E 


Phản ứng được xúc tác bằng axit H,SO, đậm đặc. Metanol vừa là tác 
nhân este hoá vừa là dung möi. Sơ đồ thiết bị sản xuất thử được nêu trên 
hình 8.3. 


171 














Hình 8.3. Sơ đồ dây chuyên sản xuất thử metyl sahcylat 
anelanol: 4- cạn chữa mtetanol; %- thiết bị ph 
lệ gạn trung hoà; 9- thủng lân I0 
mdjng me viiyln thô l2 nổi cất hai vở trắng men, 13. bình hững mety] salicylat tanh; L4 


- sinh hàn ngưng tu, hôi lưu sản phẩm; L7- thiết bị lường axit H,SO, và metanol 







líng VÀ 













cất thú lưới “ 
thiết bị lục € " 
cán Chưa sản phẩm, 1Š bao 








Phản ứng este hoá đó là một phản ứng thuận nghịch. Để tăng mức độ 
chuyển hoá cần sử dụng lượng metanol dư. Metanol vừa là tác nhân este 
hoá vừa là dung môi. Phản ứng được xúc tác bằng axit sunfuric H;SO, với 
tỉ lệ 5-10% so với thể tích dung môi. 

Phương pháp tiến hành phản ứng este hoá như sau: nạp vào bình phản 
ứng metanol và axit salicylic, khuấy cho đến tan hết axit salicylic. Cho 
thêm axit sunfuric vào hỗn hợp phảm ứng và tiếp tục khuấy đều. Sau đó, 
gia nhiệt bằng hơi đến nhiệt độ 80-90°C trong thời gian 8-10 giờ. Sau thời 
gian phản ứng, để nguội và cất thu hồi lượng metanol dư. Tháo hỗn hợp 
phản ứng vào bình lắng gạn và tách bỏ phần nước axit. Trung hoà lớp este 
bảng dung dịch Na;CO, 10%, làm khô bằng MgSO, khan, rồi đưa vào cột 
cất. Cất ở 20 mmHg và thu sản phẩm ở phân đoạn 1 15-] 17". 


8.3, TỔNG HỢP ASPIRIN 


Aspirin hay axit axetylsalicylic, axit 2-axetoxybenzoic có tên thương, 
mại là Acetosal hay Acetophen. Aspirin có tác dụng giảm đau, hạ nhiệt, 
chống viêm, ngăn cản sự ngưng kết tiểu cầu. Aspirin còn được đề nghị sử 
dụng để phòng nhồi máu cơ tìm [22]. 

Aspirin được tổng hợp theo phản ứng axyl hoá axit salicylic (SA) 
bằng anhyđrit axetic (AA): 


2 
0H xxưÃ -C-CH‡ 
| —> + CH;COOH 


+ 
⁄ 
OOH 
OOH Hạ 


KÃ 


Axit salicylic được tổng hợp theo phương pháp Kolbe-Schmitt như đã 
trình bày ở phần trên, còn anhyđrit axetic là một thương phẩm có trọng 
lượng phân tử 102,09, nhiệt độ nóng chảy ~73°C. nhiệt độ sôi 139"C. 

Phản ứng cacboxylat hoá được thực hiện trong môi trường anhydrit 
axetic dư. Lượng dư anhyđrit axetic vừa là dung môi vừa có tác dụng tảng 
cường chuyển hoá axit salicylic về phía tạo thành axit axetylsalicylic. Phản 
ứng toả nhiệt, nên cần làm lạnh để tăng hiệu suất sản phẩm chính và hạn 
chế các phản ứng phụ. Trong điều kiện phản ứng có thể xảy ra các phản 
ứng phụ, ví dụ, các phản ứng sau: 





173 


= “cu "_- 
OOH Coo“ 


OOH 


sa ì )COCH+ Nợ 
+ (CH¡ịCO),0——+ | | _2)- CHycoon 
0Œ 
"OCH‡ COCH 
É) —> chạo 
`C00H 
001 


Ngoài ra, trong điều kiện ~ ứng axyl hoá trên, cũng có thể xảy ra 
thuỷ phân tách anhydrit axetic thành axit axetic làm giảm lượng sản phẩm 
chính. Do đó, cần đảm bảo hạn chế tối đa các phản ứng phụ. Muốn vậy, 
cần xác định các thông số quan trong như nhiệt độ, tỉ lệ các chất phản ứng, 
nồng độ xúc tác và độ tỉnh khiết của nguyên liệu. 

Ngoài phương pháp trên, để tổng hợp aspirin còn có thể tiến hành 
axyl hoá axit salicylic bằng clorua của axit axetic. Tuy nhiên, phương pháp 
này đồi hỏi thiết bị chịu ăn mòn cao. Hiện nay. chủ yếu dùng phương pháp 
axyl hoá bằng anhydrit axetic. Để tìm các điều kiện thích hợp tổng hợp 
aspirin, trong năm 1997, đã tiến hành đề tài cấp Bộ về nội dung này [23]. 
Đã khảo sát phản ứng trong các điều kiện sau: 

“Tỉ lệ mol giữa axit salicylic và anhyđrit axetic là 1/2: 

Xúc tác là H,SO, 98%; 

Nhiệt độ phản ứng 60°C; 

Kết tỉnh sản phẩm ở 5°C trong 15 giờ; 

Kết tỉnh lại trong etanol; 

Sấy sản phẩm ở 60°C. 

Để xác định thời gian phản ứng đã tiến hành phản ứng giữa 25 g axit 
salicylic và 38 g anhyđrit axetic ở nhiệt độ 60'C. dùng 0.8 ml H;SO, làm 
xúc tác và nạp xúc tác ở 30C. Kết quả thu được như trong bảng 8.1. 


1724 


Bảng 8.4. Xác định thời gian phản ứng axyl hoá SA: 25 g: AA: 38 g; H,SO, 0,8 ml 








STT Thời gian phản ứng (giở) l Hiệu suất (%) 
1 10 85 
2 15 | 87 
3 20 | 90 
4 25 | 89 














Như vậy, thời gian phản ứng 2 giờ là thích hợp. 

Trong những thực nghiệm xác định lượng xúc tác H;SO, đã tiến hành 
phản ứng giữa 25 g SA và 38 g AA ở 6ŒC trong 2giờ. Kết quả thu được 
như trong bảng 8.5. 


Bảng 8.5. Xác đình lượng xúc tác H,SO,SA: 25 g: AA: 38g; 60"C; 2 giờ 








smrm | Lượng H,SO, (ml) Hiệu suất (%) 
1 03 84 
2 0,5 85 
3 08 B7 
4 1/2 86 
5 15 84/5 

















Như vậy, sử dụng 0,8 ml H;SO, trong các thí nghiệm trên là thích 
hợp. 

Khi xác định tỉ lệ mol các chất phản ứng. đã sử dụng 38 g anhydrit 
axetic (AA) và thay đổi lượng axit salicylic (SA). Lượng xúc tác là l ml 
H;SO,, nhiệt độ nạp xúc tác là 30°C và thời gian phản ứng 2 giờ. Những 
thực nghiệm này cho các kết quả như trong bảng 8.6. 


Bảng 8.6. Xác định tỉ lẻ mol các chất tham gia phản ứng 











STT Lượng SA (g) Tỉ số mol SA/AA Hiệu suất aspirin (%). 
1 20 0/39 7720 
2 22 043 770 
3 25 0,48 79,0 
4 28 0,54 81/2 
5 30 0,58 811 
§ 35 068 81.0 

















175 


Như vậy, tỉ lệ mol SA/AA thích hợp là 0,54 + 0,58, tức là cản dùng 
lượng mol anhydrit axetic gấp hai lần so với axit salicylic. 

Trong những điều kiện phản ứng trên đây, đã tìm thấy thời gian kết 
tỉnh 15 giờ và nhiệt độ kết tỉnh 5°C cho hiệu suất 91,2%. Khi tăng lượng 
các chất tham gia phản ứng lên 600 g SA và 900 g AA và tiến hành phản 
ứng trong những điều kiện trên cũng vẫn thu được hiệu suất sản phẩm 
91,2%. Có thể xem những điều kiện đó là thích hợp cho việc triển khai mở 
rộng quy mô sản xuất. 


8.4. TỔNG HỢP ASPIRIN TRUNG TÍNH 


Như đã nêu trên, aspirin có nhiều tác dụng tốt trong điều trị, nhưng vì 
khó tan trong nước và dễ bị thuỷ phân thành axit axetic và axit salicylic, 
nên trong điều trị, aspirin thường gây ra biến chứng, nhất là tác dụng bất 
lợi lên niêm mạc dạ dày. Trong thời gian gần đây, aspirin được tìm thấy có 
tác dụng rất tốt để phòng tránh một số bệnh hiểm nghèo, như tai biến mạch 
máu não do huyết khối, nhồi máu cơ tỉ [24). Chính vì thế, việc nghiên 
cứu giảm các tác dụng phụ có hại của aspirin đang thu hút sự chú ý ở nhiều 
nơi trên thế giới, nhất là ở Pháp,Mỹ, Đức [25-27]. 





Để giảm axit và tăng tính tan, một số tác giả đã nghiên cứu chuyển 
aspirin thành muối, như natri axetyl salicylat [28,29]. Nhằm hạn chế khả 
năng thuỷ phân, đã áp dụng các biện pháp bọc viên aspirrin nén trong các 
màng polyme [30]. Tuy nhiên, những biện pháp này có nhiều hạn chế. 

Trong thời gian gần đây có hai hướng nghiên cứu theo chúng tôi là 
có nhiều triển vọng hơn. Một là tổng hợp hợp chất phức giữa axit axetyl 
salicylic và kali cacbonat [31] và hai là phối hợp giữa aspirin với muối 
xitrat [32]. Trong quá trình thực hiện đề tài cấp Bộ năm 1991. đã nghiên 
cứu xác định các thông số điều chế aspirin trung tính theo hai hướng nói 
trên [33]. 


8.4.1. Tổng hợp hợp chất phức giữa aspirin và kali cacbonat 


Phản ứng giữa aspirin và kali cacbonat tạo ra sản phẩm có dạng phức 
hợp sau đây: 


176 


Z⁄ OH OK 
J . - KHCO; 
Nà 
COCH; COCH3 + 


Sản phẩm của phản ứng đó không phải là hỗn hợp cơ học đơn giản, 
mà là một hợp chất phức, không tan trong etanol như aspirin, bền đối với 
môi trường ẩm trong thời gian đài, tan được hoàn toàn trong nước và cho 
dung dịch có pH trung tính. Những thông số quan trọng của phản ứng tổng 
hợp phức chất là dung môi, thời gian phản ứng. tỷ lệ các chất phản ứng, 
nhiệt độ. Dưới đây là những kết quả thu được khi nghiên cứu các thông số 
đó. 





Dung môi được lựa chọn để khảo sát là axeton và isopropanol. Khi 
dùng tỷ số mol giữa axit axetyl salicylic và kali cacbonat (SA/KC)= 2.017, 
phản ứng ở 15°C trong 1 giờ, thì thu được hiệu suất sản phẩm 80 % từ dung, 
môi là axeton và 75 % từ dung môi isopropanol. Như vậy, dung môi axeton 
cho kết quả tốt hơn, lại là dung môi dễ kiếm hơn. Trong các thí nghiệm sau 
chúng tôi sử dụng axeton làm dung môi. 

Tỷ số các chất phản ứng đã được khảo sát trong 4 thí nghiệm tại nhiệt 
độ phản ứng 15°C trong 2 giờ. Kết quả các thí nghiệm được trình bày trên 
bảng 8.7. 


Bảng 8.7. Hiệu suất phản ứng tao phức phu thuốc tỷ số mol của các chất phản ứng 


























STT | Axitaxetyl salicylic/kali cacbonat | Nước (ml) ( Axeton (ml) Hiệu suất (%). 
1 3,147 4/25 | T75 Í 83 
2 2/421 4/25 | T75 85 
3 2,017 4,25 75 87 
4 1/775 4/25 T5 | 84 











Từ những dữ kiện trên có thể nhận thấy rảng trong những điều kiện 
thực nghiệm đã dùng của chúng tôi, thì với tỷ số axit axetyl salicylic/ kali 
cacbonat = 2,017 cho kết quả tốt hơn cả. 

Với tỉ số các chất phản ứng như thế, chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng 


177 


T2NVĐHD-A 





của thời gian phản ứng đến hiệu suất sản phẩm tổng hợp phức chất. Kết 
quả thí nghiệm tại nhiệt độ 15”C được trình bày trên bảng 8.8. 


Bảng 8.8. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất hợp chất phức 




















STT | Nước(ml) | Axeton(ml) | Thời gian phản ứng (giờ) | Hiệu suất(%) 
1 8,5 150 1,0 BÍ 85,0 
2 85 150 15 86,0 
3 85 150 20 87/7 
4 8,5 150 3,0 87,8 




















Từ những kết quả thu được đã nhận thấy rằng trong khoảng thời gian 
2-3 giờ phản ứng cho hiệu suất tốt hơn cả. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hiệu suất sản phẩm phản ứng 
tạo phức đã được khảo sát trong điểu kiện khi sử dụng tỷ số mol Axit 
axetyl salicylic/kali cacbonat = 2,017, trong thời gian 2 giờ. Kết quả thí 
nghiệm được trình bày trên bảng 8.9. 


Bảng 8.9. Hiệu suất sản phẩm tao phức phụ thuộc nhiệt đỏ phản ứng 























STT | Nước(m) | Axelon(m) | NhiệtđộŒC) | Hiểu suất(%) 
1 8,5 150 25 82 
L2 85 150 20 84 
3 8,5 150 17 87 
4 8,5 150 15 88 
5 8,5 150 13 88 




















Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng ở nhiệt độ phản ứng 13-15°C 
phản ứng cho hiệu suất tốt hơn cả. 

Một thông số có ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm tạo phức khác là 
lượng nước trong hỗn hợp dung môi. Chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của 
thông số này khi sử dụng tỉ số mol Axit axetyl salicylic/Kali cacbonat 
=2,017 trong thời gian phản ứng là 2 giờ tại nhiệt độ 15'C. Kết quả thực 
nghiệm được trình bày trên bảng 8.10. Kết quả cho thấy với những thông 
số khác đã sử dụng, thì lượng nước thêm vào là 8,5 ml là thích hợp. tức là 
tỷ số thể tích nước/axeton =1/17,6. 


178 


12 NVPHD.B 


Bảng 8.10. Hiệu suất sản phẩm tạo phức phụ thuộc vào lượng nước 
trong hón hợp dung möi 
































STT Axeton (ml) Nước (ml) Hiệu suất (%) 
1 150 120 82/0 
2 160 10,0 85,0 
3 150 8,5 875 
4 150 T5 86,0 
5 150 65 84,0 








Từ những thí nghiệm trên đây có thể rút ra điều kiện thích hợp để 


tổng hợp sản phẩm aspirin trung tính là như sau: 


~ Tỷ lệ mol axit axetyl salicylic/kali cacbonat ~ 2; 


~ Nhiệt độ phản ứng: 13-15 "C; 
- Thời gian phản ứng 2-3 giờ; 


~ Tỉ lệ thể tích nước/axeton = 1/176. 
Sử dụng những điều kiện trên đây chúng tôi đã tiến hành các thí 
nghiệm với lượng chất phản ứng tăng dần. Các thí nghiệm đều được thực 
hiện tại nhiệt độ 15'C và trong thời gian 2 giờ. Kết quả thực nghiệm được 
trình bày trên bảng 8.1. 


Bảng 8.11. Kết quả tổng hợp aspirin trung tính khi tâng lượng chất phản ứng 
































STT Aspirin (g) K;ạCO;(g) Hiệu suất (%) 
1 50 19 875 
Z 100 38 87,5 
3 200 72 87,1 
4 300 114 878 
5 350 133 876 
6 400 152 88,0 











Như vậy, những điều kiện đã lựa chọn cho những kết quả hoàn toàn 
lặp lại và khá phù hợp với tài liệu (88%). 
Sản phẩm thu được là chất rắn dạng bột màu trắng. bẻn vững trong 
môi trường ẩm 80-85%. Sản phẩm đã được để ngoài không khí hàng tháng 
không bị chảy rữa. Khi hoà tan trong nước, thấy có sủi bọt, tan hoàn toàn 


179 


và dung dịch có pH 7-8. Hàm lượng aspirin trong sản phẩm trung bình là 
71% (theo lý thuyết là 72%). Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm 
nghiệm, Bộ Y tế sản phẩm đạt những chỉ tiêu chất lượng dược dụng. 





8.4.2. Điều chế aspirin trung tính theo hướng phối chế giữa 
aspirin và muối xitrat 


Phối chế giữa aspirin và muối xitrat cho sản phẩm có vị ngon hơn. 
Muối xitrat được dùng có thể là muối natri hay kali. Đối với những bệnh 
nhân cao tuổi có bệnh thường phải kiếng muối an, như bệnh thận. thì dùng 
muối kali thích hợp hơn. Phương pháp phối chế có thể không dùng dung 
môi hoặc có đùng dung môi. 

Khi không dùng dung mỗi, các thí nghiệm được tiến hành với natri 
xitrat hay kali xitrat. Sản phẩm phối chế được sấy trong tủ sấy chân không 
ở nhiệt độ 50-55"C. Các thí nghiệm được thực hiện khi sử dụng 20 mg chất 
hoạt động bề mặt. Kết quả thí nghiệm được trình bày trên bảng 8.12. 


Bảng 8.12. Kết quả phối chế aspirin với xitrat không dùng dung mỏi 






































STT Aspirin (mol) Natr xitrat (mol) | __ Kalixitrat (mol) pH 
1 1 2,27 45 
2 1 2/27 50 
3 | 1 3,94 70 
4 1 45 5,59 
5 1 5,0 _— 808 
6 1 T0 6,27 
7 1 9,0 |_— 883 
8 1 10,0 6,63 
9 1 110 6,80 

















Giủ chủ: 1- giá trì pH của dưng dịch hoà tan sản phẩm 


Từ kết quả trên nhận thấy rằng aspirin trung tính có thể thu được khi 
phối chế aspirin với natri xitrat theo tỷ số mol aspirin/natri xitrat=1/11 hay 
aspirin với kali xitrat theo tỷ số mol aspirin/kali xitrat= 1/3.94. San phẩm 
thu được tan hoàn toàn trong nước và cho mỗi trường trung tính. 





Trong trường hợp có sử dụng dung mỏi, ví dụ, axeton. đẻ hỏ trợ cho 


180 


việc phân bố đồng đều giữa các cấu tử, chúng tôi đã thu được sản phẩm có 
chất lượng tương tự. Thí nghiệm được tiến hành trong bình cầu có lắp sinh 
hàn và làm lạnh bên ngoài. Kết quả thí nghiệm được trình bày trên bảng 
8.13. 


Bảng 8.13. Phối chê aspirin trung tính có sử dụng dung mỏi 




















STT | Aspiin (ml) | Natixirat(mol) | Axeton (m) | Hiệu suất (%) pH 
1 1 11 | 50 94,7 7,38 
2 1 10 |_ so 928 7.20 
3 1 9 | 50 89,4 7.04 
4 1 1 |_ sơ 918 7.15 




















Gii chú: Axeton th hồi từ thí nghiệm 1. sau đồ bổ sung axeton mới cho đủ 50 ml 


Những thí nghiệm trên cho thấy khi dùng dung môi, thì thu được sản 
phẩm có chất lượng ổn định hơn. Tuy nhiên trong thực tế còn phải tính đến 
hiệu quả kinh tế. 

Những sản phẩm aspirin trung tính thu được từ hai phương pháp trên 
đã được xác định độ bền trong điều kiện bảo quản dài ngày. Nếu aspirin bị 
phân huỷ, thì axit salicylic được tạo thành, và khi thử với dung dich FeCl, 
sẽ xuất hiện màu hồng. Kết quả xác định độ bền của aspirin trung tính 
được trình bày trên bảng 8.14. 


Bảng 8.14. Độ bên của aspirin trung tính theo thời gian bảo quản 























Mẫu [ 5ngày | 10ngày | 15 ngày | 25 ngay | 35 ngày | 45 ngày 
Aspirin | Phân huỷ Ì Phân huỳ 
Aspirin-cacbonat Bền Bền Bền Bến Bền Bền 
Aspirin-xitrat Bần Bến | Bểến | Bến | Bến | Bến 














Qua kết quả xác định độ bền trong điều kiện bảo quản có thể thấy 
rằng sản phẩm phối chế không phải là hỗn hợp cơ học đơn giản. mà có thể 
là giữa các phân tử đã tạo thành liên kết nào đó làm hạn chế tác dụng của 
nước lên phân tử axit axetyl salicylic. 

Các sản phẩm aspirin trung tính đã được kiểm nghiệm chất lượng tại 
Viện Kiểm nghiệm, Bộ Y tế cho thấy hàm lượng axit salicylic tự do không 
quá 0,1% như quy định trong Dược điển Anh [34]. Độ độc cấp tính của sản 


181 





phẩm đã được xác định tại Học viện Quân y 103 trên chuột trắng qua 
đường uống, cho kết quả sản phẩm có giá trị LD„,=1175+482.53 mg/kg. 


8.5. ASPIRIN BỀN HOÁ BẰNG POLYPHENOL CHÈ XANH 


Trong phần trên, chúng tôi đã trình bày kết quả nghiên cứu chiết xuất 
polyphenol từ lá chè xanh Việt Nam và đánh giá hoạt tính sinh học theo 
khả năng chống oxy hoá trong điều kiện bảo quản dầu thực vật. Khả năng 
chống oxi hoá của catechin chè tốt hơn so với axit ascorbic và tocopherol 
là do tác dụng mạnh làm mất các gốc tự do sinh ra do phản ứng oxi hoá. 
Chính gốc tự do trong cơ thể gây nên nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Giá trị 
cao của polyphenol chè đối với cơ thể con người chính là bát nguồn từ đó 
[35]. Tuy nhiên khả năng sử dụng của polyphenol chè còn được mở rộng 
hơn. Trong [36] thông báo có thể sử dụng polyphenol chè để làm cho 
aspirin trở nên bền trước tác dụng thuỷ phân của hơi nước ở điều kiện bảo 
quản . Đây là vấn đề lớn đang được quan tâm nhiều do những tác dụng quý 
giá của aspirin đối với nhiều bệnh hiểm nghèo, như thấp khớp, tai biến 
mạch máu não, nhồi máu cơ tim...[24,37]. Tuy nhiên, do aspirin khó tan 
trong nước và dễ bị thuỷ phân khi tiếp xúc với ấm trong không khí và khi 
đã bị thuỷ phân dù là một phần, cũng gây ra những phản ứng phụ có hại. 
Đã có nhiều phương pháp được đề xuất để tăng tính tan [38,39] và hạn chế 
nhược điểm dễ bị thuỷ phân của aspirin [40]. Tuy nhiên nếu sử dụng 
polyphenol chè dưới dạng dịch chiết mà có tác dụng làm tăng tính tan của 
aspirin, đồng thời aspirin trở nên bền hơn, thì rõ ràng lợi ích tăng lên nhiều 
lần, vì chính catechin chè hoàn toàn không độc hại mà lại có tác dụng tốt 
đối với nhiều bệnh tật, kể cả với các bệnh tim mạch. 





Chính vì lý do đó, trong công trình này chúng tôi nghiên cứu khả 
năng của dịch chiết từ lá chè xanh Việt Nam đối với tính bền của aspirin, 
từ đó định hướng cho việc nghiên cứu triển khai sau này [41]. 

Điều chế dung dịch polyphenol từ lá chè xanh được tiến hành theo 
phương pháp như sau: cân 25 g lá chè khó, cho vào 250 ml nước cất, vừa 
khuấy vừa đun sôi cách thuỷ trong 15 phút. Sau đó đem lọc nóng và thu 
được dịch chiết chè. Bã chè được thêm nước và lại đun sôi và xử lý tương 
tự như trên hai lần. Gộp toàn bộ dịch chiết chè, khoảng 500 ml. 

Dung dịch natri axetyl salicylat (dung dịch A): lấy 220 ml nước cất 
đem làm lạnh đến 10C, rồi cho từ từ vào đó 8,65 g Na;CO.. khuáy cho tan, 


182 


tiếp theo, vừa khuấy vừa cho từng phần nhỏ 25 g aspirin. cho đến khi thu 
được dung dịch tan hoàn toàn. 

Điều chế đồng kết tủa: 

* Quy trình I: Toàn bộ dịch chiết chè nói trên được làm lạnh xuống 
St, rồi cho toàn bộ dung dịch A vào dịch chiết chè, khuấy đều và giữ 
nhiệt độ 5“C, cho vào đó 13 ml axit axetic băng. khuấy tiếp ở nhiệt độ đó 
trong l giờ. Tiếp đó, cho thêm axit axetic bang mỗi lần 3 ml, cả thảy 
13 lần , mỗi lần cách nhau 15 phút.Tổng lượng axit axetic bảng cho vào là 
52 mI. Để lắng, gạn phần nước phía trên, lọc, rửa chất rắn bảng dung dịch 
đệm glyxin có pH 2,6. Sấy trong không khí ở 60C trong 2 giờ. Sản phẩm 
thu được có màu nâu nhạt. 

* Quy trình II: Toàn bộ dịch chiết chè như trên được làm lạnh xuống 
5C, rồi cho toàn bộ dung dịch A vào dịch chiết chè, khuấy và giữ nhiệt độ 
ở 5C. Cho vào đó 18 ml axit axetic bảng. Khuấy trong 1 giờ. Tiếp theo cho 
vào thêm 6 lần axit axetic băng, mỗi lần 5 ml, cách nhau 15 phút. Tổng 
lượng axit axetic băng cho vào là 48 ml. Sau đó để lắng, gạn phần nước ở 
trên, lọc và rửa bằng dung dịch đệm glyxin pH 2,6. Sấy như quy trình I. 

* Dung dịch đệm glyxin H;NCH;CN: Dung dịch này có pH 2,6 được 
dùng để rửa đồng kết tủa như trên đây. Dung dịch được điều chế như sau: 
lấy 22,5 g glyxin và 17,55 g NaCl đem hoà tan trong 2989 ml nước cất. 
Dung dịch axit HCI được chuẩn bị từ 8,2 ml HCI đậm đặc đem pha với 
nước cất thành 1,0 lít. Trộn 70,2 ml dung dich glyxin-NaCl trên với 
29,8 ml dung dịch HCI vừa pha, từ đó thu được 100 ml dung dịch đệm có 
pH2,6. 

Thực nghiệm so sánh hai quy trình chế tạo đồng kết tủa cho phép thu 
được kết quả như trong bảng 8. 5. 





Bảng 8.15. Kết quả thu được đồng kết tủa 





Thí nghiệm 1 Thínghiệm2 | Thinghiệm3 | Trung binh 
Quy trình I 18,69 15,24 1584 | — 15/89 
Quy trình II 15,80 15.24 1565 | — 15/56 





























Từ bảng 8.15 thấy rằng cả hai quy trình cho kết quả gần như nhau. 
Tuy nhiên, theo quy trình II dễ thao tác hơn và tốn ít axit axetic hơn. Về 
sau trong các thí nghiệm chúng tôi tiến hành theo quy trình II. 


183 


Tỉ số lượng dịch chiết chè và aspirin được nghiên cứu khi thay đổi 
thể tích dịch chiết và giữ nguyên lượng aspirin như để điều chế dung dịch 
A nói trên. Kết quả thu được như nêu trong bảng 8. |6. 


Bảng 8.16. Ảnh hường của lương dịch chiết chè đến hiệu suất 





Dịch chiết ch (ml) [ so | so 500 1.000 
Đồng kết tủa (g) [ 148 | 162 1556 | 10/75 

















Từ kết quả trên thấy rằng khi dùng 400 ml dịch chiết chè có thể thu 
được lượng đồng kết tủa cao nhất. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình đồng kết tủa được nghiên cứu 
trong trong khoảng nhiệt độ từ 2C đến 15°C và kết qủa thu được như trong, 
bảng 8.17. 


Bảng 8.17. Sự phụ thuốc của hiệu suất đồng kết tủa vào nhiệt đó 

















Nhiệt độ (°C) 2 5 | 10 15 
Đồng kết tủa (g) 15,81 41556 | 1388 | 949 





Những kết quả trên cho thấy nhiệt độ càng thấp càng có lợi. Tuy 
nhiên, vì lý đo thuận tiện trong thao tác và tiết kiệm nâng lượng, chúng tôi 
chọn nhiệt độ 5° là điều kiện thích hợp. 

Về độ bền của đồng kết tủa aspirin-chè được khảo sát khi so sánh với 
aspirin đầu. Đánh giá độ bền theo hàm lượng aspirin được định lượng theo 
phương pháp chuẩn độ với chỉ thị là phenolptalein. Phương pháp tiến hành 
như sau: cân chính xác khoảng 0,5 g aspirin, hoà tan trong 10 ml etanol 
trung tính. Làm lạnh đến 8-10°C. Chuẩn độ bằng dụng dịch NaOH 0,1 N 
cho đến khi xuất hiện màu hồng của phenoptalein, trong đó I ml dung dịch 
NaOH tương đương 0,01802 g aspirin (C,H,O,). Kết quả khảo sát độ bền 
của aspirin đầu được nêu trong bảng 8.18. 


Bảng 8.18. Đô bên của aspirin theo thời gian bảo quản 




















Aspiinmới | Sau 1thảng [ Sau 2 tháng 
Lượng mẫu (g) 0,5130 | _ 0.4950 | 04421 
Lượng NaOH (ml) 284 270 | 233 | 
Hàm lượng aspirin (%) 99/7 98.3 | 950 











184 


Từ kết quả trên thấy rằng từ aspirin tỉnh khiết, sau ] tháng bảo quản 
trong điều kiện phòng, thì hàm lượng giảm 1,4%. còn sau 2 tháng, giảm 
4.7%, tức là chất lượng aspirin đã giảm. 


Kết quả khảo sát độ bền của aspirin trong đồng kết tủa được nêu 
trong bảng 8.19. Định lượng aspirin trong đồng kết tủa được thực hiện 3 
lần lặp lại. 


Bảng 8.19. Độ bên của aspirin trong đóng kết tủa 





























Đồng kết Sau 2 tháng bảo quản 

tủa mới 1 2 3 trung bình 
Lượng mẫu (g) 0.5208 0,6209. 0/8172 0.4223 
Lượng NaOH (ml) 274 274 272 222 
Aspirin (%) 94,8 948 94/8 94,7 94,67 














Từ kết quả trên thấy rằng aspirin trong đồng kết tủa với polyphenol 
sau hai tháng bảo quản trong điều kiện giống như đã bảo quản aspirin tỉnh 
khiết chỉ giảm 0,035%, tức là đã tăng độ bền lên 134 lần. Kết quả này rất 
đáng kể và đáng được quan tâm nghiên cứu tiếp. nhằm tạo ra sản phẩm đáp 
ứng nhu cầu chữa bệnh. 

Như đã biết độ tan là một tính chất rất đáng quan tâm của aspirin. 
Aspirin kém tan trong dạ dày, nên gây tác dụng phụ. như làm chảy máu dạ 
đày. Do đó cần tăng độ tan của nó. Về độ tan của đồng kết tủa được khảo 
sát ở nhiệt độ phòng (30!) với lượng mẫu 0,1 g và xét theo kết quả trong 
bảng 8.20. 


Bảng 8.20. Đô tan của đồng kết tủa aspirin-chè 























L Lượng nước (ml) Tan một phần Tan hoàn toàn 
70 + 
72 + | 
74 + 
T5 + 
80 [ a= 














185 


Như vậy là ở nhiệt độ phòng với một lượng 0.1 g, tức là tương đương, 
1 viên thuốc cho việc uống hàng ngày đối với những người cần sử dụng để 
đề phòng các biến chứng của bệnh tim mạch. thì với một lượng nước 75 mÌ 
có thể hoàn toàn an tâm. Tất nhiên khi bào chế còn có thể phối hợp với các 
phụ gia và tá dược khác để có thể hoàn toàn khác phục được những nhược 
điểm của aspirin để có thể sử dụng nó an toàn và hữu hiệu hơn. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Mai Tuyên và các cộng tác viên. Báo cáo nghiệm thu đẻ tài: Nghiên cứu 
tạo nguồn nguyên liệu axit salicylic. mã số 64C-03. Hà Nội. 1991]. 
2. Dược điển Việt nam. Tập I, NXB Y học, Hà Nội. 1971. 
XiwHwecKuñ 2nuInrK1one1wdecKñ C1osaps. Mocksa. | 983. erp.5 I5. 


4. A.HBakylee. BOIbula34 M€AHUHHCKA4S 23HUHKIOI€AIHI. T.29, 
Mockba, | 963, crp.78. 


5. _Encyclopedia Britamica. vol.19, 1962, p.887 


6. _A.Ceppeli. CnpaBOWHHK ïO ODFAHH€CKHM p€AKHHSM. [OCXHMH31AT, 
Mockna, l 962, cTrp. Ì 55. 


7. A.S.Lindsey. Chem.Rev., 57(4) 583 (1957). 


§. H.J]JoHabcoH. XHMHã H TÊXHO/IOTH1 CO€AH€HHB Ha(ÙTA:IHHOBOTO p371A, 
Mockba, Ì 963. 


9. Brit. Pat. 949,988 (1961). 
10. L.B.Barkley. US.Pat.No.2,824.892 (1958). 
11. J.1.Jones. Chem.and Ind., (London), 889 (1957). 


12. A.Willemart, R.Chaux. Les Grandes Fontion de la chimie organique et 
Leurs Principles applications. Paris. Đano. 1952. p.764. 


13. W.W.Kaedings, A.T.Shulgin. J. Org. Chem.. 27(10), 3551 (1962). 
14. W.W. Kaedings. G.R.Collins. J. Org.Chem.. 30(1 1). 3750 (1965). 


15. Kirk-Othmer. Encyclopedia of Chemical Technology, 2°” ed., vo].17. 
p.720 (1968). 


186 


1?. 
18. 


20. 


21. 


22. 


2. 


24. 


25. 
26. 
?1. 
28. 
29. 
30. 
31. 
3. 
33. 


34. 
35. 


- W.L.Faith, P.B.Keyes, R.L.Clark. Industrial Chemical, 2" ed. London, 


1957, p.646. 
W.Bith. Salicylic Acid, 1946. 


Lê Quang Toàn. Kỹ thuật Hoá dược, Tập 1. NXB Y học. Hà Nội, 1971. 
tr.241. 


. A.H.HecMeanoa,H.A.HecMesHosn. Hawa:1a OpraHHE€CKOÏi XHMHH, T.2, 


Mockna, l 970, cTp. I 82. 


Z.Markovic, J.P.Engelbrecht, S.Markovic. Z.Naturforsch, 57a, 812-818 
(2002): Theoretical Study of the Kolbe-Schmitt Reaction Mechanism. 


Từ điển Bách khoa Dược học. NXB Từ điển Bách khoa. Hà Nội, 1999, 
tr.400. 


Từ điển Bách khoa Dược học. NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 1999, 
tr.34. 

Mai Tuyên và các cộng tác viên. Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp Bộ: 
Nghiên cứu công nghệ sản xuất aspirin trung tính. Hà Nội. 1997. 

Phạm Thiệp. Vũ Ngọc Thúy, Nguyễn Hữu Lộc. Thuốc biệt dược và 
cách sử dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1992,tr. L7. 
S.Lagger. Fr.2 589 358(1985). 

F.P.Ducatman, J.D.Flanagan. US Pat.4,686,212(1987). 

German Pat.DE 29 44 485 A 1(1980). 

P.Shlosser. US.Pat.3,109,019( 1963). 

E.C.Adams Jr. US.Pat.3,064.038(1962). 

C.H.Hsiao. US Pat.4,555,399(1985). 

A.Galat. WO 87/07264(1987). 

A.Galat. US.Pat.5,776,431(1997). 

Mai Tuyên, Trần Công Minh, Ngô Đại Quang, Trần Minh Yến, Hoàng 
Việt Thắng, Vũ Bích Lan, Trương Tổ Chinh, Đỏ Thanh Hà. Công trình 
khoa học-công nghệ chuyên ngành hữu cơ-Hoá dầu-xúc tác, kỷ niệm 
45 năm Viện Hoá học công nghiệp, Hà Nội, 12-2000.tr. l 3. 

British Pharmacopea 1988, vol.I, London. 1988. 


Z.Y.Chen, P.T.Bao, H.M.Ma, K.P.Fung. J.Wang. JAOCS, 733), 
375(1996). 








187 


36. R.A.Lybrand, L.G.Bell. US.Pat.4.003,999(1977). 


37. Từ điển Bách khoa Dược học, NXB Từ điển Bách khoa, Hà 
Nội, I999,tr.34. 


38. P.Shlosser. US Pat.3,109,019 (1963). 

39. E.C.Adams Jr. US Pat.3,064,038 (1962). 

40. C.H.Hsiao. US Pat.4,555,399 (1985). 

41. Mai Tuyên, Vũ Thị Bích Lan, Ngõ Đại Quang. Hoá học và công 
nghiệp hoá chất, Số 6, tr.9 (1999). 


188 


Chương 9 


CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT CLOSUNFONIC 


Những kết quả nghiên cứu công nghệ được trình bày trong chương 
này thu được trong thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu trong chương trình 
khoa hoc công nghệ cấp Nhà nước 64C tạo nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp dược [ I]. 


9.1. MỞ ĐẦU 


Axit closunfonic HSO;CI là sản phẩm của công nghiệp hoá chất, 
được dùng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp sản xuất hoá 
được. Hiện nay, nước ta chưa có cơ sở sản xuất công nghiệp axiL 
closunfonic, còn việc nhập ngoại nguyên liệu này có nhiều trở ngại, do đó, 
để tạo tiền để cho việc nghiên cứu tổng hợp các hợp chất sunfamit kháng 
khuẩn, cũng như sunfamit chống tiểu đường và các hợp chất cloramin khử 
trùng, cần thiết phải nghiên cứu thiết lập công nghệ thích hợp tiến tới xây 
dựng cơ sở tự sản xuất axit closunfonic. 


9.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔN 





5 HỢP AXIT CLOSUNFONIC 


Axit closunfonic HSO:CI có trọng lượng phân tử 116,5 là một chất 
lỏng không màu, linh động, tỉ trọng ¿'*, = 1.75, nhiệt độ nóng chảy -80"C, 
nhiệt độ sôi 115°C, phân huỷ ở 180-200°C. Axit closunfonic có thể gây 
bỏng và làm hỏng đường hô hấp. Nồng độ cho phép trong không khí là I 
mg/m`. Khi tác dụng với nước (hơi ẩm) phát ra lượng nhiệt lớn và giải 
phóng khí HCI. 

Axit closunfonic là tác nhân sunfoclo hoá trong sản xuất sunfamit để 
đưa nhóm sunfoclo vào nhân thơm của axetanilit và để làm dung môi. 

Có những phản ứng khác nhau dẫn đến tạo thành axit closunfonic. 

- Đi từ axit sunfuric. phospho pentaoxit và hydro clorua: 


H;§O, + P;O, + HCI —› HSO.CI + 2HPO, 


189 


~ Đi từ axit sunfuric và phospho pentaclorua: 
2HSO, + PCI, -> HSO;CI + POCI; + HC] 
~ Đi từ axit sunfuric và phospho triclorua: 
2H;SO, + PCI, -> HSO,CI + HPO; + 2HCI + SO. 
- Đi từ axit sunfuric và phospho oxyclorua: 
2H;SO, + POCI, —› 2HSO,CI + HPO, + HCI 
~ Đi từ sunfuryl clorua và nước: 
$O;C]; + H,O —> HSO,CI + HCI 
Những phản ứng trên đây không được sử dung trong cóng nghiệp. vì 
hiệu suất không cao, nguyên liệu hiếm, hiệu quả kinh tế thấp. Trong công 
nghiệp hiện nay sử dụng các phương pháp tổng hợp axit closunfonic đi từ 
anhydrit sunfuric SO, và khí hydro clorua HC]: 
HCI „¡+ SO, „„¡, => HSO,CI „¡„ + 13,4 kcal 
HCI ạ„ụ + SỐ; quy => HSO¿Cl „„„, + 26,2 kcal 
Có hai phương pháp công nghệ chính để sản xuất axit closunfonic 
theo hướng nói trên. Đó là các phương pháp tiến hành phản ứng trong pha 
lỏng và trong pha hơi. 





9.2.1. Các phương pháp tổng hợp axit closunfonic trong pha 
lỏng 


Có hai loại dung môi được dùng là oleum và chính là axit closunfonic. 


9.2.1.1. Phương pháp tổng hợp axit closunforic trong oleum 

Nguyễn tắc của phương pháp là tiến hành phản ứng giữa khí hydro 
clorua khô với anhydrit sunfuric trong oleum [2,3]. tốt nhất là dùng oleum 
có nồng độ khoảng 40%. 

Cho oleum vào bình phản ứng và làm lạnh. Khí hydro clorua được 
làm khô và dẫn qua oleum cho đến khi ngừng hấp thu hydro clorua. Trong 
thời gian đó xảy ra phản ứng giữa SO, và HCI tao thành axit closunfonic. 

Đem hỗn hợp phản ứng cất ở nhiệt đô 145-155'C. Sản phảm chưng 
cất có màu vàng nhạt. Tỉnh chế axit closunfonic bảng cách chưng cát lại và 
thu lấy phân đoạn có nhiệt độ sôi ở 149-151”C. 

Hiệu suất sản phẩm thu được trong khoảng 95-98% lý thuyẻt. 


190 


Nguồn khí hydro clorua HCI có thể là từ phần ứng giữa axit sunfuric 
đậm đặc với muối ăn NaCl hay dùng axit sunfuric đâm đặc đẩy HCI ra 
khỏi dung dịch axit clohydric đậm đặc. Cũng có thể tạo được HCI bằng 
cách cho axit sunfuric đặc vào hỗn hợp axit HC] và muối ăn NaCl hay bằng 
một cách thuận tiện nào đó. 

Phương pháp này cho sản phẩm đảm bảo chất lượng. nhưng mới chỉ 
được sản xuất lượng nhỏ axit closunfonic và có thể làm tảng giá thành của 
sản phẩm. Tuy nhiên, phương pháp này có thể phù hợp với thực tế nước ta. 


9.2.1.2. Phương pháp tổng hợp axit closunfonic trong mồi trường axit 
closunfonic 

Theo phương pháp này, dung môi chính là axit closunfonic. Khi đó 
phải tạo thành dung dịch của anhydrit sunfuric SO, trong axit closunfonic 
trước. Sau đó, cho khí hydro clorua khô đi qua dung dịch đó để thực hiện 
phản ứng tạo thành axit closunfonic. Về nguyên tác. bằng phương pháp này 
có thể bỏ qua giai đoạn chưng cất tính chế sản phẩm, nếu dùng axit 
closunfonic sạch làm dung môi. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi các 
thiết bị phải đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cao hơn. chịu ăn mòn 
mạnh hơn, phải tuyệt đối kín. Trong thực tế, để có axit closunfonic sạch 
vẫn phải cất lại. 

Vẻ kỹ thuật, có một sổ biến dạng của sơ đỏ thiết bị trong đó thực 
hiện phản ứng theo phương pháp này. 

N.A Laury và đồng tác giả [4] để nghị thực hiện quá trình theo hai 
giai đoạn. Giai đoạn một là tạo thành dung dịch SO, trong axit closunfonic. 
Khí SO; có thể lấy ngay từ dòng khí ra khỏi lò phản ứng tiếp xúc oxi hoá 
§O;, chứa 9% SO.. Axit closunfonic được hạ nhiệt độ xuông đến 20-30!C, 
rồi dẫn dòng khí SO, 9% đi qua dung dịch đó cho đến khi đạt nồng độ SO, 
30-40%. 


Ở giai đoạn hai. dung dịch SO, trong axit closunfonic đó được đun 
nóng lên khoảng 98C. Tại nhiệt độ đó, cho dòng khí hydro clorua khô đi 
qua dung dịch nói trên. Trong điều kiện đó, phản ứng giữa SO, và HC] xảy 
ra nhanh chóng. Phải duy trì nhiệt độ dưới 100°C bằng cách làm lạnh bên 
ngoài, vì phản ứng phát nhiệt. Khí SO, dư được thu hỏi bằng axit sunfuric 
đậm đặc dưới dạng oleum, còn hydro clorua HCI dư được hấp thụ trong 
nước để dùng lại. Theo công nghệ nói trên, phản ứng giữa SO; và HC] x 
ra hoàn toàn hơn và hiệu suất cao hơn, đồng thời giảm được mất má 
phẩm. 









Năm 1957, A.C. Lenxki và đồng tác giả [5] đã tiến hành quá trình 
tổng hợp axit closunfonic trong dung dịch axit closunfonc trên hệ thống 
thiết bị gồm 3, 4 tháp. nhắm giảm tổn thất các chất phản ứng. Ơ tháp thứ 
nhất, nhiệt độ giữ ở 70-100°C. để cho phản ứng giữa HCI và SO; xảy ra 
hoàn toàn và lựa chọn hơn, giảm sự tạo thành pyrosunfuryl clorua. Vì ở 
nhiệt độ thấp hơn 70C xảy ra phản ứng giữa axit closunfonic và anhydrit 
sunfuric tạo thành pyrosunfuryl clorua: 

2HSO,CI + SO, — S,O.Cl, + H,SO, 

Pyrosunfuryl clorua tạo ra từ phản ứng đó đẻ bay hơi. có thẻ bị cuốn 

theo dòng khí, di ra khỏi khu vực ngưng tụ axit closunfonic. 





Ở tháp thứ hai. khí SO, được hấp thụ vào dung dịch axit closunfonic. 
Quá trình hấp thụ tiếp tục cho đến khi nồng độ SO. trong axit closunfonic 
đạt được 10%. Dung dịch này được bơm tưới lên đỉnh tháp thứ nhất để 
phản ứng với khí SO, di từ dưới lên. Các khí phản ứng dư đi ra khỏi tháp 
thứ nhất và thứ hai được dẫn đi qua tháp thứ ba và thứ tư để tiếp tục phản 
ứng hoặc thu hồi. 

Công nghệ này đã được thử nghiềm trên hệ thóng thiết bị pilot với 
các thông số như sau: 

Khí ban đầu gồm: 

5300 nm /giờ khí chứa 7.3% SO, hay 1382.2 kg SO./giờ: 

1270 nmÏ/giờ khí chứa 30.2%HCI, hay 624 kg HCl/h và 5800 nm` 
khí trơ; 

Tỉ lệ mol SO,: HCI = 1.0088. 

Tổn thất trong quá trình phản ứng: 

HCl 0.26% thể tích hay 24.5 kg/giờ: 

SO; 0,08% thể tích hay 16.6 kg/giờ; 

Hiệu suất đạt được là 96.1% theo HCI. và 98.8% theo SO 

Thành phẩm thu được 1970 kg/h với hàm lượng HSO.CI là 97,7%, 
H;SO, 2,3% và không có S,O.CI.. 

Bằng phương pháp dùng axit closunfonic làm dung mỏi có thể tổ 
chức sản xuất lớn và đạt g suất cao. Tuy nhiên cần phải có thiết bị đạt 
yêu cầu kỹ thuật cao, phải dùng nhiều bơm chịu axit ăn mòn manh 





192 


9.2.2. Phương pháp tổng hợp axit closunfonic trong pha hơi 

R.B Mooney và đồng tác giả để nghị tiến hánh phản ứng giữa SO, và 
HCI trong pha hơi [6]. Theo phương pháp này, dòng khí chứa SO, được 
trộn với dòng khí HCI ở điều kiện nhiệt độ trong khoảng 70C và dưới 
100C. Axit closunfonic tạo thành trong điều kiện đó được ngưng tụ. Khí 
SO; dư, trước hết, được hấp thụ trong chính axit closunfonic ngưng tụ đó, 
tạo thành dung dịch của SO; trong axit closunfonic, tiếp theo khí SO, dư đi 
vào hấp thụ trong axit sunfuric đậm đặc 95-98% để thu hồi dưới dạng 
oleum. Dòng khí chứa HCI trước khi đi vào không gian phản ứng với dòng 
khí chứa SO,, cần đi qua dung dịch vừa tạo thành của SO, trong axit 
closunfonic ngưng tụ. Bằng cách đó, và bằng cách dùng dư SO,, theo 
phương pháp này, khí HCI có thể tham gia phản ứng đến mức tối đa và dư 
thừa ít hơn, còn SO; dư được thu hồi dễ dàng hơn. Hàm lượng SO; trong, 
dòng khí có thể dao động từ 2-95%, còn hàm lượng HCI trong dòng khí là 
15-96% 

Không gian phản ứng là các ống nằm ngang, hơi nghiêng, có tỉ lệ 
đường kính so với độ dài thế nào để các khí di chuyển theo chế độ dòng 
xoáy (chảy rối). 


9.3. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP AXIT CLOSUNFONIC 


Như đã nêu ở trên, ở nước ta, phương pháp thuận tiện để tổng hợp 
axit closunfonic là đi từ oleum và khí HCI. Oleum dược sản xuất tại Công. 
ty Supephosphat và Hoá chất Lâm Thao, còn HCl dược sản xuất tại Công ty 
Hoá chất Việt Trì. Chính vì thế, phương pháp này đã được lựa chọn để 
nghiên cứu thiết lập các thông số công nghệ. 





Việc tiến hành nghiên cứu thực nghiệm quá trình tổng hợp axit 
closunfonic đòi hỏi mức độ thận trọng cao để đảm bảo an toàn lao động. 
Thiết bị phải kín, tuyệt đối khô và phải xử lý khí dư. Nếu không. có thể có 
ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và gây nổ vỡ, tai nạn lao động. Trong phòng 
thí nghiệm, đã tiến hành khảo sát phương pháp tổng hợp axit closunfonic 
bằng phản ứng SO; và HCI trong oleum. 

Bình phản ứng là một bình cầu dung tích 100 ml. có lắp sinh hàn 
ngược. Trong bình cầu chứa oleum. Oleum do Công ty Supephosphat và 
Hoá chất Lâm Thao sản xuất, có hàm lượng SO, 19%. Dòng khí HCI khô 
được đưa vào bình cầu bằng một ống thuỷ tinh lắp đến gần đáy bình. Khí 


193 


13 NVĐHD-A 


HCI được tạo thành bằng cách dùng axit sunfuric đậm đặc đáy HCI ra khỏi 
dung dịch axit clohydric đậm đặc (35%). Để đảm bảo giải phóng HCI đến 
mức tối đa, cẩn cho từ từ dung dịch axit clohydric vào dung dịch axit 
sunfuric đậm đặc. Khí HCI thoát ra như thế đã được làm khö. Đẻ làm khô 
triệt để khí HCI trước khi đi vào bình phản ứng. nó còn phải đi qua một 
bình làm khô bằng axit sunfuric đậm đặc nữa. Khí HCI đi qua sinh hàn để 
đi vào hệ thống xử lý. Trong điều kiện đó. phản ứng giữa SO, và HCI tạo 
thành axit closunfonic xảy ra ngay trong môi trường oleum. tức là luôn có 
mặt lượng dư SO, trong axit sunfuric đậm đặc. Trong điều kiện đó, phản 
ứng phụ tạo thành pyrosunfuryl clorua: 
2HSO,CI + SO, -> S;O.CI + H;SO, 

không xảy ra. 

Axit closunfonic bị kéo theo khí HCI dư được giữ lại khi dòng khí đó 
đi qua sinh hàn. Hệ thống xử lý HCI dư là một số bình đựng dung dịch 
nước vôi. Động lực chuyển dòng khí HCI đi qua hệ thống phản ứng là sự 
giảm áp suất ra nhờ một tuy-e nước. 

Sau phản ứng, khối sản phẩm được chưng cất trên bếp cách cát ở 
150C. Hàm lượng axit closunfonic được xác định theo FOCT 2124-73. 
Kết quả khảo sát phương pháp tổng hợp axit closunfonic trong oleum được 
trình bày trong bảng 9.1. 


Bảng 9.1. Kết quả tổng hợp axit closunfonic trong oleum 





























Tỉ số mọi | Thời gian |_ Lương Tham lương | : Hiệu suất (%) 
STT | so uc; | phẳn ứng | HSO,CI thu | HSO,CL |Tiương ST. co) 
(giờ) được (g) (%) ¿ ki 

1 0/55 12 T1 | 95 | d71 | 547 304 
2 0,65 12 | ta | g 173 | 581 - 314 
3 0,55 12 174 | 97 | 174 | 565 316 
4 0.55 10 3448 | 98 174 | 567 _ 317 
5 0.55 10 346 98 | 174 | 569 317 
6 055 | 10 348 98 571 | 571 319 














Sản phẩm thu được sau khi chưng cất đạt tiêu chuân san phám kỹ 
thuật (96-98%). Đó là một chất lỏng sánh. trong hơi ngả vàng. San phẩm 
này đủ tiêu chuẩn dùng ngay cho giai đoạn sunfoclo hoá trong quá trình 
tổng hợp sunfamit. không phải tỉnh chế thêm. 


194 


Theo phương trình phản ứng hợp thức: 
SO, + HCI = HSO, CI 
để thực hiện phản ứng chỉ cần tỉ lệ mol SO/ HCl = 1/1. 

Tuy nhiên, trong thực nghiệm, đã dùng tỉ lệ mol trong đó lượng HCL 
gần gấp đôi so với SO,. Trong điều kiện đó. hiệu suất axit closunfonic tính 
theo SO, là 56-57%, còn theo HCI là 31%. Như vậy. còn một lượng dư HCI 
khá lớn chưa thu hồi được. 

Từ kết quả thu được, đã tính tiêu hao nguyên liệu cho lkg axit 
closunfonic là: 6,2 kg oleum, 1,55 kg H;SO, và 2.72 kg axit HCI đậm đặc. 

Ngoài ra, để so sánh, còn khảo sát sơ bộ phương pháp tổng hợp axit 
closunfonic khi dùng chính axit closunfonic làm dung môi. Trong trường 
hợp này, trước hết, cho SO, hấp thụ vào axit closunfonic, sau đó cho dòng 
khí HCI khô đi qua dung dịch đó. Một số kết quả thu được trong những thí 
nghiệm này có ý nghĩa định tính (bảng 9.2). 








Bảng 9.2. Kết quả tổng hợp axit closunfonie trong môi trường axit closunfonic 























sm Tỉ số mol Thời gian | Lượng HSO,CI | Hàm lượng Hiệu suất (%) 
SO/HCI_ [phản ứng (giờ)|_ thu được (g) | HSO,CI (%) | theo, Di theo HCI 
1 0,469 6 10,0 96.6 195 91 
2 0/717 4 266 98,6 136 | 97 
3 0717 6 40.1 98,6 210 | 150 




















Trong quá trình này, có thể xảy ra phản ứng tạo thành pyrosunfury] 
clorua. Hợp chất này để bay hơi, nên bị kéo theo dòng HCI. hay bị giải 
thoát ra khỏi khổi phản ứng khi chưng cất mà không ngưng tụ được. Chính 
Vì vậy, hiệu suất axit closunfonic tính theo SƠ. mới đạt 21 còn theo HCI 
là 15%. 

Khi tiến hành phản ứng giữa SO, và HCI trong pha hơi. kết quả thu 
được cũng mới có ý nghĩa tương tự trường hợp trên, là chỉ có ý nghĩa định 
tính để nhận biết liệu phản ứng có xảy ra hay không (bảng 9.3). 


Bảng 9.3. Kết quả tổng hợp axit closunfonic trong tướng hơi 



































Tỉ số mọi | Thời gian Lượng Hàm lượng [ Hiệu suất (%) 
ST | so mcị &I K5? -t HSO,Cl (6) \ theo SO, | theo HCI 
hị 0,88 | 6 16,8 T8 10,5 93 
2 088 | 6 274 T8 171 15,3 
3 0,88 6 ETT TIẾP 5| ND . 215 ¡180 








195 


Trên cơ sở những kết quả thực nghiệm thu được. chúng tỏi cho rằng 
trong điều kiện hiện nay, ở giai đoạn triển khai sản xuất thử nghiệm. có lợi 
nhất là sử dụng phương pháp tổng hợp axit closunfonic trong oleum. 


9.4. SẢN XUẤT THỦ NGHIỆM TRÊN DÂY CHUYỂN SẢN XUẤT 
THỬ TẠI LÂM THAO 


Trên cơ sở những kết quả thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và 
nhằm chuẩn bị điều kiện công nghệ cho việc triển khai sản xuất, để thực 
hiện nhiệm vụ sản xuất thử nghiêm, đã tiến hành láp đặt dây chuyển sản 
xuất thử axit HSO,CI tại phân xưởng axit I của Công ty Supephosphat và 
Hoá chất Lâm Thao. 


Sơ đồ lắp đặt dãy chuyển mô tả trong hình 9. 1. 























— 


[E 


Hình 9.1. Sơ đồ dây chuyển công nghệ sản xuất axit closunfonic 
1- bình đựng dung dịch HC]; 2- bình tạo khí HCl; 3- đường dẫn H.SO, từ nhà 
máy; 4,5,10,11- hệ thống sấy khô và rửa khí; 6- bình phản ứng: 7- đường dẫn 
oleum; 8- bình cất; hệ thống làm lạnh; 12- bơm chân không: 13- nguồn gia nhiệt, 
14- bình chứa sản phẩm 


Việc lắp đặt dây chuyển đã được tiến hành từ tháng 2/1990 và đến 
tháng 5/1990 thì sơ bộ đã hoàn chỉnh. Sau đó, đến tháng 7/1990 chúng tôi 


196 


tiến hành chạy thử đợt I. Những bước chạy thử theo trình tự sau: 

1. Rửa sạch và làm khô toàn bộ đây chuyền thiết bị. 

2. Tiến hành chạy thử không tải để kiểm tra khả năng làm việc của 
mấy bơm và sự chính xác trong lắp đặt toàn bộ dây chuyền. 

3. Tiến hành chạy thử phần tạo khí HCI để kiểm tra lưu lượng nạp 
axit HCI và các thiết bị liên quan. 

4. Tiến hành chạy thử toàn bộ dây chuyền thiết bị vào tháng 7/1990, 
chúng tôi đã tiến hành chạy thử đợt I nhưng chưa đạt yêu cầu, vì thiết bị 
gia nhiệt không nâng nhiệt độ đến giá trị mong muốn. Sản phẩm tạo ra còn 
ít và đen vì nhiệt độ cất chỉ đạt gần 50"C. 

Đến tháng 9/1990, thì việc chỉnh lý và sửa chữa thiết bị kết thúc. 
Nhưng vì trong giai đoạn này nhà máy phải tiến hành đại tu nên việc chạy 
thử phải tạm hoãn. 

Từ tháng 10/1990 đến tháng 12/1990 chúng tôi tiến hành chạy thử 3 
đợt. Kết quả thu được rất khả quan. 

Trong bảng 9.4 nêu kết quả chính trong ba đợt chạy thử. 


Bảng 9.4. Kết quả thu được trên dây chuyền sản xuất thử tai Công ty 
Supephosphat và Hoá chát Lâm thao 





Hiệu suất (%) 






































Tên Thể tích Thời TRE Tỷ trọng. |Hàm lương 
ạ lan | gian 
tử |olsem| HGI | Sạc | gặp | HSOSCI | HSOCl | tạo | theo 
: (kg/m?) %, 
(it) (li) (gi) | (gờ) (kg/m)) ®) SO; HCI 
Bê HP 25 18 6 8 1/72 897 72 43 
25 và 
28/11/1990 25 18 6 8 173 958 T748 45 
13 và | 
14/12/1990 25 18 6 8 1,73 | 96,7 | T748 45 














Những kết quả trong bảng trên cho thấy răng: 

- Axit HSO;CI thu được có thể sử dụng cho phản ứng sunfoclo hoá 
axetanilit để sản xuất sunfamit. hai mẫu sau đạt tiêu chuẩn sản phẩm kỹ 
thuật theo quy định của TOCT 2124-73 (Liên Xõ cũ) 


197 


- Những thông số chính so với kết quả trong phòng thí nghiệm tỏ ra 


tốt hơn. 


~ Dây chuyền chạy ổn định không xảy ra sự cố trong suốt 3 đợt thí 


nghiệm. 


Qua các đợt chạy thử này chúng tôi có những nhận xét sau: 
~ Phần sinh khí ổn định và làm việc tốt, có thể nâng công suất phần 


tạo khí và phản ứng lên 8-9 tấn/năm và phần cất lên 4-4.5 tấn/năm. 


198 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Mai Tuyên, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Thị Kim Liên và các cộng tác 
viên. Báo cáo nghiệm thu đẻ tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất axit 
closunfonic, Hà Nội, 1991. 
TIpenaparusHas xuMHä, M.,I964, crp. Ìó8. 


I.V.Kariakin, LI.Angelov. Thuốc thử hoá học tỉnh khiết, NXB Khoa 
học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1969, tr.135. 


N.A.Laury, B.Brook. US.Pat.No.2,311,619 (Feb.16,1943): Preparation 
of chlorsulphonic acid. 


A.C.)leHckni, A.FO.Mapkoacknii, M.W.MorwieHeu. OniucaHne H30ỐpH- 
T€HHñ K aBTOPCKOMY CBH/€T€/IbcTBy No.l 13664 (1957). 


R.B.Mooney et al. US.Pat.No.2,377.642 (1945). 
Ullmanns Encyklopädie der Technischen Chemie, 15 Bnd, 1964, s.488. 


Chương 10 


CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SUNFAGUANIDIN 


10.1.MỞ ĐẦU 


Trong phần này, những nội dung được trình bày chủ yếu là kết quả 
của nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước: ”Mgliẻn cứu tạo nguồn 
nguyên liêu xunfaguanidin" được thực hiện từ giai đoạn để tài nghiên cứu 
(R-D) mã số 64C-0204 [I] trong chương trình khoa học kỹ thuật cấp Nhà 
nước "Tạo nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc" giai đoạn 1986-1990, 
chuyển qua giai đoạn nghiên cứu sản xuất thử nghiệm 199]-]992, 

Những kết quả thu được trong giai đoạn nghiên cứu R-D được trình 
bày một cách hệ thống trong báo cáo khoa học mang tựa đề "Nghiên cứu 
công nghệ sản xuất axit closunfonic và sunfaguanidin" hiện đang được lưu 
giữ tại Kho tư liệu thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, 24 Ngô 
Quyền, Hà Nội, số hiệu 1343/1992. 

Trong báo cáo đó, chúng tôi đã trình bày tổng quan tình hình nghiên 
cứu tổng hợp sunfaguanidin trên Thể giới và những kết quả thực nghiệm 
trong phòng thí nghiệm. Những kết quả này đã được Hội đồng khoa học-kỹ 
thuật cấp Nhà nước họp ngày 8/5/1991 nghiệm thu. Hội đồng cũng đã kiến 
nghị để tài được chuyển sang giai đoạn nghiên cứu sản xuất thử nghiệm. 
Những kết quả thu được trong giai đoạn này được trình bày trong báo cáo: 
“Nghiên cứu công nghệ sản xuất sunfaguanidin” [2]. 





Ở giai đoạn nghiên cứu công nghệ (sản xuất thử nghiệm). nội dung 
chủ yếu là xây dựng dây chuyền thiết bị sản xuất bán công nghiệp. hoàn 
thiện quy trình công nghệ tổng hợp, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để thu 
được sunfaguanidin đạt chất lượng dược dụng. thu thập các thông số đáp 
ứng yêu cầu lập luận chứng kinh tế-kỹ thuật cho sản xuất công nghiệp. 


10.2. TÍNH CHẤT CỦA SUNEFAGUANIDIN 
Sunfaguanidin có các tên hoá học là : 


199 


4-Amino-N-(aminoiminometyl)benzenesunfonamit: 
4-Amino-N-(diaminometylen)benzenesunfonamil; 
p-Aminobenzenesunfonylguanidine; 
Sunfanilylguanidine 

Sunfaguanidin có công thức phân tử: C;H,„N.,O,S. 
Trọng lượng phân tử: 214,25. 

Công thức cấu tạo: 


nạ À vi j°? 
-/ Ị Nn 


Hoặc còn có dạng sau: 
ịỊ. ¿m 


H S—H‹C, 
: Nà, 


Sunfaguanidin ở dạng bột tỉnh thể hình kim. Trong điều kiện thường 
ngậm một phân tử nước. Nhiệt độ nóng chảy ở trạng thái khan là 190- 
193C. Một gam sunfaguanidin tan được trong khoảng 1000 mÌ nước ở 
25"C và gần 10 ml ở 100C, ít tan trong ancol hay axeton. Tan được trong 
axit, không tan trong NaOH ở nhiệt độ phòng. 

Theo [3] sunfaguanidin rất ít bị hấp thu khi dùng theo đường uống. 
Sunfaguanidin có thể được sử dụng trong điều trị các bệnh đường ruột. như 
viêm ruột non, tiêu chảy, viêm ruột kết cấp. các bệnh trực khuẩn coli, lị 
trực khuẩn.... còn được dùng để sát trùng đường ruột [4]. Để sát trùng 
đường ruột, sunfaguanidin có thể phối hợp với salicylat hay 
đỉhyđrostreptomycin. 





10.3. TỔNG HỢP SUNFAGUANIDIN 


Tổng hợp sunfaguanidin có thể được thực hiện theo các phương pháp 
khác nhau: 


200 


- Cho axetylaminobenzensunfonylclorua phản ứng với guanidin trong 
dung môi axeton đã được kiềm hoá: 


NHCOC| Hạ NHCOCH; 


(CH;)CO 

< Ì `. -NHạ ——> mộ” 
NaOH 

O2CI O2- -NH- |) NH¿y 


Sau khi tách nhóm axetyl, thì thu được sunfaguanidin với hiệu suất 
60% so với sunfoclorua. 


~ Sunfanilamit phản ứng với guaniđin cacbonat trong điều kiện nấu 
chảy ở 150-200°C: 


Hy NHạ 
H 


+NH;C-NH2H2COs ———> +NH + CO; + HẠO 
NH n.. 
O¿NH; O¿NH-C-NH+ 


Hiệu suất quá trình này đạt 70% so với sunfanilamit. 
Sunfanilamit nấu chảy với 





xianđiamit cho hiệu suất 35%: 


H; \H; 
NH 
⁄Z 
+NH.CNHẠCN ——> 2 J +NH3 +CO„ + H2O 
: N NH 2+H¿ 


ONH; O2NH-C-NH2 
- Tổng hợp sunfaguanidin theo hai giai đoạn trong hai thiết bị phản 
ứng [4a]. Giai đoạn thứ nhất được tiến hành trong thiết bị phản ứng thứ 


nhất, trong đó, axetylsunfanilylclorua phản ứng với xianamit khi có mặt 
NaOH như sau: 


201 


HCOC3 HCOCH; 


+ HNCN + NAOH ———= + NaC] + HO 
O€I NHC 
HCOCs NH¿ 
+JNOH  ——> +CHạCOONa + 2H2O 
W 
HCN O2ÑCN 


Natri sunfanily]xianamit 
Naưi sunfanilylxianamit là chất rắn kết tủa, tách ra khỏi dung dịch 
khi làm lạnh. Trong giai đoạn này, cũng xảy ra sự thuỷ phân tách nhóm 
axetyl. 
Giai đoạn thứ hai xảy ra trong thiết bị phản ứng thứ hai. ở đây xảy ra 
phản ứng giữa natri sunfanilylxianamit với amoni sunfat trong dung dịch 
metanol chứa amoniac: 


Hạ Hạ 
íCH Bà 
: NH:/CH3OH 
+ (NHa)SO¿ — TT + CC 2Ì „ +Na;§SO, 
Na? NHạ 
hờ) () 
O2-NCN O2-N-CN 
NH> NHạ 
` 
NH3 /CH3OH | | 
— 
NHệ F NH 
C) V. 
O,-N-CN š xua Ã 
NHa 


Sunfaguamdin 


202 


Hiệu suất sunfaguanidin đạt 80% so với sunfoclorua. Điều quan 
trọng là thiết bị thứ hai phải chịu áp suất. 

- Tổng hợp sunfaguanidin đi qua sản phẩm trung gian canxi 
axetylamino-benzensunfonylxianamit. Đây là phương pháp hiện được sử 
dụng trong công nghiệp [5]. Quá trình này gồm các giai đoạn: tổng hợp 
sunfoclorua, tổng hợp sunfocanxi, chuyển hoá sunfocanxi thành 
sunfoamon, chuyển vị nội phân tử sunfoamon thành axetylsunfaguanidin 
và thuỷ phân tách nhóm axetyl thu được sunfaguanidin. Trong phần sau, 
các giai đoạn nói trên được trình bày một cách hệ thống cùng với những số 
liệu thực nghiệm thu được. 


10.4. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP SUNFAGUANIDIN 


Quá trình tổng hợp sunfaguanidin gồm năm giai đoạn được trình bày 
chỉ tiết dưới đây. 


10.4.1. Tổng hợp sunfoclorua 


Sunfoclorua được tổng hợp bằng phản ứng giữa axit closunfonic và 
axetanilit để thu được -aminobenzensunfoclorua và thường được gọi tắt là 
sunfoclorua. 


Axetanilit là axetylaminobenzen hay N-phenylaxetamit có trọng 
lượng phân tử 135,16, là chất rắn, một sản phẩm của quá trình axetyl hoá 
anilin: 


NHy HCOCH+ 
_ _ COOH 
| + cmco;o——+> SH¡ 
Anilin Axetanilit 


Phản ứng sunfoclo hoá axetanilit là phản ứng quan trọng đầu tiên 
trong tất cả các công nghệ sản xuất sunfamit và cloramin. Phản ứng này 
đưa nhóm sunfoclo vào nhân benzen: 


203 


HCOCH; 


NHCOCH ; 
+ 2HSOaCl ——> + 
`. kì Ah | + HCI H;SOa 


$ozCI 
p-Axetylaminobenzensunfoclorua 


Axit closunfonic dư được phân huỷ ở nhiệt độ 0+5°C. Kết tủa 
sunfoclo được lọc rửa. 


Một số tác giả [6,7] trình bày phản ứng gồm hai giai đoạn: 





NHCOCH¿ NHCOCHs 
+H§O¿Cl ———> + HCI q@) 
O;OH 
NHCOCH3 NHCOCH; 
Z 
N sh HSO;CI + H;SO, @) 
O;OH O,CI 


Phản ứng (1) có thể xảy ra đến cùng và toả nhiệt, còn phản ứng (2) là 
thuận nghịch và thu nhiệt. Hiệu ứng nhiệt chung của quá trình sunfoclo 
hoá axetanilit là 28,4 kcal/mol. 


“Theo phương trình tỉ lượng, để phản ứng với I mol axetanilit. chỉ cần 
2 mol axit closunfonic, nhưng vì phản ứng (2) là thuân nghịch. nên để đưa 
phản ứng đó vẻ phía phải, cần tảng lượng axit closunfonic. Ngoài ra, axit 
closunfonic còn được dùng như dung môi. nên tỉ lệ mol giữa axit 
closunfonic và axetanilit có ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình 
sunfoclo hoá. Theo công trình [8] nếu tỉ số mol HSO;Cl/C,H.NHCOCH, 
=5 thì hiệu suất sunfoclo hoá đạt 76%. Khi đó. sau phản ứng. lượng axit 


204 


c©losunfonic dư phải phân huỷ loại bỏ. Tuy nhiên, nếu dùng axit 
€losunfonic quá nhiều dẫn đến làm tăng giá thành. 

Trong công trình [9] có để nghị dùng hỗn hợp axit closunfonic và 
anhydrit sunfuric để tăng tốc độ phản ứng và giảm lượng axit closunfonic. 
Tác dụng của SO; đựơc giải thích là do SO, có thể tác dụng tạo thành axit 
sunfonilic [10] như trong phản ứng sau đây: 


INHCOCH+ HCOCH; 


Z“ 


\ấ |  +soạ—~ 


O;OH 

Nếu dùng oleum 60-65% cùng với axit closunfonic, thì có thể nâng, 
hiệu suất phản ứng sunfoclo hoá lên 97%. 

Một số phụ gia cũng được để nghị đưa thêm vào hỗn hợp phản ứng 
sunfoclo hoá, như muối ăn NaCl, CCI,, tionylclorua SOCI;. Tác dụng của 
muối ăn được giải thích là do khả năng loại H;SO, được tạo thành từ phản 
ứng giữa axit closunfonic với axetanilit [11]: 

H;SO, + 2NaCl —› Na;SO, + 2HCI. 

Còn tác dụng của CCI, được giải thích là do khả năng làm tăng lượng 
axit closunfonic: 

CCI, + H;SO, —› CISO,H + HCI + COCI,. 

Đối với phản ứng sunfoclo hoá benzen, đã thu được tỉ số thích hợp 
của tác hợp phần phản ứng là ở benzen/NaCl/HSO,CI = 2/2.1/6. khi có 
thêm CCI,, thì hiệu suất sunfoclo hoá đạt 90%. 

Theo [12] có thể giải thích tác dụng của SOCI; theo phản ứng sau 
đây: 


NHCOCH ạ HCOCH ạ 
⁄ 
+S0C; ——> | + HCI + SƠ y 
O2OH SO¿zCI 


205 


Phản ứng tạo ra hai hợp chất dẻ bay hơi (HCI và SO,). có thể thoát ra 
khỏi hôn hợp phản ứng, nên phản ứng có thể xảy ra đến cùng. 

Cũng có khả năng là do SOCI, có thể tác dụng với nước sinh ra do 
phản ứng giữa axit closunfonic và axetanilit: 


NHCOCHạ NHCOCH+ 
+HSO¿CL ——> + HạO 
SOsCI 


HO + SOCly ——>_ 2HCI +§O; 


Mặc dù, có những đẻ nghị vẻ việc sử dụng phụ gia như trên, nhưng 
trong thực tế đến nay, việc sử dụng phụ gia vẫn hạn chế, vì có thể làm phức 
tạp thêm các thao tác, hay làm tăng giá thành. 

Phản ứng giứa axit closunfonic và axetanilit là phản ứng phát nhiệt và 
giải phóng HCI. Do đó. trong thao tác, phải khống chế tốc độ trộn lẫn hai 
chất đó, nếu không, nhiệt độ khối phản ứng tăng lên nhanh, làm tăng tốc 
độ phản ứng, giải phóng lượng lớn khí HCI, làm phụt khối phản ứng ra 
ngoài, có thể gây tai nạn. Vì thế, việc nạp axetanilit vào axit closunfonic 
phải tiến hành từ từ, từng lượng nhỏ và phải duy trì nhiệt độ ở 5-15"C bằng 
cách làm lạnh bên ngoài, Sau khi đã cho hết axetanilit vào hỏn hợp phản 
ứng, mới nâng nhiệt độ phản ứng lên khoảng 55-60"C. 

Phản ứng giữa axit closunfonic và axetanilit là phản ứng giữa pha 
lỏng và pha rắn, do đó, axetanilit phải được nghiền nhỏ trước và phải 
khuấy liên tục. Có như vậy mới tránh được hiện tượng quá nhiệt cục bộ 
hoặc chỉ xảy ra phản ứng ở mặt ngoài của hạt rắn 

Hỗn hợp phản ứng sunfoclo hoá thu được là một khối lỏng đặc, màu 





tối. 
Sau khi kết thúc phản ứng sunfoclo hoá. lượng axit closunfonic dư 
được phân huỷ bảng nước: 
HSO.CI + H;O —> H;SO, + HCI. 
Phản ứng này cũng là phản ứng toá nhiệt, có hiệu ứng nhiệt 45,9 
kcal/mol_. Do đó, việc phân huỷ phải được thực hiện từ từ và khỏng chế 
nhiệt độ. Nếu nhiệt độ cao, có thể làm phân huỷ cả sản phẩm sunfoclorua; 





206 


'HCOCH3 HCOCH; 


⁄ Z 


I 
kê) + HạO —> Gv 3Ì) nHẸt 


O2CI O2OH 


Nên khống chế nhiệt độ phân huỷ ở 0-5°C. Trong thực tế. cần cho 
hỗn hợp phản ứng chảy thành dòng nhỏ xuống hỗn hợp gồm nước và nước 
đá tán nhỏ. Tỉ lệ thể tích của nước so với khối sản phẩm phản ứng là 10/1. 
Quá trình này cũng giải phóng lượng lớn khí HCI. Dung dịch axit sunfuric 
còn lại sau khi phân hủy axit closunfonic dư có thể có tỉ trọng 10-14" Be. 

Trong [13] để nghị trong dung dịch phân huỷ axit ciosunfonic dư nên 
có thêm tác nhân có thể tác dụng với H;SO, để giải phóng khí. dẫn đến hạ 
nhiệt độ phản ứng, giảm lượng nước đá cần dùng và giảm khả năng phân 
huỷ sản phẩm sunfoclorua, ví dụ sử dụng dung dịch axit HCI đậm đặc hay 
dung dịch NaCI bão hoà có thể có kết quả tốt. Khí HCI thoát ra có thể được 
hấp thụ để dùng lại vào mục đích thích hợp. 

Trong quá trình phân huỷ axit closunfonic dư, sản phẩm sunfoclorua 
kết tủa lắng xuống. Lọc lấy kết tủa bằng thiết bị lọc chân không hay lọc ly 
tâm. Rửa kết tủa bằng nước lạnh cho đến khi nước rửa có phản ứng trung 
hoà. Kết tủa thu được ở dạng bột nhão, màu trắng hay hơi có màu hồng. 
Kết tủa đó cần được làm khô ngay sau đó, để tránh bị phân huỷ. 

Muốn thu được p-axetylaminobenzensunfonylclorua (sunfoclorua) 
khô, có thể kết tủa lại trong các dung môi hữu cơ. như đicloctan, ctyl 
axetat hay benzen. Cũng có thể tách sunfoclorua bàng cách tạo phức với 
nitrobenzen. Phức này kết tủa thành hạt tỉnh thể lớn, tách ra dễ dàng. lọc, 
sấy và sau đó đun nhẹ trong benzen hay cte dầu hoả. phức phân huỷ và thu 
được sunfoclorua khan. Có thể thổi một luồng không khí 60'°C qua lớp 
sunfoclorua tãi mỏng, khi đó, quá trình phân huy xảy ra ở mức độ nhỏ, thu 
được sản phẩm có hàm lượng sunfoclorua đạt 89-93%. 

Đã tiến hành thí nghiệm trong bình cầu ba cổ khô. có lắp máy khuấy, 
nhiệt kế, ống thoát khí. làm lạnh. Axit closunfonic được nạp trước vào bình 
cầu và giữ ở nhiệt độ 15+20°C. Cho máy khuấy chạy. rồi nạp từ từ từng 
lượng nhỏ axetanilit đã sấy khô với tốc độ sao cho nhiệt độ khối phản ứng 








207 


không vượt quá 20°C. Sau khi nạp hết axetanilit, thì nâng nhiệt độ lên 
55+60'C. Ở nhiệt độ này, tiếp tục khuấy trong 2+4 giờ. Khi thấy không 
còn khí HCI thoát ra, thì coi như phản ứng kết thúc. ngừng khuấy. để nguội 
đến nhiệt độ phòng. Rót khối phản ứng thu được thành tia vào một cốc 
đựng nước đá vụn. Khi đó, kết tủa p-axetylaminobenzensunfonylclorua 
tách ra. Lọc và rửa kết tủa bằng nước lạnh cho đến trung tính. Hút kiệt, thu 
được sản phẩm ở dạng bột nhão (khoảng 50% ẩm). đủ để sử dụng cho giai 
đoạn sau. 





Khi xét ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng và tỉ lệ mol 
HSO,CI/C,H,NHCOCH; đến hiệu suất sunfoclorua đã nhận được các kết 
quả như trong bảng 10.1. 


Bảng 10.1. Ảnh hưởng của nhiệt đô phản ứng và tỉ lẻ mol HSO,CI/C,H,NHCOCH, 
đến hiệu suất sunfoclorua 








Tỉ số moi Thời gian phản |_ Nhiệt đỗ phản ma nuŠ 
STT | HSO,Cưaxslanitt ứng (giờ) ứng (°C) | HIgus0ấL09) 

1 10 4 70 | 30 
? 10 4 55-80 65 
3 10 4 5560 | 70 
4 7 4 55-60 | 82 
5 6 4 55-60 | 80 
6 5 4 55-80 78 




















Theo các kết quả trên đây, tỉ số mol giữa axit closunfonic và axetanilit 
trong khoảng 5-7 và nhiệt độ phản ứng khoảng 55-60"C là thích hợp. 

Trong những điều kiện đó, đã tiến hành thí nghiệm với lượng chất 
phản ứng tăng dần. Kết quả thu được như trong bảng 10.2. 


Bảng 10.2. Kết quả phản ứng sunfoclo hoá axetanilit khi tâng dản chất đầu 











STT. |HSO,CI (m) |Axetaniit (g) Thời gian phản ứng | Lượng sản phẩm ._ Hiệu suất 
(giờ) (g) (%) 
1 25 10 2 | 13,5 78 
2 50 20 2 270 78 
3 T5 30 2 412 78 
4 150 60 2 | 811 |_ 7s 

















Từ bảng 10.2 có thể nhận thấy rằng khi tăng lượng các chất đầu lên 6 
lần, hiệu suất sản phẩm vẫn ồn định. 


208 


Pp-Axetylaminobenzensunfonylclorua (sunfoclorua) tỉnh khiết có 
nhiệt độ nóng chảy 149°C [14]. Tuy nhiên. trong thực tế, sunfoclorua có 
thể sử dụng trực tiếp cho giai đoạn tiếp theo mà không cẩn tỉnh chế. 


10.4.2. Tổng hợp sunfocanxi từ sunfoclorua và dung dịch thủy 
phân canxi xianamit 


Canxi p-axetylaminobenzensunfonylxianamit (sunfocanxi) được tổng 
hợp bằng phản ứng của sunfoclorua thu được từ giai đoạn trên với canxi 
hyđroxianamit Ca(HNCN);: 


FICOCHS NHCOCHs 
⁄ 
+NaOH. 
2| | + caœNcN, ——>; + NaCl + 2H2O 
1⁄2Ca 
O¿CI O2——N-CN 


Canxi hydroxianamit thu được khi thuỷ phân canxi xianamit CaNCN. 
Canxi xianamit được dùng trong cho giai đoạn này là một sản phẩm thương, 
mại, thường có hàm lượng 50-60%, các tạp chất gồm grafit, CaO, sunfua, 
florua, nitrua, các nguyên tổ, như sắt, silic, nhôm. Canxi xianamit có tên 
thương mại là nitơ-vôi, được dùng làm phân bón. thuốc diệt cỏ, trừ sâu. 

Để tham gia vào phản ứng cộng hợp, canxi xianamit cần thuỷ phân 
trước bằng nước: 

Ca-NCN H-N-CN 
+ 2H2O —> a + Ca(OH)„ 


Ca-NCN HƯÑ-CN 


Trong thực tế, thường chuẩn bị dung dịch 9-10% canxi xianamit 
ngay trước khi dùng vào phản ứng. Tuỳ hàm lượng canxi xianamit, cần 
dùng lượng gấp 3+6 lần. Phản ứng thuỷ phân xảy ra ở "C, trong 2-3 
giờ khuấy liên tục. Phản ứng giữa canxi hyđroxianamit và sunfoclorua có 
thể xảy ra như sau: 








209 


14 NVĐHD-A, 





H- IN# ChụCONHÓ  —so, „Cl suy _=““ N 
4 ~2HCI 
H- P CN _ che Ö -so 2CÍ CHCONH- € —=z Le 


2HCI + 2NaOH ———* 2NaCI - 2H;¿O 


hay 
2HCI + Ca(OH) ———> CaCl, + 2H2O 


Có thể sử dụng dung dịch ngay sau khi thuỷ phân canxi xianamit, 
không cần lọc bỏ tạp chất. Trong trường hợp này. chính canxi hyđroxit 
trung hoà HCI. Còn trong trường hợp sau khi thuỷ phân canxi xianamil, 
tiến hành lọc bỏ tạp chất và Ca(OH),, thì phải dùng dung dịch NaOH 40- 
50% để duy trì pH của dung dịch và trung hoà HCI. Sunfocanxi kết tủa khi 
để nguội dung dịch xuống 15-20°C. Có thể cho thêm muối án NaCl để tăng 
cường quá trình kết tủa. 


Quy trình tổng hợp sunfocanxi được nêu trong [15]. Canxi xianamit 
thương phẩm được khuấy với nước theo tỉ lệ 220 g CaCN; trong 1300 ml 
nước ở 25-30°C trong 3 giờ. Lọc hỗn hợp đó, thu được dung dịch khoảng 
10% Ca(HNCN);. Vừa khuấy vừa cho từ từ vào dung dịch đó trong thời 
gian 45 phút 200 g (~0,855 mol) axetylsunfonylclorua ở nhiệt độ 25-30". 
Nếu nhiệt độ tăng, thì phải làm lạnh, giữ môi trường kiềm bảng cách cho. 
thêm dung dịch NaOH 40%. Tiếp tục khuấy thêm 2 giờ và trong thời gian 
đó, kết tủa tách ra. Làm lạnh hỗn hợp và lọc, rửa kết tủa bằng nước lạnh, 
sau đó, rửa bảng axeton. Thu được canxi axetylaminobenzen- 
sunfonylxianamit với hiệu suất 73% (162 g). Khi dùng dung dịch canxi 
hydroxianamit 9% và phản ứng thực hiện ở 60°C. khi kết tua có thêm muối 
ăn, thì hiệu suất sunfocanxi tăng lên 80% [7]. Tuy nhiên. khi dư kiểm và ở 
nhiệt độ cao, có thể xảy ra phản ứng tách nhóm axetyl [16]. 


Đã khảo sát quá trình thuỷ phân canxi xianamit trước khi tiến hành 
tổng hợp sunfocanxi. Canxi xianamit kỹ thuật có hàm lượng CaCX. khoảng 
60% được thuỷ phân ở nhiệt độ phòng có khuấy liên tục trong ] đến 3 giờ, 


210 


Hỗn hợp được lọc trên phểu Buchner, dịch lọc có chứa Ca(HNCN);. Cặn 
còn lại gồm than và canxi hyđroxit được sấy khô và xác định trọng lượng. 
Trọng lượng cặn không thay đổi cho biết canxi xianamit đã thuỷ phân hoàn 
toàn. Khi dùng 4 g canxi xianamit. còn lượng nước thay đổi từ 25 đến 35 
ml và thời gian thay đổi từ I đến 2.5 giờ. thu được các kết quả như trong 
bảng 10.3. 


Khi thay đổi lượng nước từ 25 đến 35 ml và khuấy trong 1,5 giờ. thu 
được các kết quả giống nhau (các thí nghiệm 2. 6 và 8), chứng tỏ canxi 
xianamit đã thuỷ phân hoàn toàn. Khi thay đói thời gian thuỷ phân từ 1,0 
đến 1,5 giờ (các thí nghiệm I, 2, 7 và 8) nhận thấy ảnh hưởng của thời gian 
lớn hơn. Tuy nhiên, nếu kéo đài thời gian thuy phân hơn I,5 giờ, kết quả 
thu được không thay đổi. Như vậy. thời gian 1.5 giờ là đủ để thuỷ phân hết 
CaCN,, 


Bảng 10.3. Ảnh hưởng của lượng nước và thời gian đến mức đó thuỷ phản CaCN, 





[ STT | Lượng nước (ml) Thời gian thuỷ phân (giờ) ¡__ Căn cònlại (g) 








1 25 10 33 
2 25 1/5 28 
3 2 20 28 
4 25 25 28 
5 25 3/0 28 
6 30 15 28 
7 35 10 33 
8 35 15 28 
9 35 20 28 
10 35 25 l 28 





Phản ứng giữa sunfoclorua và canxi hyđroxianamit (dung dịch thuỷ 
phân CaCN,) để thu nhận sunfocanxi được thực hiện trong bình cầu ba cổ 
có lắp máy khuấy, nhiệt kế, sinh hàn, làm lạnh bẽn ngoài bằng nước. Nạp 
dịch lọc Ca(HNCN), đã được chuẩn bị theo thí nghiệm trên ngay trước khi 
dùng. Các thí nghiệm đã được tiến hành với l1 g sunfoclorua được làm 
huyền phù trong 9 ml nước và dịch lọc thuy phân 4 g CaCN; và ở pH hỗn 
hợp là 9, thu được các kết quả như trong bảng 10.4. 


211 


Bảng 10.4. Kết quả tổng hợp sunfocanxi 

















"¬ Dịch thuỷ phân Thời gian phản Sảnphẩm | Hiểu suất 
CaCN; (ml) ứng (giờ) (g) (%) 
10 25 6 0 0 
2 25 6 43 60 
3 30 6 s0 88 
4 35 § 58 80 
5 40 6 58 80 
6 35 4 58 7? 
# 35 5 58 80 
8 35 6 58 80 
9 35 7 65 90 
10 35 8 68 9 
11 35 9 57 79 
12 35 10 56 T7 
130 290 6 47 80 

















Ghi chủ: 1- pH dung dịch phản ứng ở 3-4, không đùng dung dịch NaOH 40% để đuy trì 
pH: 2- tảng lượng sunfoclorua lên 90 g. lượng nước 72 mÌ và lượng CaCN; 33 g 


Từ những kết quả trong bảng 10.4 có thể có những nhận xét sau đây: 

~ Nếu không dùng dung dịch NaOH 40% để điều chỉnh pH của hỗn 
hợp phản ứng, thì khi đó pH có thể giảm xuống 3-4, và như vậy không thu 
được sản phẩm mong muốn. Điều đó chứng tỏ rằng việc dùng dung dịch 
NaOH để giữ pH 9-10 là rất cần thiết. 

- Lượng nước dùng để thuỷ phân CaCN, không ảnh hưởng đến mức 
độ thuỷ phân, nhưng lại ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng (các thí nghiệm 
2,3, 4 và 5). 

~ Thời gian cần thiết cho phản ứng là 8 giờ, với thời gian này hiệu 
suất sản phẩm đạt 94%. 

- Tăng lượng các chất đầu lên 8 lần vẫn thu được hiệu suất ổn định 
(so sánh thí nghiệm 8 với thí nghiệm 13). 


10.4.3. Chuyển đổi ion canxi bằng ion amoni 


Chuyển đổi ion canxi thành ion amoni bằng tác dụng của amoni 
sunfat: 


22 


HCOCH+ HCOCH¿ 


Z 
2|— + anạ,so——~> 
` T s. 4);30x z3 + Ca§O, 
Hạ 
O2—N-CN O2——N-CN 
Amoni axetylaminobenzen sunfonylxianamit 


Để tiến hành giai đoạn chuyển đổi ion, sunfocanxi được trộn với 
amoni sunfat và một lượng nước gấp đôi, lượng amoni sunfat gấp rưỡi 
lượng sunfocanxi. Khuấy trong 2 giờ ở nhiệt độ 65°C. Lọc bỏ canxi sunfat 
cũng ở nhiệt độ này. Có thể dùng amoni cacbonat thay amoni sunfat, trong, 
trường hợp này lọc bỏ amoni cacbonat. Tiển hành cô nước lọc để nâng hàm 
lượng amoni axetylaminobenzensunfonylxianamit (sunfoamon) lên khoảng 
50%. Sau đó, làm lạnh để kết tủa amoni sunfanilylxianamit. Kết tủa này 
được dùng vào phản ứng đồng phân hoá nội phân tử (hay chuyển vị nội 
phân tử) để thu được axetylsunfaguanidin. 


10.4.4. Chuyển vị nội phân tử 

Khi tiến hành phản ứng chuyển vị nội phân tử, muối amoni 
axetylamino benzensunfonylxianamit được nấu chảy ở nhiệt độ 150-170", 
sau đó, để nguội, thu được khối rắn. Trong quá trình đó, xảy ra chuyển vị 
nội phân tử để tạo thành p-axetylaminobenzensunfonylguanidin: 








HGGCH, HCOCH; 
2 2 

NHạ š lÑy 
ŠO;-——N-CN b T 


`NH; 

Đem nghiền khối chất rấn thu được trong quá trình trên, trộn với 
cùng lượng nước, rồi lọc, rửa và sấy khô. thu được hiệu suất định lượng p- 
axetyl aminobenzensunfonylguanidin có nhiệt độ nóng chảy 268-2701 





Trong thực nghiệm, hai giai đoạn 3 và 4 được thực hiện liên tiếp 


23 


trong cùng một bình phản ứng. Bình phản ứng là một bình cầu ba cổ có lấp 
máy khuấy, sinh hàn, nhiệt kế. Nạp vào bình cầu đó hỗn hợp gồm 
sunfocanxi thu được theo phương pháp ở trên và lượng nước gấp ba lần. 
Khuấy đều, rồi cho từ từ amoni sunfat và duy trì nhiệt độ ở 65°C trong các 
khoảng thời gian khác nhau. Cuối phản ứng. lọc nóng hỗn hợp phản ứng để 
loại bỏ CaSO,. Cho dịch lọc bay hơi đến hết nước, thu được các tinh thể 
sunfoamon. Thêm vào đó một lượng glyxerin đủ để dễ khuấy (khoảng 7 ml 
cho các thí nghiệm ở bảng 10.5), rồi nâng nhiệt độ lên 160-165°C để tiến 
hành phản ứng chuyển vị nội phân từ. Phản ứng được tiến hành trong 2 giờ. 
Sau đó, để nguội hỗn hợp phản ứng và hoà tan trong một lượng nước gấp 
10 lần so với lượng sunfocanxi được dùng vào giai đoạn này. Làm lạnh và 
lọc trên phễu Buchner để thu được axetylsunfaguanidin thô. Sản phẩm này 
có nhiệt độ nóng chảy 248-252°C. Sau khi tinh chế, nhiệt độ nóng chảy của 
nó tãng lên 256-260'°C, thực tế là trùng với dữ kiện tài liệu (256-258°C). 
Cách tỉnh chế như sau: khuấy 2,2 g axetylsunfaguanidin thô trong 60 ml 
nước, đun sôi cho tan. Cho vào đó 0,1 g than hoạt tính và đun sôi tiếp thêm 
3 phút nữa. Lọc nóng trên phễu Buchner, làm lạnh dịch lọc bằng nước đá, 
khi đó axetylsunfaguanidin tỉnh khiết kết tủa. Tuy nhiên, có thể sử dụng 
axetyl sunfaguanidin thô vào giai đoạn thuỷ phân tiếp theo, không cẩn tỉnh 
chế. Kết quả thực nghiệm tổng hợp axetylsunfaguanidin khi dùng 5,2 g 
sunfocanxi, 3,7 øg amoni sunfat và 18 ml nước và phản ứng ở 65"C được 
nêu trong bảng 10.5. 


Bảng 10.5. Kết quả tổng hợp axetylsunfaguanidin 

















STT Thời gian phản ứng (giở) | Lượng sản phẩm thỏ (g) Hiệu suất (%) 
1 0.25 20 39 
2 0,50 | 25 49 
3 10 22 43 
4 1,5 | 22 43 
5 20 19 37 
6 25 Ì 18 35 
7 3/0 | 16 31 











Như vậy. thời gian cẩn thiết để thu được axetylsunfaguanidin cao 
nhất (49%) là 0.5 giờ. 


214 


10.4.5. Thuỷ phân 


Thuỷ phân để tách nhóm axetyl bảo vệ nhóm amin trong phân tử 
aXetanilit và thu được sunfaguanidin. Phản ứng thuỷ phân được thực hiện ở 
T0°C bằng dung dịch NaOH 12%: 


HCOCHs Hạ 
É} — (} 
ké: + NaOH & Ỉ + CHạCOONa 
Z/ 0 F ủu 
Oz-NH 
2 O2——NH- 
NH2 `NNH; 


Sunfaguanidin 


Sunfaguanidin không tan trong kiểm, nên khi thuỷ phân, thu được 
sản phẩm sunfaguanidin kết tủa. 

Cũng có thể thu được sunfaguanidin từ sunfocanxi ở áp suất cao [L7]. 
Theo phương pháp này, phải dùng dư canxi xianamit 100-140%. Cho 
axetylsunfonilylclorua tác dụng với dung dịch canxi hyđroxianamit, sau 
đó, đưa hỗn hợp vào autoclave, nâng nhiệt độ lên 175-185'C trong 6 giờ 
cho đến khi đạt áp suất 9-11 atm. Hỗn hợp phản ứng được để nguội đến 
20'C. Kết tủa được tách ra, trong đó gồm sản phẩm sunfaguanidin có lẫn 
canxi cacbonat. Kết tỉnh lại thu được sản phẩm sunfaguanidin với hiệu suất 
60-70%. 

Một hướng khác tổng hợp sunfaguanidin là nấu chảy sunfocanxi ở 
nhiệt độ 200°C cùng với một hợp chất cho amoniac, như muối amoni 
clorua hay amoni sunfat. Theo hướng này, thu được sunfaguanidin với hiệu 
suất 50% [18]. Nếu dùng thêm chất trợ. như canxi clorua, natri clorua, 
axetamit hay ure, có thể nâng cao hơn hiệu suất sản phẩm lên 72% [19]. 
Thực nghiệm phản ứng thuỷ phân axetylsunfaguanidin thành sunfa- 
guanidin được tiến hành trong bình cầu dung tích 1000 ml khi dùng 2,3 g 
axetylsunfaguanidin và 20 ml dung dịch NaOH 10%. Đun cách thuỷ ở các 
nhiệt độ 40-90°C. Sau khi kết thúc phản ứng thuỷ phân (mâu lấy từ hỗn hợp 
phản ứng phải tan hoàn toàn trong axit HCl 5%). làm lạnh. lọc lấy tỉnh thể, 
rửa sạch kiểm, thu được sản phẩm thô. Tinh chế sản phẩm bằng cách hoà 
tan trong 40 ml nước cất, đun sôi, sau đó cho thêm 0.1 g than hoạt tính và 


215 


tiếp tục đun sôi trong 3 phút. Lọc nóng trên phu Buchner. Làm lạnh dịch 
lọc bằng nước đá. Sunfaguanidin kết tỉnh. Lọc trên phẻu Buchner. sấy khô, 
thu được sunfaguanidin có nhiệt độ nóng chảy của sản phẩm dược dụng 
(bảng 10.6). 


Bảng 10.6. Kết quả thuỷ phân axetylsunfaguanidin 











sư Nhiệt độ Thời gian Sản phẩm (g) | Hiêu suất | Điểm chảy 
thuỷ phân (°C) (giờ) th | nh | () | CC) 
1 40 1 17 | 12 | 63 189-190. 
2 50 8 17 | 12 83 189-190 
3 60 2 16 | tt 58 | 189-190 
4 70 2 14 10 52 189-190 
5 80 041 13 09 47 | 189-190 
6 90 (Œ) 09 086 | 31 189-190. 

















Ghỉ chú: *- phản ứng xảy ra rất nhanh. 


Như vậy, nếu thuỷ phân ở nhiệt độ thấp hơn 60°C. thu được hiệu suất 
tương đối cao, nhưng thời gian kéo dài. Nếu thuy phân ở những nhiệt độ từ 
70°C trở lên, thì tốc độ thuỷ phân tăng, nhưng hiệu suất lại giảm. Có thể là 
ở nhiệt độ cao, một phần sản phẩm bị kiềm phản huỷ. Ở 60°C. hiệu suất đạt 
được tương đối tốt, mà thời gian chỉ cần 2 giờ, sản phẩm thu được có điểm 
chảy 189-190°C. Theo phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm, Bộ Y 
tế, sản phẩm sunfaguanidin thu được có hàm lượng C;H,,O;N,S 98,5% và 
đạt tiêu chuẩn của Dược điển Việt Nam I. 

Những kết quả chính chúng tỏi thu được khi nghiên cứu quá trình 
tổng hợp sunfaguanidin là như sau: 


- Ở giai đoạn I và giai đoạn 2 kết quả thực ghiệm thu được tương 
đương với các số kỹ thuật được dùng trong sản xuất công nghiệp. Hiệu 


suất sản phẩm phản ứng của các giai đoạn này đạt được trong giới hạn 
90-94%, 





- Ở giai đoạn 3, phản ứng xảy ra gần toàn lượng. Hai giai đoan 3 và 4 
được tiến hành liên tiếp nhau trong cùng một thiết bị phản ứng. Hiệu suất 
sản phẩm axetylsunfaguanidin thu được so với lượng sunfocanxi là vào 
khoảng 58%. 


216 


¡ đoạn thuỷ phân (giai đoạn 5) được tiến hành ở nhiệt độ 60°C 
lệu suất của phản ứng này là 55-60%. 

Trên cơ sở những kết quả thực nghiệm thu được và dây chuyền thiết 
¡ gián đoạn, đã tiến hành sản xuất thử và thu được sunfaguanidin đạt tiêu 
chuẩn chất lượng quy định trong Dược điển Việt Nam I (phiếu kiểm 
nghiệm số 172 ngày 9-5-1990 và phiếu kiểm nghiệm số 235 ngày 19-4- 
1991 của Viện kiểm nghiệm, Bộ Y tế [I]). 








10.5. SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM SUNFAGUANIDIN 


Để chuẩn bị cho việc tổ chức sản xuất thử, đã tiến hành nghiên cứu 
bổ sung một số thông số công nghệ tổng hợp sunfaguanidin. Những nội 
dung nghiên cứu này được tiến hành song song cả trong phòng thí nghiệm 
và trên dây chuyền thiết bị pilot. Những kết quả tốt hơn nhận được trong 
phòng thí nghiệm được đưa áp dụng ngay vào việc vận hành trên dây 
chuyển thiết bị pilot. Ngược lại, những kết quả chưa thoả đáng trong sản 
xuất thử được quay lại khảo sát thêm trong phòng thí nghiệm. 


10.5.1. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trong phòng thí 
nghiệm 


10.5.1.1. Xác định điểu kiện phân huỷ axit closunfonic dư 

Trong sản xuất, thường dùng nước đá đề phân huỷ axit closunfonic 
dư, nhằm duy trì nhiệt độ phản ứng ở 0 + 5°C. Tuy nhiên, trong điều kiện 
chưa đủ khả năng trang bị thiết bị lạnh, cung cấp nước đá có thể gặp 
khó khăn, hoặc phải chịu giá cao, hoặc phải chuyên chở nước đá từ xa đến 
(ví dụ từ Hà Nội đi Việt Trì), nhất là khi tiến hành sản xuất vào mùa đông. 
Do đó, chúng tôi khảo sát giai đoạn này để dự phòng phương án thay thế 
một phần nước đá. 

Trong một số patent [13,20] có để xuất việc thay thể một phần hay 
toàn bộ nước đá bằng các môi trường khác, như axit clohydric đậm đặc, 
dung dịch axit sunfuric 50% hay dung dịch NaCl bão hoà. 





Trong mỗi thí nghiệm đã sử dụng 100 ml axit closunfonic. Sau khi 
nạp axit closunfonic vào bình phản ứng, làm lạnh xuống 15C, rồi nạp 
axetanilit từng lượng nhỏ. Khi nạp xong axetanilit. nhiệt độ phản ứng được 
nâng lên 35+50°C và duy trì nhiệt độ đó trong 2 giờ. khuấy liên tục. Sau 


l^ấi 


2/7 


khi kết thúc phản ứng sunfoclo hoá, hỗn hợp được để nguội đến nhiệt độ 
phòng. Sau đó, axit closunfonic dư được phân huỷ trong các möi trường, 
khác nhau. Kết tủa sunfoclorua được lọc. rửa cho đến hết axit và hút kiệt 
đến độ ẩm 50%. Kết quả thu được như trong bảng 10.7. 


Bảng 10.7. Ảnh hưởng của môi 
sunfoelorua 





'ường phản huỷ axit closunfonic đư đến hiệu suất 





T 








sĩt Môi trường phân huỷ Lượng sunfoclorua. | Hiệu suất 
HSO;CI dư thu được (g) | (®%) 
1. | Nước đá (600 g) 65,0 | 94 
2___ | NaCl bão hoà (700 mÌ) 415 80 
3... | HCI đậm đặc (600 ml) 40,8 | sọ 
4. | HCI đậm đặc (500 ml) 
Nước đá (500 g) 65,0 | 54 
5 __ | NaCl bão hoà (500 ml) | 
Nước đá (500 g) 65,0 54 
6___ | H;SO, 50% (500 ml) | 
Nước đá (500 g) 120 | 1 














Những đữ kiện trong bảng 10.7 cho thấy có thể thay thế một phần 
nước đá bằng axit clohyđric đậm đặc hay dung dịch NaCl bão hoà. Như 
vạy, trong trường hợp có khó khăn về nước đá, có thể giảm lượng nước đá 
đó bằng các môi trường có sắn khác. 


10.5.1.2. Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu suất phản 
ứng chuyển đổi ion và phản ứng chuyển vị 

Trong những thí nghiệm này xét ảnh hưởng của các yếu tố thời gian 
và nhiệt độ phản ứng đến hiệu suất axetylsunfaguanidin (ASG) trong điều 
kiện các phản ứng chuyển đổi ion và chuyển vị xảy ra liên tiếp trong cùng 
thiết bị phản ứng. 

Xuất phát từ 21g sunfocanxi đã sấy khô. huyền phù được tạo thành 
với 72 ml nước cất. Phản ứng chuyển đổi ion được thực hiên với 13g 
(NH,)SO.. Khuấy liên tục và cho từ từ (NH,)SO, vào huyền phù 
sunfocanxi, sau đó nâng nhiệt độ lên 65°C. Duy trì nhiệt độ đó trong 30 
phút. Kết tủa CaSO, tạo thành được lọc bỏ . Dịch lọc được cô cho đến hết 
nước. Khi nhiệt độ lên đến khoảng 110C, cho thêm 15 ml glyxerin. khuấy 
và nâng nhiệt độ từ từ. Sau hai giờ, hỗn hợp phản ứng được đẻ nguội. rồi 








218 


cho thêm 180 ml nước lạnh để kết tủa axetylsunfaguanidin. Lọc lấy sản 
phẩm này. Rửa bằng nước lạnh. Sấy ở 100-105°C sản phẩm thu được có 
điểm nóng chảy ở 250-256°C. Kết quả thực nghiệm được trình bày trong 
bảng 10.8. 


Bảng 10.8. Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt đõ phản ứng chuyển vị đến hiệu suất 


ASG 





























srr | Nhiệtđộ chuyển vị. | Thời gian chuyển vị |_ Lượng ASG Hiệu suất 
(0C) (giờ) (g) (%) 
1 130-135 2 |_ r2 34 
2 160-165 2 | 12 58 
3 170-175 2 |_ o2 49/2 
4 180-165 15 |_ 15 55,6 
5 180-165 25 | 9 485 











Từ những kết quả trong bảng 10.8 thấy rằng: Nếu tiến hành chuyển 
vị ở 160-165'C trong hai giờ, hiệu suất ASG thu được là tốt hơn cả. 


10.5.1.3. Khảo sát riêng rẽ phản ứng chuyển đổi ion và phản ứng 
chuyển vị 

Để đánh giá riêng về vai trò của các phản ứng chuyển đổi ion và 
phản ứng chuyển vị, chúng tôi đã khảo sát việc điều chế trước sunfoamoni, 
sau đó đưa sunfoamoni thu được vào phản ứng chuyển vị. 


Trình tự tiến hành từng phản ứng gần tương tự như trong mục 


10.5.1.2. Hiệu suất sunfoamoni được trình bày trong bảng 10.9. 


Bảng 10.9. Kết quả nghiên cứu phản ứng chuyển đổi ion 
































STT | Sunfocami(g) | (NH,)SO,(g) Sunfoamoni(g) | Hiệu suất(%) 

1 21 15 20,2 97 

2 21 15 20,4 98 

3 21 16 204 98 

4 21 16 20,5 98,5 
Trung binh 20,38 | 98 











219 


Như đã thấy trong bảng 10.9, trong những điều kiện được sử dụng 
trong các thí nghiệm của chúng tôi, phản ứng chuyển đổi ion xảy ra gần 
như toàn lượng. 

Những lượng sunfoamoni thu được trên đây được đưa vào phản ứng 
chuyển vị ở 160-165°C trong 2 giờ, có mặt 15 m] glyxerin. Sau khi để 
nguội, hỗn hợp phản ứng pha loãng bảng 180ml nước lạnh. Khuấy đều và 
lọc lấy tỉnh thể axetylsunfaguanidin. Tỉnh chế lại trong nước. Kết quả thực 
nghiệm được trình bày trong bảng 10.10. 


Bảng 10.10. Kết quả nghiên cứu phản ứng chuyển vi 
































STT Sunfocanxi (g) ASG (g) Hiệu suất (%) 
1 20,2 118 570 
2 20.4 12,1 | 58,0 
3 20,4 122 59.0 
4 20,5 126 60,5 
Trung bình 58,6 











So sánh các kết quả thực nghiệm ở các bảng 10.8. 10.9 và 10.10 cho 
thấy rằng phản ứng chuyển vị ảnh hưởng nhiều hơn đến hiệu suất 
axetylsunfaguanidin. Trong thực tế chúng tôi nhận thấy amoniac được giải 
phóng trong điều kiện phản ứng chuyển vị. Như vậy, có thể là, sau khi tạo 
thành, nhóm guanidin bị phân huỷ và giải phóng amoniac, từ đó làm giảm 
hiệu suất ASG. Rõ ràng, muốn bảo đảm hiệu suất cao của phản ứng cần 
phải tiến hành phản ứng trong điều kiện bảo đảm cho nhóm guanidin được 
bảo vệ tối đa. 






10.5.1.4. Nghiên cứu phản ứng chuyển vị trong hỗn hợp muối nóng 
chảy 

Một số tác giả đề nghị tiến hành phản ứng chuyển vị trong hỗn hợp 
các chất nóng chảy (18.19,21]. Trong các hỗn hợp đó liên tiếp xảy ra các 
phản ứng chuyển đổi ion và chuyển vị. Mặt khác, các hỗn hợp đó là nguồn 
cung cấp ion amoni, giúp cho việc hạn chế phân huỷ nhóm guanidin. 

Hỗn hợp các chất nóng chảy có thể là CaCl;, NaCl. NH,CI, ure, 
axetamit, hay hỗn hợp của một vài chất đó. 

Trong thực nghiệm. chúng tôi đã sử dụng hỗn hợp gồm NaCl. NH,CI 
và ure là những hợp chất dẻ kiếm và giá rẻ. 


220 


Hỗn hợp NaCl, NH,CI và ure được trộn đều và đun nóng chảy ở 120- 
140°C. Hỗn hợp sunfocanxi khô được trộn trước với một lượng nhỏ NaCl. 
Khuấy đều hỗn hợp nóng chảy và cho vào đó từng lượng nhỏ hỗn hợp 
Sunfocanxi và NaCl. Sau đó, từ từ nâng nhiệt độ lên 190°C. Khuấy liên tục 
hỗn hợp đó ở nhiệt độ 190° trong I giờ. 

Sau đó, ngừng gia nhiệt, để hỗn hợp nguội đến chừng 150°C, rồi cho 
vào đó một lượng nước sôi. Ðun cho tan, làm lạnh. Lọc lấy kết tủa. Tinh 
chế axetylsunfaguanidin trong nước. Kết quả thí nghiệm được trình bày 
trong bảng 10.11. 


Bảng 10.11. Kết quả nghiên cứu chuyển vị trong hón hợp nóng chảy 
































sm Sunfocanxi | Hỗn hợp chất tự dung (g) | Nhiệt đỏ | Thời gian | ASG | Hiệu suất 

(g) NaC! | NHẠC | ưe | ÚC) (giờ) (g) (%) 

1 10 1 36 36 |170-190| 0,5 5.4 55 

2 10 1 3/6 36 |170-190 1 65 | 654 

3 10 1 3/5 3/5 | 195-200, 1 54 55 

4 10 0,5 23 23 | 190 1 756 | 753 

5 | 91 89 31 31 190 1 78 | 753 

6 76 74 | 258 | 25/8 |185-190 1 55 T3 





























Những kết quả trong bảng 10.11 chứng tỏ rằng phương pháp chuyển 
vị trong hỗn hợp nóng chảy cho phép thu được hiệu suất axetyl- 
sunfaguanidin cao hơn 70% so với lượng sunfocanxi. Trong thực tế, nếu 
trong hỗn hợp nóng chảy, tỉ lệ NH,CI và ure cao. thì việc khuấy trộn trở lên 
dễ dàng hơn. Trong điều kiện đó, thời gian được rút ngắn và tránh được 
việc dùng glyxerin giá cao. Kết quả này chúng tôi đã áp dụng vào sản xuất 
thử trên dây chuyền thiết bị pilot. Như được trình bày trong phần sau. kết 
quả thu được trong điều kiện sản xuất thử tương đương như trong phòng thí 
nghiệm. 


10.5.1.5. Nghiên cứu phản ứng chuyển vị dưới áp suất 

Với mục đích nhằm hạn chế sự phân huỷ nhóm guanidin trong phân 
tử axetylsunfaguanidin, có để nghị tiến hành phản ứng chuyển vị trong 
điểu kiện áp suất [4a]. Theo phương pháp này. quá trình tổng hợp 
sunfaguanidin có thể rút ngắn đi nhiều. Vì trong điều kiện như vậy, có thể 
xảy ra các phản ứng chuyển đổi ion, chuyển vị và thủy phân. Chúng tôi đã 


221 


tiến hành phản ứng theo hướng này nhằm thăm dò khả năng hoàn thiện 
công nghệ. 

a. Tiến hành phản ứng chuyển vị từ sunfocanxi 

Dung dịch nước amoniac đậm đặc pha với etanol 96" và cho thêm 
(NH,)SO,. Sau đó, tạo huyền phù sunfocanxi vào hỗn hợp nói trên. Cho 
hỗn hợp huyền phù vào autoclave, đun lên các nhiệt độ khác nhau trong 
điều kiện tự áp suất. 


Bảng 10.12. Kết quả thực nghiệm khi tiến hành phản ứng chuyển vi từ sunfocanxi 























trong điều kiện tự áp suất 
# ® ^ sả ÌÏ Hi t 
sữr |SUnfecams|Nước NHh| _¿, sạc [NH)SO/| Thời gian | Nhiệt đọ (— Hiệu suất 
@ | (m) @ | @ð | Œ€ [ # TTs 
1 | 50 80 25 18 2 190) 8 | 33 
2| 50 80 25 | 15 4 130 17 7 
3 | 128 150 6 | 38 6 130 | 20 | 21 





























“Để hỗn hợp phản ứng nguội đến nhiệt độ phòng, lọc lấy kết tủa 
sunfaguanidin. Tỉnh chế trong dung dịch nước. Kết quả thực nghiệm được 
trìnH bày trong bảng 10.12. 

“Từ những kết quả cho thấy hiệu suất đạt được chưa cao. 

b. Tiến hành phản ứng chuyển vị từ sunfoamoni 

Etanol 96° được bão hoà NH, trước. Sau đó tạo huyển phù 
sunfoamoni trong hỗn hợp trên. Nạp hỗn hợp huyền phù vào autoclave và 
dun lên nhiệt độ phản ứng trong điều kiện tự áp suất. Để nguội và lọc lấy 
kết tủa sunfaguanidin. Tỉnh chế trong dung dịch nước. Kết quả thực 
nghiệm được trình bày trong bảng 10.13. 


Bảng 10.13. Kết quả tiến hành phản ứng chuyển vị từ sunfoamoni trong điều kiện 
tự áp suất 

















srr | Sunfecamd | Dung dịch nước | Thờigian | Nhiệt độ Hiểu suất 
@) NH/etanol(m) | (gỡ) | ŒC) * P 
1 18 80 5s | 130 30 45 
2 18 80 5 | 145 35 52 

















252 





So sánh các kết quả trong bảng 10.12 và bảng 10.13, nhận thấy rằng, 
trong điểu kiện của chúng tôi, khi tiến hành chuyển vị từ sunfoamoni kết 
quả thu được là tốt hơn so với khi chuyển vị từ sunfocanxi. 

Tuy nhiên, những kết quả thu được từ những thí nghiệm tiến hành 
phản ứng chuyển vị dưới áp suất chưa cho khả năng rút ra những kết luận 
chác chấn. Nguyên nhân là do chúng tôi chưa có được thiết bị phản ứng 
thích hợp để có thể điều chỉnh nhiệt độ đồng đều và kiểm soát được hỗn 
hợp phản ứng ở trạng thái huyền phù trong suốt quá trình thực nghiệm. 
Dẫu sao, hướng nghiên cứu này cũng nên được tiếp tục, vì có triển vọng 
hoàn thiện công nghệ nhiều hơn. 





10.5.1.6. Nghiên cứu phản ứng thuỷ phân 

Trong công nghiệp, dung dịch NaOH thường được dùng để thuỷ phân 
tách nhóm axetyl. Tuy nhiên, trong điều kiên nâng nhiệt độ, nhóm 
guanidin tạo thành dể bị phân huỷ dưới tác dụng của möi trường kiểm. 
Trong những thí nghiệm này chúng tôi tìm điều kiện để hạn chế sự phân 
huỷ đó. 

a. Thuỷ phân dung dịch NaOH nồng độ thấp 

Trong mỗi thí nghiệm chúng tôi đã dùng 12g axetylsunfaguanidin. 
Nồng độ dung dịch NaOH là 5 hay 10%. Phản ứng thủy phân được thực 
hiện ở 60°C và 80°C và tiến hành phản ứng cho đến khi kết tủa tan hoàn 
toàn trong dung dịch HCI 5%, ở đó xem là toàn bộ axetylsunfaguanidin đã 
chuyển thành sunfaguanidin. Kết tủa sunfaguanidin được lọc và kết tỉnh 
lại. Kết quả thực nghiệm được trình bày trong bảng 10.14. 

Những kết quả trong bảng 10.14 chứng tỏ rằng việc thay đổi nồng độ 
dung dịch NaOH từ 5 đến 10% không ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm 
cuối cùng. Tăng nhiệt độ từ 60 đến 80" có thể rút ngắn thời gian thuỷ phân, 
nhưng hiệu suất lại giảm đáng kể. 


Bảng 10.14. Ảnh hưởng của nồng đó dung dich NaOH đền hiệu suất thuỷ phân 
































STT | Nhiệt | Dung dịch NaOH | Thờigian |Sunfaguandin| Hiệu | Điểm chảy 
độ C) mú % (giờ) (g) suất (%) ức) 

1 | 60 | 100 5 N— 57 58 | 188-190 

2 | 60 | 100 10 2 57 58 | 188:190) 

3 | 80 | 100 5 3 45 | 47 | 188-190 

4 | 80 | 100/10 0,1 45 47 | 188-190 

















223 


Tuy nhiên, có thể trong thời gian nâng nhiệt độ lên các nhiệt độ thuỷ 
phân (60°C hay 80°C), sunfaguanidin đã được tạo thành và trong điều kiện 
đó một phần nhóm guanidin đã bị phân huỷ. Có thể dự đoán rằng. nếu rút 
ngắn thời gian tiếp xúc giữa axetyl sunfaguanidin và xút ở nhiệt độ thuỷ 
phân, thì khả năng hạn chế sự phân huỷ nhóm guanidin lớn hơn. 

b. Tiến hành thuỷ phân bằng dung dịch NaOH nồng độ cao 

Từ nhận xét ở phần trên, chúng tôi đã tiến hành phản ứng thuỷ phân ở 
gần nhiệt độ sôi của dung dịch và dùng dung dịch NaOH có nồng độ 42%, 
huyền phù của axetylsunfaguanidin trong nước được đun trước lên 95-98'C 
và chỉ khi đạt đến nhiệt độ đó, dung dịch NaOH mới được nhanh chóng 
thêm vào, rồi duy trì điều kiện đó trong khoảng thời gian ngán hơn. Sau đó 
hỗn hợp phản ứng được hạ ni độ nhanh chóng bằng cách thêm nước đá, 
kết tủa được lọc, rửa và tinh chế lại. Kết quả thực nghiệm được trình bày 
trong bảng 10.15. 





Bảng 10.15. Kết quà tiến hành thuỷ phân bằng dung dịch NaOH nóng đỏ cao 






































sr ASG NaOH 4% ] Thời gian Sản phẩm Hiệu suất ] 

(9) (m | @ú) | d9 (%) 
1 22 5s. | 30 1⁄2 45 
2 3,0 12] 20 3.4 673 
3 47 10 | — 16 3 76.4 
4 4 10 | 10 | 20 | 837 
5 34 100 10 30 | B13 
6 | 42 73 10 30 | 83 
7 63,3 18 | 10 | 48 97 








Những kết quả trong bảng 10.14 và bảng 10.15 cho thấy rằng riêng 
một mình yếu tố nhiệt độ không gây ra sự phân huỷ mạnh nhóm guanidin. 
šp xúc với xút trong thời gian kéo dài, thì ngay ở nhiệt độ thấp hơn cũng, 
dẫn đến phân huỷ mạnh nhóm guanidin. làm giam hiệu suất sản phẩm cuối 
cùng. Như vậy, nếu thay đổi trật tự thao tác, có thể thu được hiệu suất sản 
phẩm cao hơn 80%. Kết quả tương tự cũng đã đạt được khi thuỷ phân 
N- cacbometoxysunfaguanidin. 






224 


10.5.1.7. Phản ứng tổng hợp axetanilit 

Trên đây, các thí nghiệm được thực hiện khi xem nguyên liệu 
axetanilit là sản phẩm thương mại có sản. Tuy nhiên. trong thời gian qua 
việc cung cấp nguyên liệu này gập trở ngại. Do đó. trong công trình của 
chúng tôi phải đưa vào một nội dung tổng hợp axetanilit và khi sản xuất 
thử, qui trình xem thử được bổ sung thêm một công đoạn. 

Để tổng hợp axetanilit có thể dùng các phương pháp khác nhau. 
Trong công việc của chúng tôi, để sử dụng các nguyên liệu tìm được, phản 
ứng axetyl hoá anilin được thực hiện bằng anhydrit axetic: 





Hạ NHCOCH+ 
⁄ ì ⁄ 
xv J+CHCO;o ——n | ||  - cmycoon 


Phản ứng được tiến hành trong thiết bị đun hồi lưu ở nhiệt độ sôi của 
anhyđrit axetic (139-140°C) trong 3 giờ. Axit axetic tạo thành trong quá 
trình phản ứng làm xúc tác cho việc axetyl hoá. Kết tủa axetanilit được tỉnh 
chế bằng than hoạt tính trong dung dịch nước. Kết quả thực nghiệm được 
trình bày trong bảng 10.16. 


Bảng 10.16. Kết quả thực nghiệm tổng họp axetanilit 






































STT | Anlin (ml) |Anhyđrit axetic (ml)| Axetaniit (g) |Hiệu suất (%) |Điểm chảy °C) 
1 37 42 30 | 555 14 
2 714 84 66 610 1 
3 SN 45 38 680 1 
4 820 850) 866 70 113-114 
5 820 850 |_ 9887 800) 114 
6 820 850 Ï 1051,6 850 | 113-114 
bÀ 820 850 1051.5 85/0 114 
ñ 820 850) 10815 | 850 114 

















Vì một lượng axetanilit tan trong nước nẻn ở các thí nghiệm chúng 
tôi sử dụng lại dịch lọc sau khi tỉnh chế mẻ trước để hoà tan axetanilit 
trong mẻ sau. Nhờ thế, hiệu suất axetanilit tăng lên 80-85% 





Theo quy trình trên đây, chúng tôi đã sản xuất được khoảng 80kg 
axetanilit để dùng vào tổng hợp sunfaguanindin. 





15 NVĐHD-A 


10.5.2. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất 
sunfaguanidin trên dây chuyển thiết bị pilot 


10.5.2.1. Dây chuyển thiết bị 

Dây chuyền này được lắp đạt tại Công ty Vật tư và Thiết bị dược 
Vĩnh Phú. Sơ đồ khối của quá trình sản xuất sunfaguanidin bao gồm cả 
tổng hợp axit closunfonic được trình bày trên hình 10.1. Riêng công đoạn 
sản xuất axit closunfonic được lấp đặt tại Công ty Supephosphat và Hoá 
chất Lâm Thao, nơi có sẵn nguồn oleum cần thiết đáp ứng yêu cầu sản 
xuất. 

to, 


tua H.SO; 







Axetanilit Can viananu( 
— 


1NHỤ0,5Ố, 
'Mesaonh 





Khí HC 








KhiSO_ 


Đăng gối 


Hình 10.1. Sơ đồ dây chuyển công nghệ sản xuất sunfaguanidin 


Công đoạn sản xuất sunfoclorua được nêu trên sơ đồ hình 10.2. 

Lượng axit closunfonic cần thiết được chuyển bảng chân không từ 
xitec 201 lên thùng lường 202 và tháo xuống nồi sunfoclo hoá 203. Vít nạp 
liệu 204 nạp tiếp axetanilit vào nỏi sunfoclo hoá, hỗn hợp này được làm 
lạnh xuống 20'C-25°C. Vít nạp liệu 204 khống chế tốc độ nạp axetanilit và 
khuấy liên tục để cho nhiệt độ trong nồi sunfoclo hoá không vượt quá 
25°C. Sau khi nạp hết axetanilit, toàn bộ hỏn hợp được đun nóng lên 55- 
60°C trong khoảng thời gian 4-5 giờ. 

Để nguội hỗn hợp và sau đó tháo từ từ xuống thiết bị kết tủa 205, 
trong đó có chứa hỗn hợp nước đá và giữ ở nhiệt độ 5ˆC. Sau khi phân huỷ 
hết axit closunfonic dư (không còn thấy HCI bay ra). thì tháo xuống máy 
vẩy ly tâm 206. Qua máy vẩy ly tâm thu được sunfoclorua ẩm. Kết tủa ở 
dạng này được dùng vào công đoạn tiếp theo để sản xuất sunfocanxi. 


22 
















201 - xitec chứa axit, 

202- thùng lường; 

203- nỗi sunfoelorua; 

204- vít nạp liệu; 

205- nổi kết tủa: 

206- máy sấy li tâm; 

3g 207-bơm chân không; 
208- tuye nước 





Axit closunfonic 





m= SUNFOCLORUA 


Hình 10.2. Sơ đồ công nghệ công đoạn sản xuất sunfoclorua 


Công đoạn sản xuất sunfocanxi được trình bày trên hình 10.3. 








HO 


Canxi xianamit Ị 











Hình 10.3. Sơ đồ dây chuyển công nghệ công đoạn sản xuất sunfocanxi 


227 


Cho canxi xianamit vào thiết bị hoà tan 304. trong đó có chứa nước 
lạnh, gia nhiệt nhẹ để hoà tan, thu được dung dịch canxi hyđroxianamit 9- 
10%. Dung dịch này được lọc qua thiết bị lọc chân không 301. bỏ bã 
Ca(OH);, nước lọc đưa vào thiết bị chứa 307. Dùng chân không chuyển 
nước lọc này lên thùng lường 311 và tháo xuống nồi xianamit hoá (tạo 
sunfocanxi) 305, cho tiếp từ từ sunfoclorua ẩm vào nồi xianamit hoá với 
tốc độ để cho nhiệt độ trong nồi này không vượt quá 30°C. Dùng NaOH để 
điều chỉnh môi trường. Sau khi đã cho hết sunfoclorua cần thiết, thì đun 
nóng hỗn hợp lên 60°C và giữ ở nhiệt độ này trong 1 giờ. Tháo dần dung 
dịch sunfocanxi xuống thiết bị lọc nóng 302. Nước lọc dược đưa vào xitec 
309, nước rửa đưa vào thùng 308 để dùng lại cho mẻ xianamit hoá tiếp 
theo. 

Dùng chân không đưa dung dịch từ xitec 309 lên thùng lường 311, 
rồi tháo xuống nồi kết tủa 306 và cho vào một lượng NaCl tỉnh khiết. Hỗn 
hợp kết tủa được tháo xuống máy vầy ly tâm 303. Nước rửa thải bỏ, sản 
phẩm sunfocanxi được dùng vào công đoạn tiếp theo 


Công đoạn sản xuất sunfaguanidin từ sunfocanxi được nêu trên hình 
10.4. 


Giyxenn 
































Hình 10.4. Sơ đồ dây chuyền công nghê công đoan 
sản xuất sunfaguanidin từ sunfocanxi 


228 


Nạp nước sạch vào nồi chuyển đổi ion 401. Nạp tiếp sunfocanxi, 
khuấy đều, trung hoà dung dịch sunfocanxi bằng axit sunfuric H;SO, 65%. 
Sau đó, nạp tiếp (NH,);SO,. 

Đun nóng hỗn hợp lên 55-6ŒC. lấy mẫu kiểm tra, khi quá trình 
chuyển đổi ion đã kết thúc, thì tháo xuống máy vấy ly tâm 404. Lọc bỏ 
CaSO,, nước cái được đưa vào xitec 405, nước rửa chứa vào thùng chứa 406 





để dùng lại cho mẻ sau. 


Dùng chân không chuyển nước cái từ xitec 405 lên thùng lường 411, 
rồi tháo xuống thiết bị đồng phân hoá 402. Ðun cho bay hơi bớt nước, 
ngưng tụ qua thiết bị 415, chứa vào thùng 408 để dùng lại. Nâng nhiệt độ 
hỗn hợp trong thiết bị đồng phân hoá 402 lên 110'C. cho thêm glyxerin từ 
thùng lường 412. Nâng nhanh nhiệt độ lên 155-160°C. Khi hỗn hợp trong, 
thiết bị đồng phân hoá quánh lại, thì ngừng gia nhiệt, cho thêm nước nóng, 
rồi làm nguội xuống 50-60°C. Sau đó, tháo xuống lọc ly tâm 404. Nước cái 
và nước rửa được chứa vào thùng 407 để dùng lại. 


Trong nồi xà phòng hoá 403 điều chế dung dịch 12-12,5% NaOH, 
khuấy đều, giữ nhiệt độ ở 68-70'C. Dùng NaOH 50-60% để điều chỉnh môi 
trường phản ứng, sau đó để nguội và giữ ở nhiệt độ 20"C. Tháo dần xuống 
máy vẩy ly tâm. Nước cái cho vào thùng chứa để dùng lại. Rửa sản phẩm 
bằng etanol, sấy khô và đóng gói. 


10.5.2.2. Sản xuất thử theo công nghệ năm công đoạn 

Quy trình tổng hợp sunfaguanidin 5 công đoạn đã được mô tả trong 
phần 10.4, gồm sunfoclo hoá. tổng hợp sunfocanxi, chuyển đổi ion, chuyển 
vị và thuỷ phân. 

Theo công nghệ này, chúng tôi đã tiến hành hai đợt sản xuất thử. Đợt 
1 từ 8/12/1991 đến 22/12/1991. Đợt 2 từ 20/41992 đến 4/5/1992. Mỗi đợt 
tiến hành 2 mẻ thí nghiệm. 

Kết quả nghiên cứu sản xuất thử trên dây chuyển thiết bị pilot theo 
công nghệ gồm năm công đoạn được trình bày trong bảng 10.17. 


229 


Bảng 10.17. Kết quả sản xuất thứ sunfaguanidin trên dãy truyền thiết bí pilot theo 
công nghệ năm công đoan 


























Số thứ tư mẻ | 1 Ị 2 | 3 4 
Thông số | 
Axetanilit (kg) 8 Í 9 l 8 85 
HSO,Cl (li) 30 4 | 30 30 
Sunfoclorua (kg) 16 18 14 18 
Canxi xiananit (kg) — | 7 8 7 | 8 
NaOH 40% (li) 3 3 | 3 3 
NaCl (kg) 24 24 24 24 
Sunfocanxi (kg) 190 | 1 10,5 1 
(NH,)SO, (kg) ƒ_ j #@ | 7 
Glyxerin (li) 65 65 | 65 65 
ASG (kg) 8 | 9 | 82 9 
NaOH 10% (lí) 40 40 40 40 
Than hoạt (kg) 0,15 015 | 045 0,15 
Sunfaguanidin (kg) 20 22 1/9 26 
Điểm chảy (°C) 189-191 188-190 | 188-190 188-190, 





Những kết quả trong bảng 10.17 chứng to công nghệ nâảm công đoạn 
tuy bảo đảm thu được sản phẩm đạt tiêu chuản chất lương (theo phiếu kiểm 
nghiệm số 615 của Viện kiểm nghiệm, Bỏ Y tế) nhưng tiếu hao nguyên 
liệu quá cao. 


10.5. 





.. Sản xuất thử theo công nghệ bồn công đoạn 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như đã trình 
bày trên kia. đã áp dụng công nghề hoàn thiện hơn gồm bón công đoạn vào 
sản xuất thử trên dây chuyền thiết bị pilot. Đó là các công đoan sunfoclo. 
hoá, tổng hợp sunfocanxi, nấu chảy và thuy phân. 

Theo cóng nghệ này chúng tôi đã tiến hành hai mẻ sản xuất thử trong 
đợt triển khai từ 20/8/1992 đến 31/8/1992. Kết quả sản xuất thư được trình 
bày trong bảng 10.18. 


230 


Bảng 10.18. Kết quả sản xuất thừ sunfaguanidin trên dây chuyền thiết bị pilot 
theo công nghệ bốn công đoạn 

















Số thứ tự mẻ 1 2 
Thông số. 
Axetanilit (kg) 87 87 
HSO,CI (li) 30 30 
Nước đá (kg) 150 200 
Sunfoclorua (kg) 12/5 123 
CaCN; (kg) T8 7 
NaOH 40% (li) 18 18 
Sunfocanxi (kg) 10/8 95 
NaCl (kg) 1 1 
NH,CI (kg) 38 36 
Ure (kg) 38 38 
ASG (kg) 73 7 
NaOH 42% (li) ° 9 
Than hoạt (kg) 0.15 0.15 
Sunfaguanidin (kg) 48 45 
Điểm chảy (°C) 188-189. 188-189. 








Từ những kết quả nghiên cứu sản xuất thử theo công nghệ bốn công, 
đoạn, đã tính mức tiêu hao các nguyên liệu chính và so sánh với các số liệu 
thiết kế theo công nghệ của Hunggari, các số liệu so sánh được nêu trong 
bảng 10.19. 


Từ sự so sánh trên bảng 10.19, có thể nhận thấy rằng các kết quả thu 
được tương đương với các số liệu thiết kế theo công nghệ của Hunggari. 
Ngoài ra, trong công nghệ được sử dụng ở đây không tiêu hao glyxerin, 
(NH,);SO, và ctanol. Khác với công nghệ của Hunggari. trong công nghệ 
này có sử dụng NH,CI và ure. Tuy nhiên. những hợp chất đó dễ tìm trên thị 
trường trong nước với giá rẻ hơn nhiều so với glyxerin và (NH,);SO,. 

Kết quả thu được khi tiến hành sản xuất thử trên dây chuyền thiết bị 
pilot tương đương với các kết quả trong phòng thí nghiệm. Như vậy hoàn 
toàn có thể khẳng định rằng những số liệu thu được là đủ để lập luận chứng 
kinh tế-kỹ thuật cho một dự án sản xuất công nghiệp. 


231 


Bảng 10.19. So sánh các kết quả nghiên cứu sản xuất thứ với các sỏ liêu thiết kế 
theo công nghề của Hunggari 
(Tính theo đơn vị trong lương cho môt đơn vị sản phẩm). 









































Kết quả nghiên cứu | Sổ liệu Hunggari 
Axetanilit 1/87 1,85 
HSO,CI 10,96. | 9.10 
CaCN, 1,59 201 
NaCI 1,80 265 
(NH,);SO, + 0,56 
NH,CL 077 3 
Ure 077 5 
Glyxerin - 0.0158 
Etanol 96% - 0,00362 
NaOH 96%, 0,81 0575 











Như vậy là, đã nghiên cứu cải tiến công nghệ năm công đoạn thành 
công nghệ bốn công đoạn. Các kết quả thu được trong phòng thí nghiệm và 
trên dây chuyển thiết bị pilot theo công nghệ này có thể là tương đương với 
những số liệu thiết kế theo công nghệ của Hunggari. 

Đã sản xuất được một lượng sản phẩm sunfaguanidin đạt tiếu chuẩn 
chất lượng như quy định trong Dược điển Việt Nam I (theo phiếu kiểm 
nghiệm của Viện Kiểm nghiệm. Bộ Y tế). 

Các sản phẩm khác như axetanilit và axit closunfonic đã được sản 
xuất chứng tỏ sự tương ứng về công suất của dây chuyền thiết bị sản xuất 
axit closunfonic và khả năng đáp ứng nhu cầu vẻ axetanilit. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Mai Tuyên và các cộng tác viên. Nghiên cứu tạo nguồn nguyên liệu 
sunfaguanidin. Báo cáo nghiệm thu đẻ tài cấp nhà nước mã số 64C- 
0204, Hà Nội 1990. 

2. Mai Tuyên và các cộng tác viên. Nghiên cứu công nghệ sản xuất 
sunfaguanidin. Báo cáo nghiệm thu giai đoạn sản xuất thử nghiệm tại 
Việt Trì, Hà Nội. 1992. 





23 


Bộ Y tế,Ban Tư vấn sử dụng kháng sinh. Hướng dẫn sử dụng kháng 
sinh, Hoàng Tích Huyền chủ biên, NXB Y học. Hà Nội. 2001, tr.20. 
Từ điển bách khoa dược học. NXB Từ điển Bách khoa. Hà Nội, 1999, 
tr.579. 

P.K.Nargund. US.Pat. No.3.461,143 (Aug.l2, 1969): Production of 
Sulfaguanidine. 

TIpenaparaBuas x4MH.,MockBa, Ì 964. cTp. Ì 68. 

Unit Proces ¡in Organic Chemical Industry. P.Desikan and 


T.C.Sivakumar ed., 1981, pp.l 1-42. 


17. 
18. 
19. 
20. 
31, 
2. 


JIIapnoa, C.Cranes, B.KaM€AYyI€CKH. T€XHOIOTH3 Hã XHMHKO- 
(ÙapMaIIeBTHHHHT€ HpOH3BOAICTBA, T.2.”TexHHKa”, CoQws, 1969, 
crp.1I4I. 

E.Haach, R.Jacev. Deutsch Pat. No.752 572 (1949). 


..B. A.HanbM. OnHCHH€ H30ỐP€T€HH3 K ABTOPCKOMY CBHJI€T€JIbCTBY 


(CCCP), No.I 16592 (1957). 


.T.A.KOpoTeHKO H p.OIHCHH€ H3OỐP€T€HH4 K ABTODCKOMY CBHI€- 


Te/Ibcray (CCCP), No.1268570 (1985). 


. 2.E/JKHIBỐePT. CyHbÙHpOBAHH€ OpFAHHM€CKHX  CO€HHH€HHĂ, 


“XiMH3”, Mockba, 1959,crp.87. 


. E.Haach, R.Jacev. Deutsch Pat., No.752572 (1940). 
. C.Knopp, E.Haach, C.Behrish. Deutsch Pat., No.3428 (1953). 
. A,I.Vogel. Elementary Prctical Organic Chemistry, Part 1, London, 


1959, p.326. 


. P.S.Winnek, G.W.Anderson, H.W.Marson. H.E.Faith. R.O.Roblin Jr. 


J.Amer. Chem. Soc., 64, 1682 (1942). 

'W.Loop, E.Luhrs. Deutsch Pat.. No.805515 (195 1). 

A.Rudnick et al. Pol.Pat.No.54533 (1968). 

P.S,Winnek, H.E.Faith. US.Pat. No.2,380,006 (July 10, 1945). 
W.Hennel. Pol.Pat. No.42934 (1960). 

E.Haack, R.Jacob. Deutsch Pat.No.752372 (19-9). 
D.Nesteruk-Szbekompek. Prysemst.Chem.. 40, 34 (1961) CA 55. 
22204 (1961). 


23 


Chương 11 


TỔNG HỢP SUNFADIMIDIN 


11.ILMỞ ĐẦU 


Sunfadimidin là một loại sunfamit hiện nay vẫn được dùng khá phổ 
biến, nhất là ở Việt Nam. Ngành y tế nước ta xem sunfadimidin là một 
trong những thứ thuốc thiết yếu. bởi vì nó có phổ kháng khuẩn khá rộng và 
lại ít độc hại hơn các sunfamit khác. Sunfadimidin có tác dụng trên cả vi 
khuẩn Gram âm, Gram dương, trực khuẩn hủi. sốt rét, vi khuẩn liên cầu, 
phế cầu, lậu cầu và Escherichia coli. Vì thế, sunfadimidin đã được dùng đề 
chữa các bệnh nhiễm trùng đường ruột, đường tiết niệu, đường hỏ hấp, 
viêm da nhiễm trùng và cả bệnh viêm màng não. Gần đây, người ta còn có 
xu hướng thay thế sunfametoxazol trong bactrim bảng sunfadimidin. vì nó 
ít gây phản ứng phụ. Nhìn chung, sunfadimidin là một loại sunfamit có 
nhiều ưu việt hơn, nên có nhu cầu sử dụng trong thực tế lâm sàng [1]. 

Tuy vậy, sunfadimidin cũng như hầu hết các loại thuốc dược phẩm 
khác, Việt Nam đều phải nhập ngoại. Hằng năm có khoảng 80% tiền thuốc 
trong nước là để nhập dược phẩm, trong đó riêng ngoại tê dùng nhập khẩu 
thuốc kháng sinh chiếm 40%. Vì vậy, nghiên cứu tổng hợp hóa dược trong 
nước chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghiên cứu khoa học 
cấp quốc gia của ngành Y tế. 

Tổng hợp sunfadimidin được thực hiện theo nội dung đề tài khoa học 
công nghệ cấp Nhà nước về tạo nguồn nguyên liệu hoá dược giai đoạn 
1991-1994 [2]. 

Nhiệm vụ của đẻ tài này là nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật 
của quá trình tổng hợp hóa học sunfadimidin. làm cơ sở cho việc soạn thảo 
một công nghệ khả thi để triển khai sản xuất được loại thuốc này nhăm đáp 
ứng nhu cầu chữa bệnh của nhân dãn. 





234 


11.2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SUNFADIMIDIN 


11.2.1. Thành phần hóa học 

Tên hóa học: 4-amino-N-(4.6-dimetyl-2-pirimidinyl)-benzen- 
sunfanamil. 

Các tên khác: sunfadimezin. sunfamethazin, mejenal. sunfadin, 
sunmet, sunfadimil, ... 

Công thức phân tử: C,H,;N,O;S. 

Phân tử lượng: 278,34. 

Công thức cấu tạo: 





s, 


`; 


HỌN £ 3 SO2 —NH 


1.2.2. Tính chất vật lý 


Sunfadimidin là chất bột trắng hay trắng ngà. không mùi, vị hơi 
đắng. 

Nhiệt độ nóng chảy: 196-200°C (Dược điển Việt Nam I), cũng có tài 
liệu công bố nhiệt độ nóng chảy là 176 "C (The Merck Index), 178-9"°C, 
198-9%C, 205-7'C (English edition), hay 197-9°C (British Pharmaceutical 
codex, 1968). 

Độ tan: rất khó tan trong nước và trong ete: khó tan trong cloroform; 
tan trong nước sỏi, trong cồn và trong axeton; dẻ tan trong các axit vô cơ 
loãng và trong các dung dịch hydroxit kiểm 

Độ tan trong nước ở pH 7 như sau: 


Nhiệt độ (C) Độ tan (mg/100inl HOH) 
2 150 
37 193 
100 Tan nhiều 


Khi pH tăng lên. độ tan cũng tăng nhanh. 


235 


11.2.3. Độc tính 


Sunfaguanidin LD,= 1000 mg/kg 
Sunfadimidin LD,= 1700-1800 mg/kg 


Như vậy, xét về tính độc đối với cơ thể thì sunfadimidin ít độc hơn so 
với sunfaguanidin. 


11.2.4. Xác định sunfadimidin 


11.2.4.1. Các phương pháp hóa học 


Phân tích nguyên tố: C 51,78%; N 20,13%; S 11.52%: O 11,50%; 
H 5,07%. 


Vì có cấu tạo chứa nhân dị vòng, sunfadiinidin có khả năng tạo phức 
với các ion kim loại nặng như: Cu°*, Co", ... Các phân tử sunfadimidin sau 
khi tautome hóa có thể tham gia tạo phức theo phương trình sau: 


Hy 


Ỉ Hà 
HạN é } se _——— nhung, 
n=: N= 
°H 


3 


Cau 





"Hà 


236 


Phức với đồng sunfat có màu vàng sau chuyền nhanh sang màu nâu; 
còn phức của CoCl; có màu tím hồng nhạt. Ngoài ra, khi oxi hóa 
sunfadimidin bằng H;O, với sự có mặt của FeCl, tạo thành màu nâu đặc 
trưng. đó là những phương pháp hóa học thông dụng để định tính 








sunfadimidin. 


1.2.4.2. Các phương pháp vật lý 
a. Phổ tử ngoại 


Các dữ kiện tử ngoại của sunfadimidin được ghi trong bảng lI.1. 


Bảng 11.1. Các dữ kiên từ ngoại đöi với sunfadimidin 








STT Dung môi 2 (nm) (E*,.„.) 7 (nm) (E'*,„) 
1 |HOH 241 (670) 257 (776) 
NaOH (0,01N) 243 (765) 257 (776) 
3 | HCI(0,01N) 241 (561) 297 (266) 














b. Phổ hồng ngoại 

Phổ chuẩn của sunfadimidin ghi ở dạng viên nén với KBr, trong vùng 
từ 400 em” đến 2000 em” có các đỉnh đặc trưng sau: 

- 1645 cm" đặc trưng cho dao động hóa trị của liên kết C N trong 
vòng pirimidin. 

- 1590-1600 em” đặc trưng cho dao động của nhân thơm. 

- Ngoài ra cũng có các đỉnh đặc trưng cho liên kết của nhóm SO;, 
CH., C-H, 

Tiêu chuẩn Dược điển của sunfadimidin như sau: 

Hàm lượng clorua không quá 0,02%; 

Hàm lượng sunfat không quá 0,05%; 

Hàm lượng arsen không quá 0.0002: 

Tro sunfat không quá 0.2%; 

Kim loại nặng không quá 0,001%; 

Hàm lượng C,;H,;N,O;S đạt 99,0%. 


11.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP SUNFADIMIDIN 


Trên Thế giới, việc tổng hợp sunfadimidin đã được thực hiện từ vài 
chục năm qua bằng nhiều phương pháp khác nhau. nhưng tựu trung lại đều 
theo hai hướng chính như sau. 


11.3.1. Hướng thứ nhất 


Đi từ guanidin tổng hợp nhân pyrimidin thế (2-amino-4,6- 
dimetylpyrimidin), sau đó tiến hành phản ứng axyl hóa 2-amino-4.6- 
dimetylpyrimidin bằng p-axetylamino-benzensunfoclorua, rồi thủy phân 
tạo thành sản phẩm: 


Z\H wo- TM 
HNO,.HẠN + 
k& Sng H —>u€ nh () 
O+-cH; 
/ch 


Ch;coNH —` \ šo„c + p„x— cm 


N” 
—+eeoM-Ệ_È so; NHỆ _ Ø) 


th 


Theo sơ đỏ trên. giai đoạn cơ bản của quá trình tổng hợp là điều chế 
nhân pyrimidin bằng phản ứng ngưng tụ (I). phan ứng (2) phải thực hiện 
trong môi trường piridin khan, đây là những khó khăn đáng kẻ khi thực 
hiện trong công nghiệp. 


238 


11.3.2. Hướng thứ hai 
Ngưng tụ trực tiếp sunfaguanidin với axetylaxeton và tách nước theo 


phương trình: 
ay 3 
H O=C 


Z Z ~H,O 
HạN SO ;NH-C, + HH —— 
2 

LIP, NH; 


CH‡ 





Chúng tôi đã chọn hướng tổng hợp thứ hai. vì đây là cách tổng hợp 
thuận tiện. Hơn nữa, trong giai đoạn nghiên cứu trước, chúng tôi đã tiến 
hành nghiên cứu triển khai công nghệ sản xuất sunfaguanidin, đó là một 
điều kiện thuận lợi đáng kể để tổng hợp sunfadimidin phù hợp với thực tế 
nước ta. Còn axetylaxeton là thương phẩm có nhiệt độ sôi 139-141°C (760 
mmHg), tỉ khối d=0,9721 (ở 25°C). chiết suất rị = 1.4541. 


11.4. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP SUNFADIMIDIN 


Phản ứng trực tiếp giữa sunfaguanidin với axetylaxeton thực chất là 
phản ứng ngưng tụ tách nước, đóng vòng. Phản ứng này thường xảy ra 
chậm và phụ thuộc nhiều vào xúc tác cũng như môi trường. Để xây dựng 
một quy trình công nghệ phù hợp và hiệu quả nhất đối với điều kiện nước 
ta, chúng tôi phải khảo sát và xác định các thöng số tối“ưu của phản ứng 
như: nhiệt độ, thời gian, dung mỏi, xúc tác. nhằm thu được hiệu suất cao 
nhất. 


11.4.1. Phản ứng không cần dung môi 


Axetylaxeton có thể hòa tan được một phản sunfaguanidin, cho nên 
chúng tôi dùng nó vừa làm tác nhân phản ứng vừa làm dung môi cho phản 


239 


ứng đóng vòng. Trong trường hợp này. chúng tôi đã xác định điều kiện tối 
ưu về tỷ lệ mol các chất phản ứng, nhiệt độ và thời gian phản ứng. Kết quả 
được ghi trong bảng L 1.2. 


Bảng 11.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ mol giữa axetylaxeton (AA) và sunfaguanidin (SG) 

















































gưf AAJSG Thời gian phản |_ Nhiệt độ phản [ Biềm chảy | Hiệu suất 

(mol/mol) ứng (giờ). ứng (C) ŒC) () 
1 0,8 15 140 198-9 55 
2 09 15 140 197-8 66 
3 10 140 197-8 78 
4 11 140 197-8 78 
5 1,5 140 197-8 T7 
6 20 140 198 78 
7 25 140 197-8 74 











Từ bảng 11.2 thấy rằng, tỷ lệ mol phù hợp nhất là AA/SG bảng 1,0 
đến 1,1. Nếu tỷ lệ này thấp hơn 1, sunfaguanidin không phản ứng hết, còn 
nếu tỷ lệ này cao hơn 2.5 thì axetylaxeton dư quá nhiều, gây khó khán khi 
xử lý sản phẩm và cũng làm hiệu suất giảm. Tuy nhiên. tỷ lệ AA/SG trong 
khoảng từ 1,0 đến 2,0 hiệu suất thay đổi không đáng kể. có lẽ khi đó phản 
ứng đã đạt trạng thái cản bằng, vì thế tăng lượng axetylaxeton quá dư là 
không cần thiết. 


Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đã được khảo sát trong giới hạn từ 
8 giờ đến 72 giờ. Kết quả được trình bày ở bảng I 1.3. 


Bảng 11.3. Ảnh thời gian phản ứng đến hiêu suát 














ít AA/JSG Nhiệt độ phản | Thời gian phản | Điểm chảy Hiệu suất 

(mol/mol) ứng (°C) ứng (giờ) £©) (%) 
1 14 140 8 198 40 
2 14 140 10 197-8 78 
3 14 140 15 198 T78 
4 14 140 24 198-9 78 
5 14 140 30 197-8 78 
6 14 140 50 198 7? 
7 14 140 72 198-9 78 














240 


Qua bảng 11.3 có nhận thấy rằng khi thời gian phản ứng tăng đến 10 
giờ thì hiệu suất tăng khá nhanh, nhưng khi thời gian tăng từ 10 giờ đến 15 
giờ thì hiệu suất tăng chậm và đạt cực đại (78%), sau đó kéo dài thời gian 
tới 72 giờ hiệu suất hầu như không tăng. Như vậy, phản ứng chỉ nên thực 
hiện trong khoảng thời gian 15 giờ. Có thể là phản ứng chỉ thực hiện nhanh 
trong vài giờ đầu, sau đó do hình thành sunfadimidin, sản phẩm này lại ít 
tan trong axetylaxeton, tạo nên hỗn hợp rắn làm giảm tốc độ phản ứng. 

Có lẽ vì muốn tăng tốc độ phản ứng, nhất là trong thời gian đầu nên 
nhiều tác giả đã thực hiện phản ứng trong điều kiện tăng nhiệt độ bên 
ngoài bình phản ứng [3, 5, 6}. Khi nghiên cứu vấn đẻ này chúng tôi thấy, 
nếu nhiệt độ bên ngoài bình phản ứng thấp dưới 100°C, thì hiệu suất phản 
ứng giảm rõ rệt (chỉ khoảng 30-40%), nhưng khi nhiệt độ tăng lên 170 "C 
hay 190°C như một số t u suất cũng không tăng. Theo kết quả 
thực nghiệm của chúng tôi (bảng 11.4), nhiệt độ chỉ cần đạt 140 °C là hiệu 
quả nhất, vì khi đó cũng vừa đạt nhiệt độ sôi của dung dịch trong bình 
phản ứng và cũng là nhiệt độ cao nhất mà dung dịch có thể đạt được. Khi 
nhiệt độ bên ngoài thấp hơn thì dung dịch chưa sôi, phản ứng diễn ra chậm, 
ngược lại khi tăng nhiệt độ bên ngoài trên 150°C thì nhiệt độ bên trong của 
dung dịch phản ứng cũng không tăng hơn được (trừ phần thành bình) do đó 
hiệu suất không tăng. 





Bảng L1.4. Ảnh hưởng của nhiệt đô phản ứng 











HP AA/SG Thời gian phản | Nhiệt độ phản | Điểmchảy | Hiệu suất 

(mol/mol) ứng (giờ) ứng (°C) £C) (%) 
1 11 10 80 198-9 20 
2 11 10 100 197-8 42 
kì 14 10 140 198-9 76 
4 1/1 10 150 197-8 T76 
5 11 10 170 197-B 75 
6 1/1 10 190 197-8 76 




















Tóm lại, nếu thực hiện phản ứng không cần dung môi thì tỷ lệ 
AA/SG là 1/1; thời gian phản ứng là 15 giờ; nhiệt độ phản ứng là 140°C. 
Đó là những điều kiên tối ưu của phản ứng tổng hợp sunfadimidin. Tuy 
vậy, nhìn chung hiệu suất chưa cao, nên chúng tôi đã dùng dung môi khác 





241 


16 NVĐHD-A, 


cho phản ứng ngưng tụ như: etanol, nước. dung dịch axit axetic. và dung 
dịch đệm natri axetat. Sau đây là kết quả nghiên cứu đó. 


11.4.2. Phản ứng trong etanol 
Khi cho thêm etanol vào hỗn hợp phản ứng gồm sunfaguanidin và 


axetylaxeton với các tỉ số khác nhau, đã thu được các kết quả như trong 
bảng 11.5. 


Bảng 11.5. Hiệu suất phản ứng trong etanol 














srr | ˆWSGIEOH. | Nhiệt độ phản | Thời gian mi Điểm chảy |_ Hiệu suất 

(molmol/mol) ứng (°C). ứng (giờ) É©) (%) 
1 1,1/1,0/20 78-80 10 197-8 50 
2 1,1/1,0/20 78-80 12 197-8 52 
k) 1,1/1,0/20 78-80 19 198 58 
4 1,1/1,0/20 78-B0 24 198 58 
5 1,1/1,0/20 78-B0 34 198-9 60 
6 1,1/1,0/20 78-80 50 197-8 60 











Như đã thấy, trong dung môi etanol hiệu suất phản ứng thấp hơn khi 
phản ứng trực tiếp vì nhiệt độ sôi của dung môi thấp. Mặt khác khả năng 
hoà tan sunfaguanidin của etanol cũng kém. Khi tăng thời gian phản ứng 
lên thì hiệu suất thay đổi không đáng kể. 


11.4.3. Phản ứng khi thêm nước 


Nước vừa có khả năng hoà tan sunfadimidin ở nhiệt độ sôi, đồng thời 
có tác dụng xúc tiến quá trình enol hoá axetylaxeton, cho nên tiến hành 
phản ứng ngưng tụ có thêm nước, chúng tôi thấy hiệu suất tăng lên và khá 
ổn định. Bảng 11.6 trình bày kết quả khảo sát tỷ lệ nước đưa vào hỗn hợp 
phản ứng. 

Như vậy, nước vừa có tác dụng xúc tác vừa làm dung môi. mặt khác 
nước pha loãng hỗn hợp phản ứng và tốc độ phản ứng giảm đi. Một lượng 
nước thích hợp đủ để xúc tác phản ứng và chưa làm giảm đáng kể sự va 
chạm hiệu quả của các cấu tử tham gia phản ứng được xác định trong các 
thí nghiệm thứ 4 vã 5 trons bảng 11.6. 


242 


16 NVĐHD.p 


Bảng 11.6. Xác định lượng nước cần dùng trong phản ứng 








TT AAJSGIEOH | Nhiệt độ phản | Thời gian phản | Điểm chảy | Hiệu suất 
(mol/mol/mol) ứng (°C) ứng (giở) (£C) (%) 

1 1,1/1,0/10 100 30 198 70 

2 1,1/1,0/20 100 30 197-8 T5 

3 1,1/1,0/30 100 30 197-8 T7 

4 1,1/1,0/50 100 30 198-9 81 

5 1,1/1,0/70 100 30 198 81 

6 1,1/1,0/120 100 30 197-8 78 

L 1,1/1,0/120. 100 30 198 71 











Thời gian thích hợp cho phản ứng được xác định bằng các thí nghiệm 
như được trình bày trong bảng 11.7. 


Bảng 11.7. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng trong nước 























STT AA/SGIEIOH Thời gian phản | Nhiệt độ phản | Điểm chảy | Hiệu suất 

(mol/mol/mol) ứng (giờ) ứng (°C) (C) (%) 
1 1,1/1,0/50 8 100 198 63 
2 1,1/1,0/50 10 100 197-8 T74 
3 1,1/1,0/50 20 100 198-9 T5 
4 1,1/1,0/50 30 100 197-8 81 
5 1,1/1,0/50 40 100 198 79 
8 1,1/1,0/50 55 100 197-8 82 
7 1,1/1,0/50 72 100 198-9 82 
8 1,1/1,0/50 75 100 198-9 82 








Từ kết quả thí nghiệm có thể nhận xét rằng. ở giai đoạn đầu khi thời 
gian tăng, hiệu suất cũng tăng. từ 30 giờ trở lên hiệu suất tăng không đáng 
kể. 

Như vậy, để có hiệu quả kinh tế nhất, chỉ nên thực hiện phản ứng 
trong khoảng 30 giờ. 

So sánh hiệu suât phản ứng khi dùng dung môi nước với khi không 
dùng dung môi cho thây rằng. nhìn chung phản ứng trong dung dịch nước 
cao hơn, mặc dù nhiệt độ phản ứng thấp hơn. Điều này chứng tỏ vai trò xúc 
tác của nước trong việc enol hoá nhóm xeton. So với etanol. thì khả năng 
này của nước cũng cao hơn, cho nên dùng etanol ít hiệu quả hơn. 


243 


1.4.4. Phản ứng trong dung dịch axit 


Trong một số tài liệu tham khảo, người ta có sử dụng axit trong dung 
dịch nước để xúc tiến cho phản ứng ngưng tụ tạo thành sunfadimidin. Tuy 
nhiên, vì axit cũng có khả năng tác dụng với nhóm amin tạo thành muối 
cho nên nếu nồng độ axit quá cao lại làm giảm hiệu suất phản ứng. Việc 
xác định nồng độ thích hợp chơ phản ứng này được đưa ra ở bảng l I.8. 





Bảng 11.8. Ảnh hưởng của nóng đỏ axit đến hiệu suất 








AA/SGIEtOH | Thời gian phản | Nhiệt độ phản | AcOH. | Điểm chảy. 
(mol/mol/mol) ứng (giờ) 

1,1/1,0/50 
1,1/1,0/50 
1,1/1,0/50 
1,1/1,0/50 
1.1/1,0/50 
1,1/1,0/50) 


STT 


œ 0 & 0 NT 














Nồng độ axit tối ưu là 15%. Ở nồng độ này, hiệu suất phản ứng trong 
thời gian 24 giờ là cao hơn hiệu suất khi không dùng axit trong những 
khoảng thời gian dài hơn. Như vậy, có thể nảy ra suy nghĩ rằng nếu tăng 
thời gian phản ứng ở nồng độ axit 15% thì hiệu suất sẽ tăng thêm nhiều 
nữa. Chúng tôi đã kiểm tra điều suy diễn này bằng cách tiến hành phản ứng 
ở cùng điều kiện trong thời gian 35 giờ và 70 giờ. Kết quả cho thấy khi 
tăng thời gian phản ứng hiệu suất thay đổi không đáng kể (84 và 83%). 

Nghiên cứu kết quả các phản ứng trong dung dịch axit, trong nước, 
trong etanol và trong axetylaxeton cho phép nhận xét rằng: trong axit hiệu 
suất cao nhất, sau đó lần lượt là nước, axetylaxeton và etanol. Còn xét đến 
thời gian để đạt đến hiệu suất cực đại nhanh nhất là axetylaxeton, sau đến 
nước có axit và nước( 15 giờ, 24 giờ và 30 giờ). 

Xét về số mol axetylaxeton, số mol HOH và nồng độ axit cần dùng 
trong các trường hợp trên, nhận thấy có sự tương tự nhau: trong phản ứng 
trực tiếp, nếu tăng dần số mol AA, thì hiệu suất tang dản đến cực đại rồi 
giảm dần; trong phản ứng với dung môi nước, nếu lượng nước tăng dần 
hiệu suất cũng biến đổi tương tự; khi phản ứng trong dung dịch axit. nồng 
độ axit tăng dần hiệu suất qua cực đại và giảm dần. 


24 


11.4.5. Phản ứng trong dung dịch có pH khác nhau 


Về lý thuyết, proton H* trong hỗn hợp có thể có tác dụng xúc tác đối 
với phản ứng ngưng tụ. Tuy nhiên trong quá trình phản ứng, nồng độ các 
chất tham gia phản ứng liên tục thay đổi, làm cho tỷ lệ giữa proton và chất 
phản ứng cũng bị thay đổi. Duy trì hỗn hợp phản ứng ở giá trị pH ít bị biến 
đổi trong suốt thời gian phản ứng có thể có ý nghĩa quyết định khả năng 
nâng cao hiệu suất phản ứng. Các dung dịch đệm có thể đáp ứng được phần 
nào yêu cầu nói trên. Một công trình nghiên cứu mới nhất về tổng hợp 
sunfadimidin cũng đã đẻ cập đến việc dùng dung dịch đệm natri axetat, và 
phản ứng thu được hiệu suất trên 90%. Theo hướng này chúng tôi chuẩn bị 
hai loại dung dịch đệm natri axetat có pH khác nhau: dung dịch thứ nhất có 
pH 1-2; dung dịch thứ hai có pH 4-5. 

Đã tiến hành phản ứng ngưng tụ trong dung dịch đệm thứ nhất ở 
100°C trong 17 giờ. Kết quả được néu trong bảng I 1.9. 


Bảng 11.9. Chọn lượng dung dịch có pH bảng 1-2 








STT | AA (mol) | SG (mol) | Dung dịch đệm I (ml) | Điểm chảy (°C) | Hiêu suất (%) 




































1 198-9 s9 
? 197-8 97 
3 0/11 0,10 198 76 
4 0110 | 010 | 40 |_ tees 55 











Lượng dung dịch đệm thích hợp là 30 ml cho hỗn hợp phản ứng gồm 
0,11 mol AA và 0,10 mol SG. Sử dụng tỷ lệ này chúng tôi thực hiện một số 
phản ứng với thời gian dài hơn. Kết quả là khi kéo dài thời gian, hiệu suất 
tăng trong khoảng từ 17 giờ đến 50 giờ, sau đó không những không tảng 
mà còn hơi giảm (bảng I 1.10). 


Bảng 11.10. Sự phụ thuộc giữa hiểu suất và thời gian 








STT | AA/SG/EIOH | Thờigian | Nhiệtđộ phản | Điểm chảy | Hiệu suất 
(mol/mol/mol)_ |phản ứng(giờ)| __ ứngŒC) €©) (%) 
1 0,11/0,10/30 17 100 198 T76 
2 0,11/0,10/30 30 100 197-8 83 
3 0,11/0,10/30 34 100 197-8 84 
4 0.11/0,10/30 50 100 198 80 
5 0,11/0,10/30. 72 100 198-9 74 























245 


Khảo sát khả năng phản ứng trong dung dịch đệm thứ hai, kết quả 
được trình bày trong bảng 11.11. 


Bảng 11.11. Chọn lượng dung dịch có pH bằng 4-5 








smr AASGIEOH | Thời gian phản | Nhiệt độ phản | Điểm chảy | Hiệu suất 
(molmolmol) ứng (giờ) ứng (£€) (C) (%) 
1 0,11/0,10/15 20 100 198 78 
2 0,11/0,10/20 20 100 197-8 81 
3 0,11/0,10/30 20 100 197-9 83 
4 0,11/0,10/40, 20 100 197-8 80 








Chúng tôi đã chọn lượng dung dịch đệm II là 30 ml cho hỗn hợp 
phản ứng gồm 0,11 mol AA và 0,10 mol SG. Thời gian phản ứng được tiến 
hành khảo sát trong khoảng từ 12 giờ đến 72 giờ. Bảng 11.12 cho thấy, khi 
thời gian tăng thì hiệu suất cũng tăng nhưng so với các trường hợp khác 
hiệu suất tăng chậm hơn, từ 30 giờ trở lên hiệu suất gần như ổn định với 
mức 90%. Như vậy, đây là một dung môi đã cho hiệu suất cao và ổn định 
nhất. 


Bảng 11.12. Ảnh hương của thời gian phản ứng đến hiêu suất 


hởigian | Điểm chảy | Hiệu suất 
n ứng (giờ) ứ©) (%) 
12 64 





1 0,11/0,10/30 100 198 

Ỷ 0,11/0,10/30 100 17 197-8 T0 

3 0,11/0,10/30 100 20 198 83 

4 0,11/0,10/30 100 30 197-8 90 

5 0,11/0,10/30 100 34 198-9 91 

8 0,11/0,10/30 100 50 198 903 
Lá 0,11/0,10/30 100 72 197-8 91/7 





Qua những k.t quả thực nghiệm trên, chúng tôi đã chọn điều kiện tối 
ưu để tổng hợp sunfadimidin từ sunfaguanidin và axetylaxeton là: 


- Tỷ lệ phần mol giữa sunfaguanidin và axetyl axeton là 1/1 





~ Dùng dung môi là dung dịch đệm natri axetat có pH 4-5, lượng đệm 
cần dùng là 30 ml/ 0,10 mol SG; 


~ Thời gian phản ứng là 34 giờ: 


246 


~ Nhiệt độ phản ứng là 140°C; 

- Hiệu suất phản ứng đạt 90 -91%. 

Với những thông số thu được như trên, chúng tôi tiến hành một loạt 
thực nghiệm với quy mô tăng dần và thấy hiệu suất hoàn toàn ổn định như 
trong bảng 11.13. 


Bảng 11.13. Khảo sát phản ứng trong điều kiện đã xác định với quy mỏ tâng dần 




















mm | 1 | 2 | 3 4 5 s | 
SG(g) | so 50 | 100 150, 300 500 | 
AA (mÌ) 13 26 | 52 78 | - 156 280 | 
Hiệu suất (%) | 90 91 | 903 915 | 917 so | 








Để xây dựng được một quy trình công nghệ hoàn chỉnh và hạ giá 
thành sản phẩm, chúng tôi còn quan tâm đến việc tỉnh chế sản phẩm và thu 
hồi nguyên liệu làm giảm tối đa lượng nguyên liệu tiêu hao. 

Sản phẩm được tính chế trong hỗn hợp etanol - nước, kết quả tỉnh chế 
đạt 90 - 94% so với sản phẩm thô (bảng 11.14). Sản phẩm sau khi tỉnh chế 
đã được xác định bằng phương pháp hoá học và vật lý. Đặc biệt sau khi 
phân tích bằng phổ hồng ngoại, chúng tôi thấy có sự phù hợp với các phổ 
chuẩn trong các tài liệu tham khảo. 

Trên phổ hỏng ngoại có đẩy đủ các pic đặc trưng cho các nhóm thế 
như sau: 

Kiểu dao động Sổsóng(mm') Kiểu dao động Số sóng (cm') 


yNH; - antisym 3440 y SO; - antisym 1295 
- sym 3340 - sym 1140 
yCH-aromatic ` 3240 C- Hthế 1,4 870 
yC=Nring 1645 ôC-Haromatic 780 
yC=Caromatic 1590 

yCH; 1470, 1445 


Trên phổ tử ngoại cũng thấy các pic đặc trưng cho sự chuyển các 
mức năng lượng của phân tử sunfadimindin trong NaOH ở 243 nm và 
257 nm; trong HCI có hai pic ở 240 nm và 300 nm. 


247 


Bảng các phương pháp hoá học và vật lý, đã xác định được sản phẩm 
tổng hợp đúng là sunfadimidin. Sau đó những sản phẩm này còn được Viện 
Kiểm nghiệm, Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam I. 


Bảng 11.14. Kết quả tình chế sản phẩm 




















srr Sản phẩm thô Sản phẩm tinh. Dung môi (ml), Hiệu suất 
(g) (9) EIOH - HOH (%) 
1 L 10 94 100 - 30 94 
2 50 46,5 500 - 150. 93 
3 100 90,0 1000 - 300. 90 
4 200 184,0 2000 - 600 92 
5 500 468,0 5000 - 750 93 























Sau phản ứng, axetylaxeton (AA) dư được cất thu hồi, còn 
sunfaguanidin (SG) không phản ứng được thu hồi bằng cách kết tủa, Kết 
quả thu được khi nghiên cứu thu hồi các chất phản ứng dư được trình bày 
trong bảng 11.15. 


Bảng 11.15. Kết quả thu hồi nguyên liêu AA dư và SG chưa phản ứng hết 














[ Axetylaxeton. Sunfaguanidin 
STT | lượng sử | lượng phản | lượng thu |_ lượng sử | lượng phản |_ lượng thu 
dụng(m) | ứng (ml) | hối(ml) | dụng (g) ứng (g) hổi (g) 
1 26 237 15 50 455 25 
? 52 455 35 100 910 57 
3 156 140,5 12 300 270.2 150 
4 280 236,5 172 500 455,0 334 














Từ những nội dung và kết quả thử nghiệm thực tế, có thể đưa ra công 
nghệ sản xuất sunfadimidin trên cơ sở nguyên liệu chính là axetylaxeton 
(AA) và sunfaguanidin (SG). Nội dung chính của công nghệ là thực hiện 
phản ứng ngưng tụ trong thiết bị có gia nhiệt và hồi lưu dung môi. Các 
nguyên liêu được đưa vào thiết bị phản ứng cùng một lúc với dung môi. 
Dung môi là dung dịch natri axetat. Phản ứng xảy ra ở 100-105°C. Sau 
phản ứng, axetylaxeton dư được cất thu hồi, sunfaguanidin chưa phản ưng 
được kết tủa để dùng lại. Sản phẩm được tẩy màu, kết tỉnh và tỉnh chế. Sơ 


248 


đồ khối của quá tình tổng hợp sunfadimidin từ sunfaguanidin và axetyl 
axeton được trình bày trên hình L1.1. 


AA §G 












Tỉnh chế AA 
Phản ứng tổng hợp 
sunfadimidin 
Cất thu hối AA. 
NaOH 
Kết tủa SG dư 




















Kết tủa sản phẩm 
sunfadimidin thô 


Hình 11.1. Sơ đồ khối quá trình điều chế sunfadimidin 








249 


Như vậy là, những kết quả nghiên cứu thực nghiệm trình bày trên đây 


có thể được xem là cơ sở khoa học, để xây dựng một dây chuyển công 
nghệ sản xuất thử thử nghiệm sunfadimidin với quy mö pilot. 


250 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Phạm Hiệp, Vũ Ngọc Thúy, Nguyễn Hữu Lộc. Thuốc biệt dược và 
cách sử dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1982, tr.790. 

Mai Tuyên và các công tác viên. Báo cáo nghiệm thu để tài khoa học 
công nghệ cấp Nhà nước, mã số 64C-02-4: Nghiên cứu công nghệ sản 
xuất sunfadimidin, Hà Nội, 1994. 

Lê Quang Toàn. Báo cáo Hội nghị hoá học toàn quốc lần thứ 2, Hà Nội 
1993. 

M.B.Py6Øuoa, A.I.BafdHKoB. CHHTeTH4€CKA4 XHMHKOÙAPMAPHEB- 
TH1€cKwe npertapaTbi,"Menwana”,Mockba, | 971 

H. H. Richmond. US. Pat. 2, 521, 096 (1950). 

3.Marbe, P.IlaHnKo. KypC TeOpeTHH€CKHX OCHOB ODFAHHECKOR 
x#MHH,"Mnp”,Mockba, 1975. 


P.Moppncou. P.Boñ.OpraniwecKax xnMHä, "Mnp”, Mockba, 1974. 


Chương 12 


TỔNG HỢP AXIT TRICLOISOXIANURIC 


Axit tricloisoxianuric (TCCA) là một sản phẩm có ứng dụng rộng rãi 
trong việc khử trùng và tẩy trắng [1]. Trên Thế giới, TCCA dược sản xuất 
công nghiệp ở quy mô lớn. Nước ta là một nước nhiệt đới, hay lụt bão, 
đang phát triển, hiện có nhu cầu sử dụng nhiều dạng sản phẩm chứa clo 
hoạt động. TCCA chính là một sản phẩm cung cấp clo hoạt động tốt và an 
toàn có thể thay thế tất cả các loại sản phẩm cung cấp clo hoạt động nhập 
ngoại và không an toàn, không những đáp ứng được nhu cầu cả nước, mà 
còn có thể xuất khẩu. Việc sản xuất TCCA hoàn toàn sử dụng nguyên liệu 
trong nước là ure và clo. 


12.1. TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NÀNG ỨNG DỤNG 


Axit tricloisoxianuric có tên khoa học là 1,3,5-tricloro-1,3,5-triazin- 
2,4.6-(1H,3H,5H)-trion; 

Axit tricloisoxianuric (TCCA); 

Axit tricloiminoxianuric, 

Hay còn được gọi là symclosene 

Tên thương mại: Chloreal. 

Công thức phân tử C;N,O.Cl,. 

Trọng lượng phân tử: 232,41. 

Công thức cấu tạo: 


251 


TCCA là chất rắn tỉnh thể hình kim màu trắng, có mùi clo hắc, nhiệt 
độ nóng chảy 246-247"C (có phân huỷ). Trọng lượng riêng 0.96 g/cm`. Ö 
trạng thái khô có thể bảo quản được một năm. Hàm lượng clo hoạt động 
> 90%; độ ẩm < 0,5%. TCCA tan nhiều trong các dung mỏi phân cực và 
clo hoá. Có kích thích nhẹ lên mất, da. Độ tan trong nước ở 25°C là 0.2%. 
Khi tan trong nước, giải phóng axit hypocloric (HOCI): 


S2 





+ 3HạO ———+ 3CO 


+3NH3 


2 
H 


HOCI có tính oxi hoá khử trùng, CO; và NH; bay hơi và không để lại 
dư lượng trong nước. Tác dụng oxi hoá mạnh của HOCL là do clo chuyển 
vào trạng thái oxi hoá +1, chính vì vậy nó có tác dụng đẩy I” ra khỏi KI 
thành iot nguyên tố [2]: 

HOCI + 2KI + H,O -> I; + 2KOH + HCI. 


Dung dịch TCCA trong nước có tính axit, pH của dung dịch 1% 
TCCA là 2,7-3.0. 


Phổ hồng ngoại của TCCA có các vạch hấp thụ đặc trưng như sau: 


1740 cm" và 1739 cm” đặc trưng cho dao động hoá trị của liên kết 
C=O: 


800 cm'' đặc trưng cho liên kết N-CI: 
1335 cm ': 1360 cm” và 1154 cm" đặc trưng cho liên kết N—C trong 


252 


vòng 6 thành phần. 

Chính nhờ khả năng oxi hoá mạnh. làm cho TCCA có tính khử trùng 
tốt. Lại là chất rắn nên dễ chuyên chở và bảo quản. Khi sử dụng không gây 
ô nhiễm môi trường. Có thể dùng TCCA tiêu diệt được 98-99% vi khuẩn có 
trong nước. Dung dịch của TCCA có hàm lượng clo hoạt động ổn định cao. 
chỉ cần 3 mg/lit là đủ duy trì hàm lượng clo hoạt động trong nước ở mức l 
mg/Iít. TCCA không gây hại cho người và súc vật, không làm tăng độ cứng 
của nước. 

Có thể dùng TCCA khử trùng nước uống, với 100 lít nước uống chỉ 
cần 0,4 g bột TCCA, sau khi khuấy đều, chờ sau 1 giờ có thể uống được an 
toàn. 

Đối với bể bơi, TCCA là loại tác nhân khử trùng lý tưởng. Cứ mỗi 
met khối chỉ cẩn dùng 3-5 g TCCA là đủ duy trì hàm lượng clo hoạt động 
0,4 ppm, là mức an toàn đối với bể bơi. 

Việc khử trùng tẩy uế trong bệnh viện và các nơi vệ sinh công cộng 
có nhu cầu lượng lớn TCCA. 

Đặc biệt trong nuôi dưỡng thuỷ sản nhu cầu khử trùng rất cao, hiện 
còn phải sử dụng các nguồn clo hoạt động như nước javen, cloramin. 
TCCA có thể thay thế tốt tất cả các loại tác nhân khử trung trên. Ước tính 
nhu cầu mỗi năm nước ta sử dụng tới 700-800 tấn TCCA nhập ngoại. Trên 
Thế TCCA được sản xuất lượng lớn ở Mỹ, Nhật Bản, Đức, Trung 
Quốc...Sản lượng TCCA của Trung Quốc năm 2000 là 2,5 triệu tấn, của 
Brazin là 1,5 triệu tấn. 





12.2. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP 


Có nhiều phương pháp tổng hợp TCCA, nhưng trong công nghiệp 
hiện nay chủ yếu sản xuất bằng phương pháp clo hoá axit xianuric (CA), 
còn CA lại được tổng hợp từ ure và khí clo, hai sản phẩm được sản xuất 
lượng lớn. Đối với nước ta, ure và clo là sản phẩm công nghiệp, nhất là clo 
đang là thứ dư thừa. 

Quá trình tổng hợp TCCA từ axit xianuric xảy ra theo ba giai đoạn 
thế clo vào ba vị trí nitơ trong vòng 6 thành phần lần lượt tạo thành các axit 
monocloisoxianuric, rồi dicloisoxianuric và cuối cùng là tricloisoxianuric. 
Vẻ hình thức có thể xem quá trình xảy ra theo ba bước như sau: 





253 


v “`... 


r^ r +Cly^” _X* 
Ï 


 s đƯời” 


Axit địcloisoxianurie 


Axit monocloisoxianuric 


Hộ Ÿ 
.v” 1 _ xe 9) „ 


h 1 
AXit tricloisoxianuric 


Hai sản phẩm axit đi- và tricloisoxianuric đều là sản phẩm bền và có 
tác dụng oxi hoá và khử trùng, trong đó, sản phẩm axit đicloisoxuanuric có 
thể chuyển thành dạng muối natri đẻ tan trong nước. Đương nhiên. mỗi sản 
phẩm đó chỉ thu được trong những điều kiện cỏng nghệ thích hợp. 

Trong thực tế, axit xianuric phải ở dạng tan dưới dang muối natri, do 
đó, có thể là quá trình xảy ra theo một dạng khác. tức là giữa muối natri 
của axit xianuric và HOCI hay NaOCI. tuỳ thuộc vào pH của mói trường 
phản ứng: 


254 


l¿ 
H 
X " aeH N 
>> -3H2O Nx 
dZ lu H l Kế Nụ 


€I; + HO 
Na Na 





N 


NaOH N 
xả NI NG + HOCI ———> 
Na Na vở 


Quá trình tiếp diễn cho đến khi tạo thành các sản phẩm bền mong 
muốn. 


12.3. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỔNG HỢP AXIT 
TRICLOISOXIANURIC 


Như vậy, một công nghệ sản xuất thực tế cần xuất phát từ ure và clo, 
trước hết, để tạo nguồn nguyên liệu axit xianuric cho các phản ứng clo hoá 
tiếp theo. Theo hướng đó, trong các năm 2003-2004 tại Viện Hoá học công 
nghiệp đã thực hiện để tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng 
quy trình công nghệ sản xuất axit tricloisoxianuric (TCCA)” [3]. 


12.3.1.Tổng hợp axit xianuric 


Axit xianuric có tên hoá học là 1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,SH)-trion, 
hay còn có tên khác là sym-triazinetriol; 2,4.6-trihydroxy-1,3,5-triazin; 
axit trixianic; trihydroxyxianidin. Công thức phân tử: C,H,N.O.. Trọng 
lượng phân tử: 129,07. Công thức cấu tạo: 


255 


Axit xianuric là chất rắn tỉnh thể màu trắng, không nóng chảy cho 
đến nhiệt độ 330°C, nhiệt độ phân huỷ 360°C, thăng hoa và phân ly thành 
axit isoxianic H~N=C=O, tan trong nước 0,2 g/lit nước ở 25°C, tỉ khối đ,„ = 
25. 

Phổ hồng ngoại xuất hiện các vạch hấp thụ 807 cm' ứng với dao 
động biến dạng của nhóm N-H và 2780,2 cm' chân rộng đặc trưng cho 
nhóm OH. Phổ hồng ngoại cũng có các vạch hấp thụ ở 1776,3 cm', 
1753,2cm' và 1722,3 cm” ứng với các dao động của nhóm cacbonyl C=O. 
Điều này cho thấy khả năng tồn tại hỗn hợp hỗ biến của hai dạng enol và 
xeton [4]. 


sử - ÂU “ở 
Môn cv. » 


Enol Xeton 

Các vạch hấp thụ ở 1470,6 cm', 1399,3 cm” và 1051 cm” ứng với 
đao động biến dạng của C-N trong vòng [5]. 

Tổng hợp axit xianuric được tiến hành khi xuất phát từ ure [6]. Ure là 
một sản phẩm công nghiệp dạng hạt do Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà 
Bắc cung cấp, màu trắng đục, hàm lượng nitơ 46%, nhiệt độ nóng chảy 
133"C . Phản ứng tổng hợp axit xianuric từ ure xảy ra theo phương trình: 

3H,NCONH; -> C;H,N,O, + 3NH,† 

Trong thực tế có thể tổng hợp axit xianuric theo phương pháp dùng 
dung mồi hay không dùng dung môi. Theo phương pháp dùng dung môi, 
trình tự thực hiện như sau: ure cùng với xúc tác trong dung môi cho vào 
bình phản ứng có khuấy, gia nhiệt đến 200°C trong 3.5 giờ. Sau đó, lọc rửa 
và tỉnh chế sản phảm. Hiệu suất đạt trên 90%. Dung môi vừa là môi trường 
phân tán ure vừa có tác dụng hạn chế khả năng thăng hoa của ure. Dung 
môi thích hợp là các alkylpyrolidon. 

Tổng hợp axit xianuric không dung môi được thực hiện như sau: ure 
và xúc tác cho vào bình phản ứng có khuấy, gia nhiệt đến 200C trong 4 
giờ, sau đó để nguội, nghiền nhỏ, tiếp tục gia nhiệt đến 260°C trong 5 giờ 


256 


nữa. Lọc, rửa và tinh chế sản phẩm. Ảnh hưởng của các loại xúc tác đến 
hiệu suất phản ứng được nghiên cứu ở nhiệt độ 250°C trong thời gian 4 giờ. 
Kết quả thí nghiệm được nêu trong bảng 12.1. 

Từ bảng 12.1 nhận thấy rằng NaH có tác dụng xúc tác tốt hơn cả đối 
với quá trình tổng hợp axit xuanuric từ ure. Tuy nhiên, NaH là sản phẩm có 
giá đát và khó bảo quản. Chính vì vậy, tuy Na;SO, cho hiệu suất thấp hơn 
một chút so với NaH, nhưng lại có giá rẻ và dễ kiếm, nên nó được chọn 
làm xúc tác thích hợp cho những nghiên cứu xây dựng phương pháp công 
nghiệp. 


Bảng 12.1. Ảnh hưởng của các loai xúc tác đến hiệu suất phản ứng 











Xúc tác Lượng ure (g) Lượng xúc tác (g) Hiệu suất (%) 
NaH 3600 036 96 
NH,CI 3600 0.36 83 
ZnCI, 3600 0,36 85 
P,O, 3600 036 87 

Na,SO, 3600 0.36 90 














Với việc chọn xúc tác trên đây, đã nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ 
xúc tác đến hiệu suất cũng ở nhiệt độ 250'°C trong 4 giờ. Kết quả thí 
nghiệm về ảnh hưởng của tỉ lệ xúc tác/ure tới hiệu suất được trình bày trên 
bảng 12.2. 


Bảng 12.2. Ảnh hưởng của tỉ lẻ xúc tác/ure tới hiệu suất 











STT Lượng ure (g) TỈ lệ xúc tảc/ure (%) Hiệu suất (%) —_ 
1 3600 1 84 
2 3600 05 86 
3 3600 01 90 
4 3600 001 0 
5 3600 0,005 91 
6 3600 0,0025 83 














Từ bảng 12.2 nhận thấy hiệu suất khá ổn định khi thay đổi tỉ lệ xúc 
tác/ure trong khoảng 0.005-0,01%. Như vậy có thể chọn tỉ lệ 0.005% để 
tiến hành các khảo sát tiếp theo. 


257 


7 NVĐHD-A. 


Nhiệt độ là một thông số quan trọng của quá trình tổng hợp axit 
xianuric, nhiệt độ cao có thể làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng cũng gây ra 
sự thăng hoa ure làm giảm hiệu suất. Do đó, cần thiết phải xác định nhiệt 
độ phản ứng thích hợp. Đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ phản 
ứng đến hiệu suất sản phẩm khi sử dụng tỉ lệ xúc tác/ure = 0.005% (bảng 
123). 


Bảng 12.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hiệu suất sản phẩm 











STT Nhiệt độ phản ứng (°C) _ | Thời gian phản ứng (giở) Hiệu suất (%) 
1 200 4 70 
2 210 4 75 
3 220 4 80 
4 240 4 85 
5 250 4 90 
6 260 4 92 
: 270 4 90 
8 300 4 65 














Từ bảng 12.3, có thế nhận thấy rằng ở 260°C, hiệu suất axit xianuric 
cao hơn cả. Trong thực tế có thể chọn nhiệt độ đầu là 210°C và nhiệt độ 
cuối là 260°C. 


Một thông số khác cần được quan tâm là thời gian phản ứng. Đề xác 
định thời gian cần thiết để đạt hiệu suất tốt, đã tiến hành nghiên cứu ở tỉ lệ 
xúc tác/ure là 0,005% (bảng 12.4). 


Bảng 12.4. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất 











STT Thời gian (giở) | Nhiệt độ (°C). Hiệu suất (%) 
1 2 210-260 60 
2 3 | 210-260 85 
3 4 | 210-260 9 
4 5 210-260 9 
5 6 | 210-260 88 
6 8 210-260 80 
7 9 | 70 











258 


17 NVPHD.B 


Từ bảng 12.4 có thể nhận thấy rằng khi kéo dài thời gian phản ứng 
đến 4 giờ đã đủ thu được hiệu suất tốt. Kéo đài thời gian phản ứng thêm 
nữa có lẽ dẫn đến tạo thành các sản phẩm phụ. 

Việc tỉnh chế axit xianuric thô được tiến hành trong môi trường axit 
sunfuric 98% ở nhiệt độ 5°C trong thời gian khoảng 3 giờ có thể thu được 
hiệu suất 96%. 


Hình 12.1 nêu sơ đồ khối của quá trình tổng hợp axit xianuric từ ure. 





Ure, xúc tác, phụ gia 


Tuếthjphản ng |—*| Anenae |—v| Thế ] 


Axitxianuicthô [—*l Tỉnh chế ¬ Äxit xianuric tỉnh 


Hình 12.1. Sơ đỏ khối của quá trình tổng hợp axit xianuric 


























12.3.2.Tổng hợp axit dicloisoxianuric từ axit xianuric 


Axit dicloisoxianuric (DCCA) có công thức phân tử HC,N.O:Cl; là 
hợp chất hữu cơ có chứa hàm lượng clo cao, có tính oxi hoá mạnh. Khi hoà 
tan trong nước, hợp chất này giải phóng axit hypoclorit có khả năng tẩy 
trắng, diệt khuẩn mạnh, nên DCCA cũng được sử dụng trong thực tế. 

Tổng hợp axit đicloisoxianu.ac theo sơ đồ chung tổng hợp axit 
tricloisoxianuric. nhưng điều khiển điều kiện thích hợp [7]. Quan trọng 
nhất là độ tan của axit xianuric. Độ tan của axit phụ thuộc vào pH của môi 
trường: 


259 





HỆ “(IS ~Ắ 


Mononatri Dinatri Trinatri 
xianuric Xianurat Xianurat Xianurat 
pH 8 pH 9 pH 11-12 


Trình tự thực hiện phản ứng như sau: hoà tan 30 g axit xianuric vào 
530 ml dung dịch NaOH 40% trong bình phản ứng có cánh khuấy, tốc độ 
khuấy 500 vòng/phút. Sục khí clo vào dung dịch dinatri xiamuic với tốc độ 
20 ml/giây ở nhiệt độ 25°C. Sau 35 phút phản ứng clo hoá bắt đầu tạo ra 
DCCA. Sau khoảng 1,5 giờ, phản ứng kết thúc. Lọc. Sấy khô và thu sản 
phẩm. 


Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất phản ứng tạo thành DCCA 
được khảo sát trong thời gian 3 giờ (bảng 12.5). 


Bảng 12.5. Ảnh hưởng của nhiẻt độ đến hiệu suất DCCA 














STT | Axit xianuric (g) NaOH (g) Nhiệt độ (°C) Hiệu suất (%) 
1 20 3 10 40 
2 20 3 15 55 
3 20 3 20 T6 
4 20 3 25 T5 
5 20 3 30 53 
6 20 3 35 42 
Lủ 20 3 40 30 














Từ bảng 12.5 có thể nhận thấy rằng nhiệt độ thích hợp để tổng hợp 
DCCA là trong khoảng 20-25"C. 


“rên cơ sở kết quả bảng 12.5. đã khảo sát ảnh hưởng của thời gian ở 
25"C với các lượng chất phản ứng như đã nêu trong bảng 12.6. 


260 


Bảng 12.6. Ảnh hưởng của của thời gian đến hiệu suất 











STT Thời gian (phút) Hiệu suất (%) 
1 0 0 
2 45 42 
3 60 53 
4 80 70 
5 s0 75 
6 100 76 
7 120 67 
8 130 60 











Từ bảng 12.6 có thể nhận thấy rằng với thời gian phản ứng 90-100 
phút, hiệu suất đạt tới 75-76%. 

Như đã nói trên, pH có ảnh hưởng đáng kể tới quá trình tổng hợp 
đicloisoxianuric. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến hiệu suất được 
nêu trong bảng 12.7. 


Bảng 12.7. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất DCCA 





pH 7 8 9 10 | 11 12 13 | 14 
Hiệu suất (%) |__ 60 68 78 | 73 | 68 62 60 | 58 
































Từ bảng 12.7 có thể nhận thấy rằng ở pH 9 có thể nhận được hiệu 
suất axit đicloisoxianuric 75%. 

Kiểm tra sản phẩm bằng ghi phổ hồng ngoại trên máy IR-Shimadzu 
2000-91538. Kết quả thu được phổ trùng với mẫu chuẩn: vạch hấp thụ 
1630 cm” cho đến 1740 cm” cường độ mạnh đặc trưng cho dao động hoá 
trị của nhóm C=O. Vạch 1422,4 cm”; 1371,3 cm” đặc trưng cho dao động 
của liên kết C-N trong vòng. Các vạch hấp thụ ở 712 cm” và 784 cm” ứng 
với đao động của nhóm N-CI. 

Sản phẩm có nhiệt độ nóng chảy 226°C. Hàm lượng clo hoạt tính 
60%. Tỉ trọng 0,9 g/cm`, pH của dung dịch 1% là 6,5. Thành phần nguyên 
tố C 16,36%; N 30,20%; CI 32,27%; O 10,90%; Na 10,45%. 


12.3.3. Tổng hợp axit tricloisoxianuric 
Quá trình tổng hơp axit tricloisoxianuric cũng xuất phát từ axit 


261 


xianuric và theo quy trình giống như tổng hợp axit đicloisoxianuric, nhưng, 
khác về điều kiện pH [1]. 

Trình tự thực hiện như sau: hoà tan hoàn toàn 13 g CA 98% trong 
350 ml NaOH 40% trong bình phản ứng có khuấy, nhiệt độ 25"C, sục khí 
clo với tốc độ 10 ml/phút. Sau 30 phút phản ứng clo hoá tạo thành TCCA, 
sau khoảng 1,5 giờ phản ứng kết thúc. Lọc. Sấy sản phẩm. Hiệu suất 90%. 
Kiểm tra sản phẩm bằng phổ IR trên máy Shimadzu 200-91538. 

Sản phẩm có mùi clo hắc. Nhiệt độ nóng chảy 245-246°C. Hàm lượng 
clo hoạt tính không thấp hơn 90%. Tỉ trọng đ„„= 0,96. pH của dung dịch 
1% là 2,9. Thành phần nguyên tố C 15,48%; N 18,06%; Cl 45,82%. 

Phổ IR cho các vạch hấp thụ 1743.5 cm' đặc trưng cho liên kết C=O. 
1422m4 cm'; 1371,3 cm' và 1158,2 cm' đặc trưng cho dao động biến 
dạng của liên kết C—N trong vòng. Không thấy vạch đặc trưng cho liên kết 
N-H. Các vạch hấp thụ 784,0; 748,3 và 712,6 cm” ứng với dao động của 
liên kết N-CI đúng như tài liệu. 

Điều chế muối trinatri xianurat: axit xianuric tạo được các muối 
C;H;NaO,N,, C,HNa;O¿N;, và CNaO,N; tuỳ thuộc vào nồng độ kiểm Qua 
thực tế nhận thấy tỉ lệ C,H,O,N,/@NaOH/nước thích hợp là I kg/1,1 kg/ 3 lit. 
Nhiệt độ quá trình là 15°C trong 2 giờ. 


Ảnh hưởng của nhiệt độ: yếu tố nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến hiệu 
suất phản ứng clo hoá. Nếu nhiệt độ quá cao, có thể làm giảm khả năng thế 
clo vào phân tử axit xianuric, đồng thời xảy ra quá trình phá vỡ vòng 
triazin tạo ra NCI, gây nổ. Nếu nhiệt độ quá thấp, thì kéo dài thời gian 
phản ứng. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ lên hiệu suất phản ứng 
được tiến hành ở pH 12 trong thời gian 90 phút (bảng 12.8). 


Bảng 12.8. Ảnh hưởng của nhiệt đo lên hiệu suất 





Nhiệt độ °C) | -5 | 0 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 


























Hiệu suất (%) | 42 j 64 70 76 | s | se | 90 | 88 ¡ 68 | 60 





Từ kết quả trên có thể nhận thấy rằng nhiệt độ thích hợp nhất cho 
phản ứng là 25°C. 


262 


Ảnh hưởng của thời gian: phân tử trinatri xianurat có ba vị trí thế, hai 
vị trí đầu dễ thế hơn, còn vị trí thứ ba khó thế hơn. Sau khi thế vào vi trí thứ 
ba thì quá trình tạo thành TCCA mới kết thúc và hiệu suất mới đạt giá trị 
cao nhất. Khi đã kết thúc quá trình tạo thành TCCA, nếu kéo dài thêm thời 
gian, thì gây lãng phí clo. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian phản 
ứng đến hiệu suất được thực hiện ở pH 12 tại nhiệt độ 25°C như trong bảng 
12:9. 


Bảng 12.9. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất TCCA. 





Thời gian (phút) | 20 | 45 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 160 
































Hiệu suất (%) 0 20 76 84 | 90 91 89 90 88 





Từ bảng 12.9 có thể nhận thấy trong khoảng thời gian phản ứng từ 90 
đến 100 phút, hiệu suất đạt giá trị cao nhất, không làm tăng thêm tiêu tốn 
clo. 


Ảnh hưởng của pH [5,6,7]: ảnh hưởng của pH đến hiệu suất được 
khảo sát ở nhiệt độ 25°C trong thời gian 90 phút. Kết quả thực nghiệm 
được nêu trong bảng 12.10. 


Bảng 12.10. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất TCCA 





pH 7 8 | 9 10 11 12 13 14 
































Hiệu suất (%) 15 20 | 28 42 90 91 90 90 





Từ bảng 12.10 có thể nhận thấy rằng ở pH 11-12 có thể thu được hiệu 
suất tốt, không gây tiêu tốn kiểm và clo. 

Như vậy, trong những điều kiện phản ứng ở nhiệt độ 25"C, pH II- l2, 
trong 100 phút với tỉ lệ khối lượng axit xianuric/NaOH/nước = I kg/1,l 
kg/3 lít có thể thu được TCCA với hiệu suất 90%. 

Hình 122 nêu sơ đổ khối của quá trình tổng hợp axit 
tricloisoxianuric từ axit xianuric bằng phản ứng clo hoá. 

Vấn đề quan trọng cần đạc biệt lưu ý trong việc xây dựng dây chuyển 
thiết bị là tính chất ăn mòn cao của clo. Còn đối với sản phẩm TCCA, cần 
lưu ý vấn đề bảo quản trong quá trình vận chuyển và bảo quản. 


263 





AXit xianuric, 
NaOH, nước 











Thiết bị tạo muối 








Hình 12.2. Sơ đồ khối của quá trình sản xuất axit tricloisoxianuric 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Ngô Đại Quang. Vũ Hoàng Duy và các cộng tác viên. Tạp chí Hoá 
học, T.43(5A), tr2l1-23 (2005): Nghiên cứu tổng hợp axit 
tricloisoxianuric từ axit xianuric. 


2. Chu Anh Đào, Nguyễn Xuân Lãng. Tạp chí Hoá học, T.43(5A), tr.141- 
143 (2005): Xác định clo hoạt động trong sản phẩm TCCA. 


3. Ngô Đại Quang và các cộng tác viên. Báo cáo nghiệm thu đẻ tài độc 


264 


lập cấp Nhà nước Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất 
axit tricloisoxianuric, Hà Nội, 2004. 

S.Sucharda, A.Rooz. J.Chem.Soc., 50, 243 (1976). 

R.C.Peterson, C.Grzeskowink. J.Org.Chem., 24, 1414 (1950). 
S.S.Shuzu, M.J.Nakagi. US.Pat.No.4,474.957 (Oct.2, 1984): Process 
for producing cyanuric acid from urea. 

Ngô Đại Quang, Nguyễn Tuấn Hùng, Ngô Thành Hiếu và các cộng tác 
viên. Tạp chí Hoá học, T.43(5A), tr.40-42 (2005): Nghiên cứu tổng 
hợp axit đicloisoxianuric từ axit xianuric và cÌo. 


265 


Chương 13 


PHENYLGLYXIN VÀ p-HYDROXYPHENYLGLYXIN 


D-(-)-œ-Phenylglyxin và D-(-)-p-hyđroxyphenylglyxin là những 
tác nhân axyl hoá trong sản xuất một số kháng sinh ÿ-lactam. D-(-)-œ- 
Phenylglyxin được dùng trong sản xuất ampicillin và cephalexin, còn 
D-(-)-p-hyđroxyphenylglyxin được dùng trong sản xuất amoxycillin và 
cefadroxil. Cả hai hợp chất này đều là những sản phẩm thương mại, hiện 
nay nước ta đang phải nhập để sản xuất ampicillin và amoxycillin, nên hiệu 
quả kinh tế không cao. Một trong những khả năng hoàn thiện các quá trình 
sản xuất kháng sinh là chủ động sản xuất các nguyên liệu trung gian từ 
những nguyên liệu đầu tương đối rẻ hơn. 


13.1. TÍNH CHẤT CHUNG 


D-Phenylglyxin còn có các tên hoá học khác, như D-2-phenylglyxin; 
D-œ-phenylglyxin; axit D-(-)-œ-aminophenylaxetc; axit (R)-œ-amino- 
phenylaxetic; (R)-2-phenylglyxin; axit (R)-œ-amino-benzenaxetic. 

Công thức phân tử: C,H,CH(NH,)COOH. 

Trọng lượng phân tử: 151,16 

Công thức cấu tạo: 








D-a-phenylglyxin là bột tỉnh thể màu trắng đến trắng ngà, có nhiệt 
độ nóng chảy 302"C, độ tan trong nước là 0,3 g/100 ml. D-œ-phenylglyxin 
bền ở điều kiện thường. Độ tỉnh khiết 99,0%. Góc quay riêng -16] đến 
155" (tài liệu khác cho [œ]p;”" ~78° đến —82"). 

D-(-)-p-Hyảroxyphenylglyxin chỉ khác D-phenylglyxin là có thêm 
nhóm hyđroxy ở vị trí para trên vòng phenyl. Nó có thể có tên khác là: axit 
(R)-œ-amino-4-hyđroxybenzenaxetic; D-2-(4-hyđroxyphenyl)glyxin 


266 


Công thức phân tử: HOC,H,CH(NH,)COOH. 
Trọng lượng phân tử: 167,16. 
Công thức cấu tạo: 





D-(-)-p-Hyđroxyphenylglyxin là bột tỉnh thể màu trắng đến trắng 
ngà, nhiệt độ nóng chảy 240°C, bẻn trong những điều kiện thường. Độ tỉnh 
khiết 98,5%. Góc quay riêng: -156" đến -160°. 





13.2. NGUYÊN TÁC TỔNG HỢP 


13.2.1. Nguyên tắc tổng hợp phenylglyxin 


Phenylglyxin có thể được tổng hợp theo phản ứng Strecker xuất phát 
từ benzanđehit [1]: 


| Š k& 
NH;/HCN HỲH,O 
Œ» cm = Ty Nam 
Ằ 


Phản ứng đi qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất của phản ứng là 
ngưng tụ amoniac với benzanđehit dưới tác dụng của axit để tạo thành một 
imin: 


No HỘ HỘ 


lA ,P 1 NH ˆ `NH. 
N—=& ¡^—~> *``I=—== Na) 


267 


Giai đoạn tiếp theo là cộng ái nhân anion xianua CN- vào nguyên tử 
cacbon của nhóm imin để tạo thành phenylglyxyl nitril: 


Ha TT 


2K. co 


Cuối cùng là giai đoạn thuỷ phân để tạo thành phenylglyxin: 
HH HH HH 
K— 
xa + 
H ` 
lờ 


c4 € 
N 
vs Ì 


/ 
zN 











Trình tự thực hiện quá trình tổng hợp phenylglyxin theo phản ứng 
Strecker như sau: hoà tan amoni sunfat trong nước ở nhiệt độ phòng, cho 
thêm dung dịch amoniac 25%, sau đó, cho thêm dung dịch kali xianua 
KCN trong nước. Cho vào hỗn hợp đó từng giọt benzanđehit, trong khi liên 
tục cho khí amoniac NH; đi qua và giữ cho nhiệt độ không tăng quá 40°C, 
Khuấy hỗn hợp để phản ứng Strecker xảy ra đến mức tối đa. Kiểm tra hàm 


268 


lượng D,L-phenylglyxyl nitril tạo thành bằng HPLC. Hiệu suất có thể đạt 
đến trên 90% theo lượng benzanđehit ban đầu. 

Để chuyển nhóm niưil thành nhóm amin, thì cho thèm hỗn hợp 
axeton/nước vào và chỉnh pH lên 13.3 bằng KOH, đồng thời nâng nhiệt độ 
lên khoảng 35-40°C. Duy trì nhiệt độ đó trong một thời gian và cho axit 
sunfuric đặc vào để trung hoà. Cất loại hỗn hợp nước/amoniac/axeton. Lọc 
bỏ kali sunfat và thu được Ø,L-phenylglyxin. 

Phenylglyxin cũng có thể tổng hợp theo phương pháp Bucherer-Berg, 
từ benzanđehit qua bước trung gian tạo thành 5-phenylhyđantoin: 


` 
H — NH 
+NH,HCO- + NICN ———> ¬ + NIOH+H.O 


5-Phenylhyđantoin 





5-Phenylhyđantoin là một hỗn hợp raxemic, trong đó giữa dạng D và 
dạng L có một cân bằng: 


œ*x.-o, 


D-5-Phenylhyđantoin L-5-Phenylhyđantoin 





Khi tiến hành thuỷ phân hỗn hợp raxemic của 5-phenylhyđantoin, thì 
thu được hỗn hợp raxemic của cacbamoylphenylglyxin: 





— H;O/H* — ¬~ 
NH: .š sư ữ 
L2 Vdx. tý ? 
" N 
D,L-5-Phenylhydantoin D,L-Cacbamoylphenylglyxin 


Từ D,1-cacbamoylphenylglyxin qua phản ứng điazo hoá có thể thu 
được D,L-phenylglyxin: 


269 


— Ä-+ tiấG = = 


—Á_ -H;0.-N;,-CO; \ ẢNH, 
Äo 


D,L-N-Carbamoylphenylglyxin D,L-Phenylglyxin 





ẰN, 


Phenylhyđantoin còn có thể tổng hợp xuất phát từ benzandehit 
xianohyđrin khi phản ứng với amoniac và CO,[2]: 


Phản ứng được thực hiện ở áp suất thường và nhiệt độ 50°C. Sau khi 
tỉnh chế, hiệu suất đạt được 82%. 

Benzandehit xianohyđrin được tạo thành khi cho benzandchit tác 
dụng với HCN: 


. 
(CS S aa — CN é 
sẽ ö = `Nm 

Trong giai đoạn điazo hoá, cần sử dụng dư NaNO;, ví dụ 1,2 mol 
NaNO; cho 1 mol hyđantoin, nhưng không quá dư, vì NaNO; dư quá có thể 
sinh ra sản phẩm phụ làm giảm hiệu suất. ˆ 

Trong giai đoạn này, cũng có thể sử dụng nhựa trao đổi ion 
Amberlite, cỡ hạt 120 Á, để loại muối và hấp phụ sản phẩm tạo thành. Cần 
sử dụng 6 lít Amberlite cho I mol hyđantoin. 


13.2.2. Nguyên tắc tổng hợp p-hydroxyphenylglyxin 

Đối với việc tổng hợp D,L-(-)-p-hydroxyphenylglyxin, giai đoạn tổng 
hợp 5-(p-hyđroxyphenyl)hyđantoin có thể xuất phát từ phenol. axit 
glyoxylic và ure [3]: 


270 


— ` —on H: -x+ 
"€ #/⁄' ` 2 NH 
`.  a\ Du Sa No. 


AxiLglyoxylic Š-(p-Hyđroxyphenyl)hyđantoin 
Theo [4], có thể thay axit glyoxylic bằng một hợp chất rẻ hơn là 


metyl este của 2-hyđroxy-2-metoxy axetat, một hợp chất có thể điều chế từ 
hợp chất khá rẻ là đimetyl maleat: 


CH 
= Hạ NH 
OCH) 


Quá trình điazo hoá cũng được tiến hành tương tự như trong trường 
hợp điều chế D,L-phenylglyxin nói trên. 

Từ hỗn hợp raxemic của phenylglyxin và p-hyđroxyphenylglyxin có 
thể nhận được D-phenylglyxin và D-p-hyđroxyphenylglyxin bằng phương, 
pháp hoá học hay phương pháp xúc tác sinh học (enzym). 

Cũng có thể tổng hợp D-(-)-2-(p-hydroxyphenyl)-glyxin bằng cách 
sử dụng nguyên liệu đầu là anisanđehit (5] qua những giai đoạn sau đây: 

1) Tổng hợp D,L-2-(p-metoxyphenyl)-glyxin: 





Ï Hz/CH:OH 
1a mau. Khổ Re 
Hà 
|“ 


CH; sỆ 3 gen 








ÑH„ 


Phản ứng giữa anisandehit và NaCN có mặt NH,OH và NH,CI trong 
môi trường nước/metanol ở 37"C. Sau khi cho bay hơi metanol, đem phần 


271 


còn lại chiết bằng metyl isobutyl xeton (MIBK). Dịch chiết MIBK được 
rửa bảng nước và HCI 6N, rồi loại MIBK trong chân không. Phần còn lại 
đem đun hồi lưu trong hai giờ. Thêm nước nóng và tẩy màu. lọc, rửa bằng, 
nước nóng. Dịch lọc được xử lý với NH,OH đặc cho đến pH 5-6. Làm lạnh 
xuống 5"C đề kết tỉnh. Hoà tan trong NaOH 50%, rồi chiết bảng cte. Chỉnh 
pH đến 5,5 bằng HCI 6N khi làm lạnh. Lọc lấy sản phẩm, rửa và sấy trong, 
không khí. Sản phẩm thăng hoa ở 230°C. 


2) Tổng hợp D,L-2-(p-metoxyphenyï)-N-(cloaxetyl)-glyxin: 


o 
/—À B Z tpÓ 
chuo‹€_—À-cu-cơon * ` NaOH ——+CHạO: 5INEubi\ 
Sam s% 
CỊ- 
No 


NH-G-CHzCI 


Phản ứng giữa D,L-2-(p-metoxyphenyl)-N-(cloaxetyl)-glyxin và 
anhyđrit cloaxetic xảy ra khi có mặt NaOH trong môi trường nước ở 5'C. 
Giữ pH 9 trong I,5 giờ, rồi chỉnh pH đến 2 bằng H,PO, 40%. Sản phẩm kết 
tính được lọc, rửa, rồi kết tỉnh lai trong hỗn hợp etanol/nước. Sản phẩm có 
nhiệt độ nóng chảy 182-183°C. 

3) Tổng hợp D-(-)-2-(p-metoxyphenyl)-N-(cloaxetyl)-glyxin và 
L-(+)-2-(p-metoxyphenyl)-glyxin. Quá trình này có sử dụng xúc tác sinh 
học là enzym aminoaxylase: 


( À 
GHIO _tHỜ yiiNGG + NHẠOH + enzym aminoaxylase 


NÑH-C-CH;CI 


| 
° ” H;O 
,@cHo-ƒ ỳ Te” +D-(-)CH s4 san 


NH¿ bị lBÒ) 


Dưới tác dụng xúc tác của enzym axylase trong môi trường nước có 
mặt NH,OH ở pH 7.8 và 37C, D,L-2-(p-metoxyphenyl)-N-(cloaxety])- 


272 


ølyxin phân giải thành D-(-)-2-(p-metoxyphenyl)-N-(cloaxetyl)-glyxin và 
L-(+)-2-(p-metoxy-phenyl)-glyxin. L-(+)-2-(-metoxy-phenyl)-glyxin ở 
dạng chất rắn được lọc ra và thu được dịch lọc. Chỉnh pH của dịch lọc đến 
5 bằng axit axetic băng. Đun nóng và tẩy màu, rồi axit hoá bằng H,PO, 
40% đến pH 2. Làm lạnh để kết tỉnh sản phẩm D-(-)-2-(p-metoxyphenyl)- 
N-(cloaxetyl)-glyxin với hiệu suất chung là 87%, có nhiệt độ nóng chảy. 
170-17IC, 
4) Tổng hợp ?-(-)-2-(p-metoxyphenyl)-glyxin: 


⁄ À, 7A 
CHạẠO. CH-COOH 
›0€ =7 +HCI——>cH;0- À- 1I-COOH 
NH-C-CH;CI — 
ÑH; 
) 
Đ‹(-)-2-(p-Metoxyphenyl-N- D-(-)-2-(p-Metoxyphenyl)glyxin 
cloaxetyl)-glyxin 
Đun hồi lưu D-(-)-2-(p-metoxyphenyl)-N-(cloaxetyl)-glyxin trong 
dung dịch HCI 2N. Lọc lấy dung dịch trong suốt và làm lạnh xuống 5°C, 
chỉnh pH đến 5,5 bằng NH,OH. Sau khi làm lạnh, thu được sản phẩm kết 
tủa. Lọc, rửa và sấy. Sản phẩm Ð-(-)-2-(p-metoxyphenyl)-glyxin với góc 
quay [œ]s?“ = -149,9° (c=1%, HCI 1N). 
5) Tổng hợp D-(-)-2-(p-hyđroxyphenyl)-glyxin: 


CH;O LÊ) uy —®..+ đc ng 


NHạ 
ÑHạ 





Đ-(-)-p-Metoxyphenylglyxin Đ-(-)-p-Hydroxyphenylglyxin 


Xử lý D-(-)-2-(p-metoxyphenyl)-glyxin với HBr 48% trong điều kiện 
đun hồi lưu. Cô đặc dung dịch thu được ở áp suất giảm ở 30°C thu được 
chất rắn. Thêm nước để hoà tan muối bromua và làm lạnh, rồi chỉnh pH 
đến 5 bằng NH,OH. Làm lạnh dung dịch xuống 0-5°C. thu được sản phẩm 
kết tỉnh D-(-)-2-(p-hyđroxyphenyl)-glyxin có [œ]s' = -161.2" (c=1%, HCI 
1N). 


23 


+8 NVPHD- 


133. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KHẢ NĂNG TỔNG HỢP 
PHENYLGLYXIN VÀ p-HYĐROXYPHENYLGLYXIN 


Năm 2004, tại Viện Hoá học đã nghiên cứu bước đầu khả nãng tổng 
hợp phenylglyxin và p-hyđroxyphenylglyxin trong khuôn khổ một để tài 
cấp Tổng công ty để góp phần khẳng định tính khả thi của dự án sản xuất 
kháng sinh ở nước ta [6]. 

Trong nghiên cứu này đã tiến hành quá trình tổng hợp đi qua phenyl 
hydantoin. 


13.3.1.Tổng hợp phenylglyxin 


Quá trình tổng hợp được tiến hành theo hai giai đoạn: tổng hợp 
5-phenylhydantoin và thuỷ phân 5-phenylhydantoin thành phenylglyxin: 





sí KCN *(NHạ¿)„CO lạ 
NƯNG C0 VH NG 


$-Phenylhydantoin 
Nw 


NaOH 
O-]. “ Oyee 
» ÑHz 
5-Phenylhydantoin Phenylglyxin 
Tổng hợp 5-phenylhydantoin được tiến hành như sau: cho etanol 60% 
vào hỗn hợp gồm C,H,CHO, (NH,);CO, và KCN. Đun nóng trong thời gian 
6 giờ, sau đó làm lạnh, lọc bỏ muối vô cơ, cất loại etanol. Pha loãng phần 
lỏng còn lại bằng thể tích nước gấp đói. Chỉnh pH đến 2-3 bảng HCI 
2N.Đun hồi lưu trong 1 giờ. Lọc nóng thu dịch lọc. Làm lạnh dịch lọc để 
kết tủa 5-phenylhydantoin. Lọc lấy kết tủa và sấy khô. 
Ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng ban đầu đến hiệu suất phenyl- 
hydantoin được khảo sát trong khoảng nhiệt độ từ 40°C đến 60'C, còn nhiệt 
độ kết thúc phản ứng là 70°C, khi sử dụng hỗn hợp phản ứng gồm 10.1 g 


274 


benzanlđehit, 44,6 g amoni cacbonat, 12,3 g KCN và 100 ml etanol 60% 
(bảng 13.1). 


Bảng 13.1. Ảnh,hưởng của nhiệt độ phản ứng đến hiệu suất phenylhydantoin 

















STT Nhiệt độ phản ứng (C)_ |_ Phenylhydantoin (g) Hiệu suất (%) 
1 40 6,0 36.1 
? 50 1 66.2 
3 55 10,1 60.8 
4 60 Sử 58.4 




















Từ những kết quả bảng 13.1 nhận thấy rằng ở nhiệt độ 50°C thu được 
hiệu suất cao nhất. Ở nhiệt độ thấp hơn, phản ứng xảy ra chậm, nên hiệu 
suất thấp, còn ở nhiệt ao hơn có thể xảy ra phân huỷ một phần KCN, 
nên hiệu suất cũng bị giảm. 








Ảnh hưởng của tỉ lệ các chất phản ứng đến hiệu suất 
phenylhydantoin được khảo sát khi thay đổi lượng KCN trong hỗn hợp 
cùng với 10,1 g benzanđehit, 44,6 g amoni cacbonat và 100 ml etanol 60% 
và phản ứng được thực hiên ở 50°C và nhiệt độ kết thúc phản ứng là 70°C 
(bảng 13.2). 


Bảng 13.2. Ảnh hưởng của tỉ lê các chất phản ứng đến hiều suất phenylhydantoin 

















STT KCN (g) Phenylhyđantoin (g) Hiệu suất (%) 
1 62 59 35,5 
2 9,2 86 51,8 
3 12/3 11/0 68,2 
4 16.4 110 66,2 




















Từ bảng 13.2 có thể nhận thấy rằng khi tiến hành phản ứng với tỉ lệ 
mol benzanđehit/KCN = 1/2 (hay 10,1 g benzanđehit và 12,3 g KCN) là 
thích hợp nhất. Nếu giảm lượng KCN, thì benzanđehit chưa phản ứng tối 
đa, còn tảng lượng KCN, thì cũng không làm tăng hiệu suất phenyl- 
hydantoin. 

Ảnh hưởng của nhiệt độ kết thúc phản ứng đến hiệu suất phenyl- 
hydantoin được khảo sát khi tiến hành phản ứng ở nhiệt độ ban đầu là 50°C 
và sử dụng hỗn hợp phản ứng gồm 10,1 g benzanđehit. 44,6 g amoni 
cacbonat, 12,3 g KCN và 100 ml etanol 60% (bảng 13.3). 


275 


Bảng 13.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ kết thúc phần ứng đến hiệu suất 




















phenylhydantoin 
STT | Nhiệt độ kết thúc phản ứng (°C) | Phenylhydantoin(g) | Hiệu suất (%) 
1 60 10 | 60,2 
2 65 10.4 626 
3 70 11 66.2 
4 80 82 | 49/3 

















Từ bảng 13.3 có thể nhận thấy rằng ở nhiệt độ kết thúc phản ứng 
70'C hiệu suất phenylhydantoin đạt mức độ cao nhất. 

Ảnh hướng của thời gian phản ứng đến hiệu suất phenylhydantoin 
được khảo sát trong khoảng thời gian từ 5,5 đến 6,5 giờ khi tiến hành phản 
ứng ở nhiệt độ đầu là 50°C và thời gian kết thúc phản ứng là 70" đối với 
hỗn hợp phản ứng gồm 10,1 g benzandehit, 44,6 g amoni cacbonat, 12,3 g 
KCN và 100 ml etanol 60% (bảng 13.4). 


Bảng 13.4. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất phenylhydantoin 














STT _ | Thời gian phản ứng (giờ) |_ Phenylhydantoin (g) Hiệu suất (%) 
1 50 8 48,2 
2 55 10 60,2 
3 60 11 66,2 
4 65 11 66,2 




















Từ bảng 13.4 có thể nhận thấy rằng thời gian phản ứng 6 giờ cho hiệu 
suất phenylhydatoin cao nhất (66.2%). 

Khi tiến hành phản ứng theo quy hoạch thực nghiệm với ba yếu tố là 
tỉ số benzanđehit/KCN, nhiệt độ đầu của phản ứng và thời gian phản ứng 
đã xác nhân các điều kiện phản ứng tối ưu là tỉ số mol benzanđehit/KCN = 
1/2; nhiệt độ đầu của phản ứng là 50°C và thời gian phản ứng là 6 giờ. 

Phổ hỏng ngoại của phenylhydantoin được đo trên máy Shimazhu 
FT-IR 8900 tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho các vạch hấp thụ đặc 
trưng như sau: 

3297,17 cm” và 3162,53 cm'' đặc trưng cho dao động hoá trị của liên 
kết N-H: 


276 


3162,53 cm” và 3039,25 cm''đặc trưng cho liên kết C-H trong nhân 
thơm; 

2816,48 cm" và 2754,50 cm" đặc trưng cho liên kết C-H trong vòng 
hydantoin; 

1774,46 cm” và 1718,77 cm” đặc trưng cho hai liên kết C=O; 

1603,08 cm”' đặc trưng cho liền kết C=C trong vòng benzen. 

Giai đoạn thuỷ phân 5-phenylhydantoin được thực hiện dưới tác dụng 
của NaOH và thu được phenylglyxin thô. Phenylglyxin thô dược tỉnh chế 
bảng cách hoà tan vào dung dịch NaOH IN, tiếp theo cho thêm vào đó 
etanol, rồi lọc. Đun sôi dịch lọc, sau đó cho thêm HCI 5N, rồi để nguội hỗn 
hợp xuống nhiệt độ phòng, kết tủa tách ra. Lọc lấy kết tủa. rửa bằng etanol, 
rồi bằng nước. Thu được phenylglyxin tỉnh khiết. 

Ảnh hưởng của pH phản ứng đến hiệu suất thuỷ phân ở các pH từ 8,0 
đến 10 (bảng 13.5). 


Bảng 13.5. Ảnh hưởng của pH phản ứng đến hiệu suất thuỷ phân 


pH 80 85 90 9,5 10,0 
Hiệu suất (%) 85,3 96,0 972 96,2 85,5 


























Từ bảng 13.5 có thể nhân thấy rằng tiến hành phản ứng thuỷ phân ở 
pH 9.0 là thích hợp hơn cả. 


Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất thuy phân được 
khảo sát trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 70 phút (bảng 13.6). 


Bảng 13.6. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng đền hiểu suất thuỷ phản 





Thời gian (phú) | 30 | 40 50 60 | 70 
Hiệu suất(%) | 843 | 910 972 971 | 972 




















Từ bảng 13.6 có thể nhận thấy rằng thời gian thuỷ phân 50 phút là đủ 
để thu được hiệu suất cao hơn cả. 

Phổ hồng ngoại của phenylglyxin có những vạch hấp thụ đặc trưng 
như sau: 

2200 cm'' (yếu) đặc trưng cho axit amin: 

1700 em” (vai) đặc trưng cho liên kết C=O: 


271 


1650 cm" (vai) đặc trưng cho liên kết C=C; 
694730 cm” đặc trưng cho vòng benzen một nhóm thế; 


2932/21 cm" và 2915,29 cm” đặc trưng cho liên kết C-H trong nhân 
thơm. 


Trong phổ không xuất hiện vạch hấp thụ đặc trưng cho các nhóm 
NH; và OH, có thể là do tạo thành muối nội phân tử: 


¿ ) CH——COOH ( À CH——COO” 








by & thu 


13.3.2. Tổng hợp p-hydroxyphenylglyxin 


Quá trình tổng hợp p-hydroxyphenylglyxin được tiến hành qua giai 
đoạn tổng hợp p-hydroxyphenylhydatoin từ axit glyoxylic, phenol và ure. 
Tiếp theo, p-hyđroxyphenylhydantoin dược thuỷ phân dưới tác dụng của 
NaOH thành axit p-hydroxyphenylhydantoic và cuối cùng thành 
p-hydroxyphenylglyxin dưới tác dụng của axit nitric : 


‹ Ni Hạ Ñ 
ở Ñ:, `. : AH\ —Xx+èœ- 
H 
Ào 


nof À . H—CO, ý 
N47. Ki noý À H-COOH 
= “= hNg 
| HNO2 
no  À  chcoon 
`=⁄ 


ÑHy 


278 


Giai đoạn tổng hợp p-hydroxyphenyl hydantoin được tiến hành từ 
hỗn hợp gồm 12 g ure, 14,1 g phenol và 40 g HCI 37% trong 59 ml nước. 
Khuấy và gia nhiệt lên 65°C. Giữ nhiệt độ này và cho từ từ từng giọt dung 
dịch của 9,2 g axit glyoxylic trong 9,4 ml nước vào hỗn hợp nói trên. Sau 
khi kết thúc phản ứng, hỗn hợp được cô đặc trên thiết bị cô quay để loại 
phenol dư. Thêm nước và để yên ở nhiệt độ phòng, kết tủa tách ra màu 
trắng. Lọc lấy kết tủa trắng đó, rửa bằng nước cất nhiều lần, rồi sấy khô. p- 
Hydroxyphenylhydatoin được tỉnh chế lại trong nước. 


Ảnh hưởng của nồng độ HCl đến hiệu suất p-hydroxyphenyl- 
hydantoin (ø-HPH) được khảo sát ở nhiệt độ 65"C (bảng 13.7). 


Bảng 13.7. Ảnh hường của nồng độ HCI đến hiều suất p-hydroxyphenylhydantoin 




















STT Nồng độ HCI (N) p-HPH (g) Hiệu suất (%) 
1 20 78 40,6 
2 25 82 43,0 
3 3.0 88 458 
4 3/5 9,0 48/8 
5 40 90 46,8 
6 5/0 90 46,8 





Từ bảng 13.7 có thể nhận thấy rằng ở nồng độ HCI 3,5N hiệu suất p- 
HPH đã đạt giá trị cao nhất, tăng thêm nồng độ HCI không ảnh hưởng đến 
hiệu suất. 

Ảnh hưởng của tỉ lệ mol axit glyoxylic/ure/phenol đến hiệu suất 
p-hydroxyphenylhydantoin được khảo sát khi thay đổi số mol của ure ở 
nhiệt độ 65"C (bảng 13.8) 


Bang 13.8. Ảnh hương của tỉ lê mol axit glyoxylic/ure/phenol đến hiều suất 
p-hydroxyphenylhydantoin 








TỈ lệ tỉ lệ mol axit v 
STT t/a8/teitieipiarol p-HPH (g) Hiệu suất p-HPH (%) 
1 1,0/1,0/1,5 64 33.3 
2 1,0/1,5/1,5 79 413 
3 1,0/2,0/1,5 88 45,8 
4 1,0/2,5/1,5 88 45,8 




















279 


Từ bảng 13.8 có thể nhận thấy rằng với tỉ lệ mol axit glyoxylic/ 
ure/phenol bằng 1,0/2,0/1,5 có thể đạt hiệu suất p-HPH cao nhất. 


Bảng 13.9. Ảnh hưởng của thời gian nap axit glyoxylic đến hiểu suất 
p-hydroxyphenyl hydantoin 











STT s05 LầUI p-HPH (g) Hiệu suất (%) 
1 4 4.80 250 
2 5 | 6.30 330 
3 6 8.80 458 
4 7 8,86 462 
5 10 8,86 46.2 

















Ảnh hưởng của thời gian nạp axit glyoxylic đến hiệu suất 
p-hydroxyphenylhydantoin dược khảo sát ở tỉ lệ mol axit glyoxylic/ure/ 
phenol bằng 1,0/2,0/1,5 (bảng 13.9). 

Từ bảng 13.9 có thể nhận thấy rằng với thời gian nạp axit glyoxylic 
7 giờ có thể đạt hiệu suất p-HPH cao nhất. 

Những kết quả thực nghiệm trên đây cho thấy điều kiện thích hợp 
nhất để thu được hiệu suất p-hydroxyphenylhydantoin là nỏng độ HCI 
3,5N; tỉ lệ mol axit glyoxylic/ure/phenol bảng 1,0/2,0/1,5 và thời gian nạp 
axit glyoxylic là 7 giờ ở nhiệt đô 65"C. 

Phổ hồng ngoại của p-hydroxyphenylhydantoin có những vạch hấp 
thụ đặc trưng như sau: 

3344,3 cm” đặc trưng cho liên kết N-H; 

3296,1 cm đặc trưng cho nhóm OH; 

3159,2 cm” và 3057,0 cm” đặc trưng cho liên kết C-H trong nhân 
thơm; 

1710,7 cm” và 1750,0 cm” đặc trưng cho liên kết C=O; và 

1606,6 cm” đặc trưng cho liền kết C=C. 

Quá trình chuyển hoá p-hydroxyphenylhydantoin thành axit 
p-hydroxyphenylhydantoic được tiến hành như sau: cho 8.56 ø p-HPH vào 
bình cầu dung tích 100 ml có chứa 4,1 g hydroxylamin sunfat. 0.1 g 
Na;S,O,, 6 g NaOH và 30 ml nước cất. Đun hồi lưu hỗn hợp phản ứng 


280 


trong I giờ. Sau đó, làm lạnh hỗn hợp phản ứng bảng nước đá. Cho thêm 

vào đó 12 5 ø HCI đậm đặc lạnh, kết tủa tách ra. Lọc lấy kết tủa, rửa bàng 
ấy ở 60°C trong chân không. Thu được 7.65 g, tương ứng với 
hiệu suất của axit p-hydroxyphenylhydantoic 81,7%. 





Phổ hồng ngoại của axit p-hydroxyphenylhydantoic có những vạch 
hấp thụ đặc trưng như sau: 

3583,5 cm ' đặc trưng cho nhóm N-H; 

3400 em” đặc trưng cho nhóm OH: 

1718 em” đặc trưng cho liên kết C=O; 

Và các vạch đặc trưng cho các liên kết C=C và C-N như các trường: 
hợp trên. 

Từ axit p-hydroxyphenylhydantoic đã tiến hành quá trình phản ứng 
thu nhận p-hydroxyphenylglyxin như sau: trong cốc thuỷ tỉnh dung tích 
100 ml có chứa 1,9 g axit p-hydroxyphenylhydantoic trong 20 ml HCI đặc. 
Khuấy và làm lạnh hỗn hợp đó bằng nước đá. Thêm từ từ từng giọt dung 
dịch 0.65 g NaNO, trong 5.6 ml nước trong 45 phút. Trong suốt quá trình 
đó, nhiệt độ được duy trì trong khoảng từ ~8'C đến 0'C. Khuấy thêm 2.5 
giờ, rồi giữ ở nhiệt độ phòng qua đêm. Hôm sau, chỉnh pH đến 5 bảng 
NH,OH đặc. Sau đó. đem cõ dung dịch đến thể tích 25 ml. Hồn hợp trở 
thành dụng bột nhão. Làm lạnh bột nhão trong chậu nước đá, rồi lọc. Chất 
rần kết tủa được rửa 2 lần môi lần bảng 25 ml nước đá. rồi cho vào bình 
cầu đáy tròn cùng với 70 mÍ nước cất và 0,l g than hoạt tính. Khuây hồn 
hợp và đun hồi lưu trong 30 phút. rồi lọc nóng qua đêm selit. Dịch lọc được 
cô đặc đến thể tích 35 ml (xuất hiện điểm đục), rồi làm lạnh trong chậu 
nước đá. Lọc lấy chất rằn màu trằng và rửa bằng 5 ml nước đá. Sấy kết tủa 
ở 60C ở áp suất giảm. thu được 0.645 g p-hydroxyphenylglyxin. tương 
ứng với hiệu suät -‡2,7%.. 








Phổ hồng ngoại của p-hydroxyphenylglyxin cho các vạch hấp thụ đc 
trưng như sau: 

1587.3 cm” đặc trung cho liên 

1720.4 cm” đặc trưng cho liẻ 

2100.3 cm'. 3306.7 cm” v 


2665. cm ` đặc trưng cho liên kết C-H của nhân thơm: 





66.5 cm ` đặc trưng cho axit amin: 


18 NVĐHD-A. 


3300 cm ' đặc trưng cho nhóm OH không có liên kết hyđro và 

2916,2 cm” đặc trưng cho nhóm OH có liên kết hyđro. 

Từ phenylglyxin và p-hydroxyphenylglyxin tổng hợp được theo các 
quy trình với những thông số công nghệ đã được xác định trong những 
nghiên cứu trên đây có thể đưa vào các quá trình phân giải bảng phương 
pháp hoá học hay xúc tác sinh học để thu được D-(-)-phenylglyxin và 
D-(-)-p-hydroxyphenylglyxin làm tác nhân axyl hoá trong sản xuất kháng 
sinh bán tổng hợp. 

Những kết quả nghiên cứu bước đầu trên đây cho phép khẳng định 
rằng có nhiều khả nãng tổng hơp được những tác nhân axyl hoá cho quá 
trình tổng hợp các kháng sinh bán tổng hợp như ampixyllin, amoxycillin, 
cephalexin và cefradoxil từ những nguyên liệu đẩu rẻ hơn, tạo điều kiện 
cho việc chủ động sản xuất và hoàn thiên các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, 
nâng cao hiệu quả sản xuất. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. R.C.Atkins, F.A.Carey. Organic Chemistry, McGraw-Hill Companies, 
2002, p.440. 

2. BriL. Pat, GB.936664 (Sept.I1.1963): A process for the production of 
Hydantoins. 

3. T.Ohashi et al. (Agric.Biol.Chem, 45(4), 841-838 (1981): Synthesis of 
D.,L-5-(p-hydroxyphenyl)hydantoin. 

4. M.Yamada và S.Takahashi. EP 0474112 AI, (Mar.I1,1992): Process 
for preparing 5-arylhydantoin. 

5. L.B. Crastlr. US.PatRE.29.164, Mar.29, 1977: 7-Aminocephalo- 
Sporanic and decephalosporanic acid derivatives. 

6. Ngõ Đại Quang và các cộng tác viên. Báo cáo nghiêm thu đề tài cấp 
Tổng công ty, Hà Nội, 2004: Nghiên cứu tổng hợp các dân xuất 
phenylglyxin làm nguyên liệu sản xuất thuốc kháng sinh. 


282 


18 NVĐHD.E 


Chương 14 


TIẾP TỤC PHÁT TRIẾN HOÁ DƯỢC ỨNG DỤNG 


14.1. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HOÁ DƯỢC LÀ NHIỆM VỤ 
CẤP BÁCH 





“Thuốc chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ, kéo đài tuổi thọ là một nhu cầu 
cực kỳ lớn gắn liển với hạnh phúc của con người. Tất cả mọi sự phát triển 
và nỗ lực sáng tạo cuối cùng đều có cùng một mục đích là hoàn thiện và 
nâng cao hạnh phúc của nhân dân. Nhu câu chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ 
là một khát vọng của nhân loại. Chính vì vậy, hoá được chỉ có tiếp tục phát 
triển ngày càng mạnh mẽ hơn, mới đáp ứng được những đòi hỏi như vậy. 
Nước ta là một nước đang phát triển, vừa trải qua chiến tranh lâu dài gian 
khổ, kinh tế kém phát triển, trình độ vẻ sinh còn thấp, cơ cấu bệnh tật phức 
tạp. Do đó. yêu cẩu phát triển Hoá được ở nước ta càng bức xúc [1]. Chính 
vì nguyên nhân đó, ngày 15 tháng 8 năm 2002. Thủ tướng Chính phủ đã có 
Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg về phát triển công nghiệp Dược như sau: 
“Phát triển ngành được thành một ngành kinh tê-kỹ thuật mãi nhọn 
theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá, chủ động hỏi nhập khu vực 
và Thể giới, nhằm bảo đảm cung cáp đủ thuốc thường xuyên và có chất 
lượng, bảo đảm sử dung thuốc họp lý và an toàn, phục vụ sự nghiệp 
chăm sóc và bảo về sức khoẻ nhân dân”. 








Theo sự chỉ đạo của Chính phủ trong Quyết định nói trên, trước hết, 
ngành được có nhiệm vụ trở thành ngành công nghiệp sản xuất nhiều loại 
sản phẩm có chảt lượng đáp ứng được phần lớn nhu cầu chữa bệnh thiết 
yếu của nhân đân cả nước, đạt doanh thu lớn, ốn định được thị trường 
thuốc trong nước. Đây là một thách thức rất to lớn. Theo báo cáo của Bộ Y 
tế, đến năm 2004. thuốc sản xuất trone nước mới đáp ứng được khoảng 35- 
40% giá trị sử dụng cả nước, trong đó, 90% nguyên liệu hoạt chất và tá 
dược phải nhập ngoại. doanh thu đạt tháp, chiếm tì lệ rất nhỏ trong nền 
kinh tế quốc đân. Mây năm qua, thị trường thuộc cả nước nhiều phen chao 
đảo. tác động lớn đến đời sông nhân dân. Như vậy, không có cách nào 





283 


khác tốt hơn là phát triển ngành được thành một ngành kinh tế-kỹ thuật 
mũi nhọn. 

Muôn bảo đảm được ổn định thị trường thuốc, đáp ứng nhú cầu chữa 
bệnh và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, ngành dược cẩn nhanh chóng trở 
thành ngành công nghiệp hiện đại. Hiện nay, ngành dược nước ta chú yếu 
là bào chế những thuốc generic, tức là những thuốc đã hết thời gian bảo vệ 
bản quyền. chú yếu bảng hoạt chất và tá dược nhập ngoại, thuoc sản xuất 
trong nước chưa có uy tín cao, sức cạnh tranh thấp ngay tại thị trường nội 
địa. Lĩnh vực sản xuất nguyên liệu được, túc là sản xuất các hoạt chất, tá 
dược và phụ gia hiện nay ở nước ta có thể xem là hết sức khỏng đáng kể. 
Trong khi đó, trên Thế giới, hoá dược được kẻ vào những lĩnh vực công 
nghệ cao, được đầu tư nghiên cứu khoa học lớn, để thường xuyên đổi mới 
sản phẩm và nâng cao sức cạnh trạnh. Trong tình hình so sánh như vậy, rõ 
ràng nước ta đang ở vào tình trạng lệ thuộc và thua thiệt không tránh khỏi 
thuốc chữa bệnh. Nhiệm vụ đặt ra một cách đúng đắn là phải nhanh 
chóng phát triển ngành dược đạt trình độ công nghệ cao. lựa chọn những 
mật hàng có nhu cẩu lớn và có thế mạnh để tiếp thu ngay công nghệ hiện 
đại. 

Trong bối cảnh Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO). nếu không chuẩn bị tốt để hội nhập và cạnh tranh 
trên thị trường khu vưẻ và Thế giới. thì chắc c phải chuốc lăy nguy cơ 
phá sản thám hại. Một mặt, phải sản xuất được sản phẩm dõi đào đa dạng 
với chất lượng và giá cả cạnh tranh, mặt khác phải triệt đề khai thác thể 
manh về tài nguyên thiên nhiên. Không một nước nào trên thẻ giới có thể 
sản xuất được đủ chúng loại thuốc thiết yếu và có đủ nguồn hoạt chất và 
nguyên liệu. nhất là nguyên liệu thiên nhiên. Do đó, cẩn tạo ra khả năng, 
xuất khẩu từ tiềm năng thiên nhiên đặc thù, để từ đó có thể có tư thế nhập 
Kkhảu một cách chủ động. không bị chèn ép quá đáng và mới có điều kiên 
ôn định thị trường thuốc trong nước. đảm bao lợi ích của người dán. 
































N CHÚ Ý CƠ CẤU BỆNH TẬT Ở NƯỚC TA 





Từ vị trí địa lý và hoàn cảnh lịch sử nước ta, cơ câu bệnh tát và tình 
hình sức khoẻ của nhãn dân tà có những điểm không hoàn toàn giống 
như ở các nước khác. ngành dược nước ta cán phát triển thích ứng với 
những đặc thù đó. 





281 


Việt Nam là một nước ở vùng nhiệt đới. thời tiết bất thường. độ am 
cao, nên con người để bị các bệnh cảm sổi, nhiễm trùng. ngoài da, phong 
thấp... 





Vốn là một nước nghèo, mức sống thấp, trình độ vệ sinh kém. nước 
sạch thiếu, nên người dễ bị bệnh nhiễm trùng. bệnh đường tiêu hoá, 
đường hô hấp, lao. sốt rét. bệnh phụ khoa, suy dinh dưỡng cả ở trẻ em và 
người lớn. loãng xương. bướu c‹ 

Trải qua hơn bà chục năm chiến tranh liên tiếp. hậu quả chiến tranh 
chưa khắc phục hết, ngoài những bệnh nói trên, còn có những bệnh do 
chiến tranh để lại. như tâm thần, huyết áp cao. tìm mạch, ung thư, nhiễm 
chất độc hoá học... 











Theo chiều hướng phát triển kinh tế, yêu hội nhập Thế giới, giao 
lưu Quốc tế, tiếp cận hiện đại, toàn cầu hoá, ở nước ta ngày càng có xu 
hướng xuất hiện các bệnh của các nước công nghiệp, như béo phì, tiểu 
đường, bệnh ở người già. nghiện ma tuý, HIV/AIDS... 








Theo tin tức cho biết, năm 2006. mức tiêu thụ thuốc bình quản ở 
nước ta đã đạt trên II đöla Mỹ/người và thị trường thuốc cả nước tầng lên 
gần Iti đôla Mỹ. Nếu khả nâng đắp úng của ngành được nước ta nhỏ, thì 
đương nhiên thị phản do nước ngoài tràn vào chiếm giữ phản lớn hơn. 


14.3. NHỮNG ƯU THẾ CỦA NGÀNH DƯỢC NƯỚC TA 


Ngành được nước ta vốn có những ưu thế cản được khai thác tốt 

Ngành dược có thị trường rộng lớn. đa dạng và sôi động cả ở trong 
nước và ngoài nước. Nếu nảm 2004, mức tiêu thụ thuốc bình quân đâu 
người ở nước ta là 8,3 đôla Mỹ/người/năm. thì năm 2006 đã tăng lên L1,2 
đôla Mỹ/người/năm. Với số đân hơn 80 triệu người. thị trường thuốc trong 
nước đã gản đạt tới I tỉ đôla Mỹ /năm. Trong vài năm tới, chắc chắn thị 
trường đó còn lớn hơn rất nhiều. Trên Thế giới. bình q\ tiêu thụ thuốc. 
theo đầu người là 430 đỏla Mỹ /người/năm, còn ở các nước phát triển con số 
đó lên hàng trăm đôla Mỹ /người/năm. ø giàu càng đùng nhiều thuốc, 
một phản là do có khả năng tài chính lớn hơn. nhưng còn lý do quan trọng, 
lầu có những bẻnh do giàu có mà sinh ra. Không kém 














nữa là các nước 


phản nghiệm trọng. 


sọ 
> 
k3 


Do bệnh tật rất đa dạng. nên thuốc cũng rất nhiều loại. Có tới hàng 
chục nghìn hợp chất hoá học từ nguồn nguyên liệu thiên nhiền và tổng hợp 
hoá học tham gia vào việc bào chế thành các loại thuốc khác nhau. Sản 
lượng mỗi loại không cao, nhưng gi: rất lớn. Không nước nào có thể 
sản xuất được mọi loại thuốc thiết yếu. Mỗi nước căn cứ vào thẻ mạnh của 
minh. phát triển loại được phẩm mình có thể manh với chất lương cao và 
giá cả hợp lý. để từ đó trao đổi và hói nhập với bên ngoài. 









Nguồn nguyên liệu quan trọng nhất cho hoá được chính là hoá dầu và 
các hợp chất thiên nhiên, tức là hoá dược đóng vai trò nhà tiêu thụ sản 





phát triển hoá được cũng chính là góp phản thúc dấy hoá dấu và hoá học 
các hợp chất thiên nhiên phát triển, làm cho việc phát triển hoá dầu và các 
vùng nguyên liệu thiên nhiên trở nên có hiệu quả hơn. 


Công nghiệp dược đòi hỏi vốn đầu tư không lớn, nhưng thường xuyên 
phải nâng cao hàm lượng khoa học, cải tiến và đổi mới công nghệ. Chính ở 
đây có thể huy động tiềm lực khoa học công nghệ trong nước. tạo nên một 
tình huống kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và phát triển sản xuát. theo 
hướng phát triển nền kinh tế trí thức. một xu hướng của thời đại 


14.4. MẨẦU CHỐT LÀ NGUYÊN LIỆU HOÁ DƯỢC 


Vấn để mấu chốt là tảng cường sản xuất nguyên liệu dược [2]. 
Nguyên liệu ở đây cần hiểu là bao gồm cả hoạt chất, tá dược và phụ gia cần 
thiết để tạo nên một dang thuốc có thể sử dụng theo đường uống. bôi. xoa, 
xit...hay để tiêm ven. tiêm bắp hay tiêm truyền...một cách hiệu quả và an 
toàn với chất lượng đạt tiêu chuẩn dược điển và giá cả hợp lý. 














Một trong những thế mạnh của nước ta là các hợp chất thiên nhiên từ 
thực vật. Vừa qua, ở nhiều cơ sở trong cả nước. đã làm được một số việc. 
như tách chiết artemisinin từ cây thanh hao hoa vàng và bắn tổng hợp các 
dân xuất của artemisinin. tách chiết curcumin từ củ nghẽ. rotundin từ củ 
bình vôi. mentol từ tỉnh dấu bạc hà, eugenol từ tỉnh dầu hương nhu. rutin từ 
hoa hoè. polyphenol từ lá chè xanh. phytin và inositol từ cám gao và một 
số hợp chat khác. 





Những hoạt chất từ cây đừa cạn có nhiều ứng dung chữa khói u. như 
vinblastin, vineristin. 


286 





Vinblastin Vincrisin 


Nhưng rõ rằng, tiềm năng thiên nhiên của nước ta còn rất lớn, cần 
phát triển cả việc khai thác và quy hoạch vùng nguyên liệu. 

Kháng sinh có nhu cầu lớn ở nước ta, chiếm tới 35-40% tổng giá trị 
tiêu thụ thuốc hàng năm. Hiện nay, nước ta mới sản xuất được ampicillin 
và amoxycillin chủ yếu bằng các nguyễn liệu nhập từ nước ngoài. 


On c Â¿ 





lỆ + 
lỆ + 
;ms 
on oom 
Ampicillin Amoxycillin 
Xu hướng hiện nay hướng tới các kháng sinh cephalosporin bán tổng 


hợp dạng uống và dạng tiêm. Bước đầu có thể tiếp cận ngay với các kháng 
sinh tương đổi đơn giản, như cephalexin, cefadoxil. 





Coon CooH 


Cephalexin Cefadroxil 


287 


Với chiều hướng ngày càng tăng khả năng kháng thuốc của các loại 
vi khuẩn, chắc chắn phải nghĩ đến những kháng sinh có hoạt tính cao hơn 
và phổ rộng hơn. 

Thuốc cho bệnh tùn mạch và xơ vữa động mạch có nhu cẩu ngày 
một tăng. Một số sản phẩm có như cầu và khả thi, như nifedipin điều trị 
huyết áp cao, propranolol chống đau thắt ngực. 


CH; 





CH; 


: 





Nifedipin Propranolol 





Những thuốc đã biết, như thuốc chặn beta (ñ-blocker) có thê khống 
chế cường độ đập của tìm đang được thử nghiệm rộng rãi trên người. 
Thuốc khác cũng đang được nghiên cứu mạnh mẽ trên người để khống chế 
lipit máu. Có thể tin chắc rằng mức độ cholesterol máu cao gản liền với 
khả năng tài biến bệnh mạch vành tim. 

Viêm dạ dày - ruột dân đến tạo thành vết loét chiếm tỉ lệ khá cao. 
Những thử nghiệm hiện nay về gastrin, một hormon dạ dày, có thế dân đến 
những thuốc khống chế được sự tiết dịch và ngăn ngừa tạo thành vết loét. 
Trước mắt. một số hợp chất có tác dụng chống viêm như omeprazol và 
cimetidin. 


H 
CH, CN HC. „N 
c N.ọ NZ¬»⁄ Œ ỳ 
0196 vøvvy" 
ác ứ 0H, HN To N 
H,CO HH 
CH, 
Omeprazol Cimeudin 


Thuốc giản đau không có tác dụng phụ được dùng thưởng xuyên. 
Sự quan tâm của cả bệnh nhân và thảy thuốc là thuốc đạt gần đến hiẻu lực 


288 


của morphin mà không gây nghiên và không có tính chất khó chịu ở những 
liễu lượng lớn có thể gây chảy máu đường dạ dày ruột và những tác dụng 
đầu độc không mong muốn khác. Có thể tìm ra được một thuốc hay một 
loạt thuốc như vậy. 


Lão hoá là xu hướng của giai đoạn hiện nay. Số người sống quá 
tuổi 70 sẽ tăng lên đáng kể do mức sõng tăng lên và phương tiện điều trị 
được hoàn thiện. Có những chỉ dẫn rằng chúng ta có thể kìm hãm quá trình 
lão hoá của những cơ quan riêng biệt, như thận chẳng hạn. Người lớn tuổi 
nhạy cảm hơn đối với những bệnh kinh niên, như viêm phổi. ung thư, thấp 
khớp, bệnh tim a sút tỉnh thần. Bên cạnh những thuốc đặc trị các bệnh 





kinh nin, thì việc làm chăm hay ngăn ngừa thoái hoá động mạch là yếu tổ 
quan trọng ngăn ngừa suy giảm tỉnh thần. Trong lĩnh vực này, những tác 
nhân chống oxi hoá có tác dụng đáng kể, chắng hạn polyphenol, vitamin C 
và vitamin E. [3-Caroten từ quả gấc và lycopen từ cà chua cũng có tác dụng 
ức chế lão hoá. 





[ì-Caroten 





› CH; CH; 


NV VÀ II AC. TC VÀ NÀY 
* bHy è CH) 


Lycopen 





Thuốc chóng tng thịt cẩn được quan tám. Trước tiền nên nghĩ đến 
các hợp chất 5-[luorouracil, cisplatin và taxol A. 


289 






vú ÉP ở Đ 
F ÀNH CN 3 
Ụ 
5-Fluorouraeil Cisplain 
X> 
⁄ 


Taxol A 
Kế hoạch hoá gia đình và kiểm soát sinh sản là vấn đề lớn ở nước ta. 
Đổi với nữ giới có thể các tác nhân như norgestrel và ethinyl estradiol. 





đàng (~)~ 
Norgestrel Ethinyl estradiol 





Đối với nam giới. chẽ độ một liều duy nhất có hiệu quả chöng sinh 
tỉnh cũng có thể có kết quả. 


290 


Có ba mươi giai đoạn chủ yếu đã được công nhận trong cơ chế sinh 
sản sinh lý học là đối tượng cần át. Bao vây bất kỳ một giai đoạn 
nào cũng sẽ có hiệu quả ngăn ngừa sinh sản, vì mỗi một giải đoạn đều có ý 
nghĩa quan trọng. 

Thuốc cai nghiện và chống HIV là vấn để gay gắt. Hiện nay 
methadon có hiệu quả trong việc cai nghiện. 





CH; 
9 
N. 
eq 
&H 
kới la 
ẰN. 
Methadon 


Zidovudin và nevirapin hiện được sử dụng trong việc chữa HIV. 


ĩ HịC ?P 
CH; HN 
Hô ví N \ ⁄ N N j 


Nạ 
Zidovudin Nevirapin 


Thuốc chống viêm được dùng trong nhiều trường hợp. 
Dexamethason và betaimethason có tác dụng chống viêm. 





Dexamethason Betamethason 


201 


Các tá dược và phụ gia 
Bột talc. magie stearat. amidon; 
Tỉnh bột biến tính; 


Cellulose vi tỉnh thể. 


14.5. CÔNG NGHỆ BẢO CHẾ CẨN ĐẶC BIỆT CHÚ Ý 


Liều lượng và dạng thuốc có tầm quan trọng lớn. Phản ứng cua bệnh 
nhân đổi với tác nhân điều trị có the thay đổi giữa khó chịu hay hoàn toàn 
không có hiệu quả điều trí [3). Khả năng hấp thụ, dang bào chế có anh 
hưởng sâu sắc đến nồng độ thuốc trong máu và khả năng sử dụng thuốc. Ví 
dụ, trong trường hợp tetracyclin. khi dùng canxi điphosphat làm chát độn. 
thì khả năng hấp thụ bị giảm. trong khi axit xitric và glucosamin làm tầng 
khả năng đó. Tâng áp suất trong khi ép viên có thể làm tăng thời gian phân 
rã, Đôi với các loại thuốc ở dang dịch treo. việc lưa chọn tác nhân phản 
tán. như caboxymetyl cellulose, lecithin, polyvinylpyrolidin... sẽ có ảnh 
hưởng khác nhau đến độ bẻn của dịch treo, độ đậm đặc. độ tạo bọt. Kích 
thước hạt có thể có ý nghĩa quan trọng; hạt rất nhỏ của erythromycin este 
là đối tượng tấn công của axit, hạt lớn bị hấp thụ chậm. trong khi hạt kích 
thước trung bình là thích hợp. Trong những trường hợp khác. hạt rất nhỏ có 
bể mặt lớn lại cho phép chỉ cẩn sử dụng liều lượng nhỏ cũng đu đạt được 
mức độ cản thiết trong Như vậy, bào chế thuốc thành những dạng có 
liều lượng khác nhau có thẻ làm thay đổi sâu sắc điểm bắt đáu phát huy 
hiệu qua, cường độ và thời gian đáp ứng sinh lý học. liều lượng chính xác 
đối với bẻnh nhân. tai biến và cường độ của tác dụng phụ và độ bẻn của 
thuốc. Rõ ràng rằng trong một số trường hợp. việc lựa chọn dang thuớc. 
liều lượng và thương hiệu của nhà sản xuất có thể là quan trọng như lựa 
chọn tác nhãn điều trị căn thiết, 








14.6. KHÔ 
HÓA DƯỢC 





3 THỂ XEM NHE NGHIÊN CỨU KHOA HOC TRONG 


Tiên bộ trong công nghiệp được được đặc trưng bảng hàng loại 
nIững phát minh khoa học. Trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. đó là các 
vitamin. sau đó là các sunfonamit và phương tiện chống sốt rét trong chiến 
tranh. Không chế các bệnh nhiễm trùng băng sunfonamit đã kích thích tim 


HỆ ĐÀ 


tòi những chất hiệu quả có hoạt tính sinh học theo các kiểu khác nhau. 
Thời đại kháng sinh xuất hiện vào thời gian cuối cuộc Chiến tranh (sau 
1939). Từ đó trở đi có nhiều phát minh mới to lớn trong từng khoảng ba 
nam một. Đó là các tác nhân khống chế bệnh cao huyết áp, những thuốc 
tìm mạch hiệu quả. 





Những nỗ lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hoá dược vẫn tiếp 
tục phát triển, số lượng các thuốc có hiệu quả được sản xuất có thể ít hơn 
so với tí lệ tăng giá, vì có những phúc tạp trong quá trình phát sinh bệnh 
tật, sự kiểm soát ngặt nghèo hơn về chất lượng và thời gian thử nghiệm trên 
lâm sàng dài hơn. Trong tương lai thuốc sẽ còn phức tạp hơn và tỉnh vỉ hơn. 











Sinh tổng hợp bằng xúc tác enzym là một hướng quan trọng trong 
hoá được [3]. Nhiều phòng thí nghiệm trên Thế giới đang nghiên cứu 
những tiềm năng của vệc nuôi cấy tế bào động vật huyền phù hoá, nuôi cấy 
các mô thực vật và lên men vi sinh như là phương tiện sản xuất các chất 
hoạt động sinh học phức tạp. Những nỗ lực đó đi theo hai hướng lớn: (1) 
sản xuất sản phẩm tự nhiên và các hợp chất hoạt động sinh học đã biết và 
mới: (2) các sản phẩm thực phẩm, hoá chất và hợp chất trung gian cho 
công nghiệp hoá học và công nghiệp khác. 





Theo hướng (1) được quan tầm ngày này có nhiều triển vọng, như 
biến tính hoá học các hormon được tiết ra nhờ nuôi cấy tế bào và biến tính 
các ancaloit trong nuôi cấy tế bào thực vặt khi đưa thêm các hợp chất trung 
gian vào cơ chất. Với đà phát triển ở mức đỏ hiện nay, có thể thu nhận 
được những sản phảm phù hợp với yêu cầu đặc biệt. Nuôi cấy tế bào có thể 
là nguồn quý giá các polypeptit hoạt động sinh học đặc thù loại độc đáo. 














Theo hướng (2) lĩnh vực cũng rộng rãi. Ví dụ, các cơ chất 
hydrocacbon từ đầu thô hay các phân đoạn lọc đẩu có sẵn và có thể 
đỉnh chất lượng; ở đây các sản phẩm gồm từ axit amin và các sản phẩm 
chứa nitơ khác cho đến các ancol và axit đibasic. 





Thành công trong việc xác lập các phương pháp lẻn men và nuôi cả 
liên tục - ngược với các phương pháp gián đoạn - và các dòng tẻ bào liên 
tục kết hợp với sự phát triển các sinh vật có ích. các enzym và các cơ chả 
sẽ mang lại lợi ích cả cho y tế và công nghiệp hoá học. Phát triển các tế 
bào trong môi trường có kiểm soát khác với phát triển tế bào trong động 
vật và việc bố sung các tiền chất không tự nhiên vào cơ chất sẽ làm sản 
sinh ra những cơ chát hoàn toàn mới, đó là một thách đố đối với tổng hợp. 
theo các phương pháp khác. 

















293 


Điều khiển phân tử là một hướng trong hóa hữu cơ để tìm dạng hoạt 
chất mới có hoạt tính cao hơn, ít độc hơn. Cần có sự hiểu biết vẻ mối quan 
hệ giữa cấu trúc hoá học và hoạt tính sinh học. Những thay đổi nhỏ trong 
cấu trúc không những có thể hoàn thiện các tính chất mong muốn của hợp 
chất ban đầu, mà còn dẫn đến hiệu quả điều trị hoàn toàn khác. Có nhiều ví 
dụ chỉ ra điều đó: sunfonamit là trường hợp kinh điển; biến tính hoá học 
không những đã dẫn đến tác dụng kháng khuẩn được hoàn thiên và khả 
năng dung nạp tốt hơn, mà còn thu được những dẫn xuất có hiệu quả hoàn 
toàn mới. Về sau là những dẫn chứng trong quá trình phát triển kháng sinh 
betalactam. quinolon... 





Các steroit là ví dụ khác của những khác biệt sâu sắc về tác dụng 
sinh học từ kết quá điểu khiển phân tử. Cho đến năm 1969. đã có khoảng 
25.000 steroit đã được tổng hợp. Có rất nhiều những ứng dụng y học. 
chúng thay đổi từ khống chế sinh sản cho đến chống viêm và thấp khớp, 
thực sự có lợi vẻ mặt điều trị. Rõ ràng rằng tác dụng sinh học của các 
hormon sinh dục nam và nữ có ít nhiều khác nhau. Quinin được dùng trong 
điểu trị sốt rét, trong khi quinidin được dùng để khống chế chứng rung 
màng nhĩ tại (auricular fibrillation) và rung cơ (flutter) - một tác dụng, 
không có ở quinin. Các công thức hoá học dưới đây minh hoa hai cấu trúc 
đó. Sự khác nhau chỉ ở sự sắp xếp cùng một nhóm nguyên tử trong không, 
gian, nhưng hoạt tính sinh học hoàn toàn khác nhau. 








HO, 
H;CØ. 
? Z ẶN 
⁄ 
h4 
Quinin Quinidin 


Như vậy, có thể nhận thấy trong hoá dược vai trò của nghiên cứu 
khoa học rất quan trọng. 


Đối 





ới nước ta, trong thời gian tới đây. chắc chắn cũng khóng thẻ 


291 


coi nhẹ công tác nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong hoá 
được. Trước hết, cần chú trọng nghiên cứu ứng dụng những thành tựu tiên 
tiền của Thế giới góp phần phát triển các sản phẩm hoá dược có nhu cầu 
lớn và thiết yếu, có thế mạnh của nước ta, một mặt tạo thế chủ động vẻ 
thuốc của nước ta, ổn định thị trường thuốc trong nước, mặt khác, tạo tư 
thế cho ngành được hội nhập khu vực và Thế giới. 

Viện Hoá học công nghiệp trong những năm tới kiên trì hướng hoạt 
động về hoá được, cùng với các cơ quan liên quan trong nước thực hiện 
thành công Chương trình phát triển công nghiệp hoá dược Việt Nam. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Hoàng Trọng Yêm. Một số vấn đề hoá học có liên quan đến sự phát 
triển kinh tế, Tuyển tập các báo cáo khoa học-Hội nghị khoa học lẳn 
thứ 20 Công nghệ hoá học 10/2006, NXB Bách khoa Hà Nội, 2006, 
tr.l-5. 

2. Chương trình phát triển công nghiệp hoá được Việt Nam giai đoạn 
2006-2010, có tính đến giai đoạn đến 2020, Bộ Công nghiệp, Hà Nội. 
2005. 


3. J.Yule Bogue. Journal of Chemical Education, vol.46, No.8, 468-475 
(August 1969): Drugs of Future. 


PGS.TS. MAI NGỌC CHÚC 
PGS.TS. NGÔ ĐẠI QUANG 
GS. TSKH. MAI TUYÊN (chủ biên) 


NHỮNG VẤN ĐỀ 
HÓA DƯỢC ỨNG DỤNG 


Chịu trách nhiệm xuất bán: — PGS.TS. Tô Đăng Hải 
Biên tập. Nguyễn Kim Anh 
 bìu: Hương Lan 


NHÀ XUẤT BẠN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


70 Trần Hưng Đạo. Hà Nội 





In 500 cuốn. khổ 16x24em, tại Nhà in Hà Nội - Công ty Sách Hà Nội. 
67 Phó Đức Chính - Ba Đình - Hà Nội. Quyết định xuất bản số: 409- 
2006/CXB/33-33/KHKT ngày 23/5/2006. Số in: 7. In xong và nộp 
lưu chiểu tháng 2 năm 2007 


Tuất h 


¬...ÓẶ.Ỏ..⁄ 





Cơ sở 2 của Viện Hóa học công nghiệp, 
Km 10, 5 Đường Ha Nội - Sơn Tay, Thị tràn Câu Diên, Tứ Liêm, Hà Nói 








Thiết bị phan ứng cao ap meropilot ba pha với lợp xuc tác tinli. 
điêu khiến hoan toan tự dong bảng phan mem 


